PHẬT HỌC PHỔ THÔNG 
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 
KHOÁ THỨ 5: LỊCH SỬ TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁO 
MƯỜI TÔNG PHÁI VÀ VŨ TRỤ NHƠN SANH 


Bài Thứ 1 
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ 


A.-Mở Đề 


Khao-khát cái tuyệt-đối, khinh-thường cái cái trương-đối; mong cầu cái vĩnh-viễn trường-tồn, ruồng- 
bỏ cái biến-chuyển vô-thường, người Viêt-Nam nói riêng và người Á-Châu nói chung đã được huân-tập 
mấy ngàn năm trong một thái-độ tư-tưởng như trên, nên đã xem thường lịch sử, là một môn học theo 
sát sự biên-chuyển vô-thường của sự thế, mà mục-đích là mong ghi chép một cách trung-thành những 
gì đã mất hút trong bóng tối của thời-gian. 


Quan-niệm khinh thường lịch sử ấy đã đem lại cho chúng ta nhiều điều tai-hai không nhỏ. Chúng ta đã 
bỏ mất bao nhiêu bài học quý giá mà ông cha chúng ta mua với một giá rấtđắt; chúng ta đã mất rất 
nhiều liên lạc với quá-khứ, tắt mất đường thông-cảm với người xưa, và đang lạc-loài trong hiện tại vì 
không biết nên bỏ con đường nào và nên theo con đường nào. Người ta thường nói rất đúng: một dân- 
tộc không quá-khứ, thì cũng khó mà có tương -lai. 


Riêng trong phạm-vi Phật Giáo chúng ta, tìm về cho đúng nguồn-gốc, thử vạch lại con đườngđi 
truyền-giáo của ông cha, xây dựng lại mô-hình của một thời-đại huy-hoàng của Phật Giáo, đó là 


những công-việc vô cùng khó-khăn, nhọc mệt. 


Nhưng mặc dù mệt nhọc, khó-khăn, không lẽ thấy vết xe đố của người xưa mà nay chúng ta không 


tránh, cứ nhầm mắt đi càn? Người xưa đã xem thường lịch sử, ngày nay trái lại, chúng ta phải dành 


PHẬT HỌC PHỔ THÔNG 


Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 
KHOÁ THỨ 5: LỊCH SỬ TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁO 


MƯỜI TÔNG PHÁI VÀ VŨ TRỤ NHƠN SANH 


Bài Thứ 1 

Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ 

A.-Mở Đề 

Khao-khát cái tuyệt-đối, khinh-thường cái cái trương-đối; mong cầu 
cái vĩnh-viễn trường-tồn, ruồng-bỏ cái biến-chuyển vô-thường, người 
Viêt-Nam nói riêng và người Á-Châu nói chung đã được huân-tập 


mấy ngàn năm trong một thái-độ tư-tưởng như trên, nên đã xem 
thường lịch sử, là một môn học theo sát sự biên-chuyển vô-thường 


của sự thế, mà mục-đích là mong ghi chép một cách trung-thành 
những gì đã mất hút trong bóng tối của thời-gian. 


Quan-niệm khinh thường lịch sử ấy đã đem lại cho chúng ta nhiều 
điều tai-hại không nhỏ. Chúng ta đã bổ mất bao nhiêu bài học quý 
giá mà ông cha chúng ta mua với một giá rấtđắt; chúng ta đã mất rất 
nhiều liên lạc với quá-khứ, tắt mất đường thông-cẳẩm với người xưa, 
và đang lạc-loài trong hiện tại vì không biết nên bổ con đường nào và 
nên theo con đường nào. Người ta thường nói rất đúng: một dân-tộc 
không quá-khứ, thì cũng khó mà có tương-lai. 


Riêng trong phạm-vi Phật Giáo chúng ta, tìm về cho đúng nguồn-gốc, 
thử vạch lại con đườngđi truyền-giáo của ông cha, xây dựng lại mô- 
hình của một thời-đại huy-hoàng của Phật Giáo, đó là những công- 
việc vô cùng khó-khăn, nhọc mệt. 


Nhưng mặc dù mệt nhọc, khó-khăn, không lẽ thấy vết xe đổ của 
người xưa mà nay chúng ta không tránh, cứ nhắm mắt đi càn? Người 
xưa đã xem thường lịch sử, ngày nay trái lại, chúng ta phải dành cho 
nó một địa-vị quan-trọng. Có thấy rõ được nguồn-gốc, sựphát-triển, 
những thời-đại thịnh-suy của môt tôn giáo, chúng ta mới hiểu rỏ 
được giá trị chân-thật của tôn-giáo ấy. Nhất là nếu chúng ta là những 
người có nhiêm-vụ truyền-bá giáo-lý của Phật-Đà, thì hơn ai cả, 
chúng ta phải học lịch sử Đạo-Phật để tìm hiểu lẽ thịnh suy, nguyên- 
nhân những thành bại của công-cuộc hoằng-dương chánh-pháp trên 
khắp năm châu, hầu bắt chước những điều hay có lợi cho Đạo, bỏ 
những điều dở, có hại cho Đạo, để Phật-Pháp được hoằng truyền mãi 
mãi với thời-gian. 

Vạây trước tiên, chúng ta hãy trở về nguồn, tuần-tự đi theo bước 
chân trên đường truyền giáo, từ khi Đức Giáo-chủ Thích-Ca mới 
xuất-thế ở Ấn Độ, dần dần qua Trung-Hoa, rồi đến Việt-Nam, để cuối 
cùng có một ý-niệm tổng-quát về hiện-tình Phật Giáo ở nước nhà và 
trên Thế-Giới phứỨc-tạp ngày nay. 

B.- Chánh Đề 

Phật Giáo ỞAán Độ 

IL- Sự Khai Nguồn Của đức Giáo Chủ Thích Ca 


1.- Tình-trạng xã-hội đen tối và tư-tưởng phức-tạp ở Ấn Độ khi đức 
Phật xuất-thế 


Xét về sự bất bất công trong xã-hội trên 2500 năm trước đây, thì xã- 
hội Ấn Độ có lẽ là một trong những xã-hội có một chế-độ xã-hội và 


chính-trị bất công nhất. Dân chúngẤn Độ thời bấy giờ bị phân chia 
rất nhiều giai-cấp khác nhau, tựu trung có thểliệt vào những giai-cấp 
chính sau đây: a)Bà-la-môn (Brhmanes) gồm những Giáo-sĩ, những 
người giữ quyền thống-tr] tinh-thần, phụ-trách về 


lễ-nghi, cúng bái. Họ tự nhận mình là hạng cao-thượng, sinh từ 
lỗmiệng Phạm-Thiên (Brahma) hay Phạm-Thiên cầm cương lãnh đạo 
tỉnh-thần dân-tộc, nên có quyền ưu-tiên được tôn-kính, và an-hưởng 
cuộc đời sung-sướng nhất. 


b) Sát-đế-ly (Kastryas) là hàng vua chúa quý-phái, tự cho mình sinh 
từ cánh tay Phạm-Thiên, thay mặt cho Phạm-Thiên nắm giữ quyền- 
hành thống-trị dân-chúng. 


c) Vệ-Xa (Vaisyas) là nhữnh hàng thương-gia chủ-điền, tin mình sinh 
ra từ bắp vềPhạm-Thiên, có nhiệm-vụ đảm-đương về kinh-tế trong 
nước (mua bán, trồng-trọt, thu huê-lợi cho quốc-gia ). 


d) Thu-Đà-La ( Soudras) là hàng Hà-tiện, nô-lệ tỉnh mình sinh từ gót 
chân Phạm-Thiên, nên thủ-phận làm khổ-sai suốt đời cho các giai-cấp 
trên. 


Ngoài bốn giai-cấp trên, còn có một hạng người hà-tiện nhất là giống 
Ba-ri-a (Pariahs) giống dân-tộc mọi rợ, bị coi như sống ngoài lề xã- 
hội loài người, bị các giai-cấp trên đối-xử như thú-vật, vô cùng khổ 


nhục, tôi-tăm. 


Năm giai-cấp này mặc y-phục màu sắc khác nhau. Mỗi giai-cấp sống 
theo luật lệ hệ thống cha truyền con nối, không được thay đổi nghề- 
nghiệp hay cưới hỏi lẫn nhau, và khôngđược di chuyển chổ ở khác. 


Theo luật Bà-la-môn, chỈ ba giai-cấp trên có quyềnđọc kinh, học đạo, 
còn hai giai-cấp dưới thì đời đời chỉ làm nô lệ cho ba giai-cấp trên 
mà thôi. 


Hạng Bà-la-môn hưởng sung sướng nhàn-hạ bao nhiêu, thì đám 
người hà-tiện ở dưới lại khổ sở,nhục-nhã bấy nhiêu. Sự bất công xã- 
hội thật không thể nào diễn-tả nổi. Giữa người với người, thật không 
có một nhịp cầu thông-cảm nào, nguồn yêu thương tắc nghẹn, giai- 
cấp này đối với giai-cấp khác là địch thủ mà càng bóc lột được bao 
nhiêu là càng tốt bấy nhiêu. 


Về phương-diện tôn-giáo, Triết-học, tư-tưởng thì xã-hội Ấn Độ thời 
bấy giờ cũng diễn ra một cảnh-tượng vô-cùng hỗn-tạp. Về tín- 


ngưỡng người thờ thần lửa kẻ thờ thần núi, thần sông, kể thờ thần 
gió, thần chớp, thần mặt trời. Về triết-học, kẻ cho rằng Phạm-Thiên 
là căn-bản của vũ-trụ, vạn-hữu, kể 


cho rằng đất là căn bản, kẻ cho rằng nước là căn- bản, kẻ cho rằng 
gió là căn bản ...có phải đi xa hơn, từcu-thể đến trìu-tượng, lập ra 
những thuyết: thời gian luận, không gian luận, phương-hướng luận, 
chủ-trương nhất nguyên, nhị nguyên, đa nguyên ...Gồm một trăm 
phái khác nhau, luôn luôn đã kích chóng báng nhau. 


Tóm lại, xã-hộiẤn Độ lúc bấy giờ là một xã-hội về vật-chất thì đang 
rên-siết dưới ách bất công, áp-bức, về tinh-thần thì đang quay-cuồng, 
điên-đảo trong những luồng tư-tưởng lỳ thuyết rối-reng, tà- 


vay. Xã-hội ấy đang khao-khát tình thương và bình đẳng, đang mong 
chờ được chói rạng dưới ánh sáng của trí-huệ. 


Trong hoàn-cảnhấy, Đức Phật Thích-Ca đã xuất-hiện đúng lúc để cứu 
vớt cõi đời sầu khổ. 


2.- Đức Phật Thích-Ca ,vị giáo-chủ của Đạo Từ-bi và Trí-huệ: a) 
Niên-lịch Giáng-Sinh. 


Như chúng ta đã nói ở phần mở đề, người Phật-Tử chúng ta không 
cho vấn-đề lịch sử là quan-trọng; lại thêm trải qua một thời-gian lâu 
đài từ khi Đức Phật xuât-hiệnđến nay, tài-liệu bị thất-lạc nhiều, nên 
có nhiều thuyết khác nhau về niên-lịch Giáng-Sinh của Đức Phật. 


Tuy thế, ngày nay để được thống-nhất toàn vẹn về niên-lịch Phật 
Giáo thế-giới họp tại Đông-Kinh năm 1952, đã thỏa thuận rằng ngày 
trăng tròn tháng hai của xứ Ấn Độ(tức ngày rằm tháng tư âm-lịch) 
năm 624 trước Jésus Christ ra đời là ngày Đàn-sanh của Đức Phật 
Thích-Ca. Như vậy, tính đến năm nay (1964) thì Đức Phật Giáng-sinh 
đã được 2588 năm (1964 + 624). Nhưng nếu chúng ta thấy ghi Phật- 
lịch 2508 (tính đến năm Tây-lịch là 1964) là vì Tổng-hội Phật Giáo 
Quốc-Tế lấy năm nhập Niết-bàn của Đức Phật làm năm đầu kỷ- 
nguyên, chứ không phải lấy năm sinh (2588-80 năm đời Đức Phật 


=2508). 
b).Quốc-độ và dòng họ. 


Thời bấy giờ xứ Ấn Độ gồm nhiều tiểu-quốc, khi hòa khi chiến với 
nhau như đời Chiến-quốc bên Tàu. 


Tuy thế, đại-cuộc vẫn thu về nước Ma-kiêt-đà (Magatha) như nhà 
Chu ở Trung-Quốc đối với các nước chư-hầu vậy. Nước này lớn nhất 
ở phía nam sông Hằng-Hà (Gange) làm trung tâm cho toàn xứ Ấn Độ. 


Ơi phía Bắc xứ Ấn Độ, gần dưới chân dãy núi Hy-mã-lạp-sơn (Bây 
giờ là nước Népal) có một Quốc-độ 


tên là Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu). Vua trị-vì nước này là Tịnh-Phạm- 
Vương (Sudhodana) thuộc giai- cấp Sát-dế-ly (Kastrya) dòng Kiều-Tât- 
la (Gotama) là một đại quý tộc ở Ấn Độ. Bà Hoàng- -Hậu, vợ của vua 
Tịnh-Phạn là Ma-Gia (Maha-maya) đến 45 tuổi mới có thai. 


Theo tục lệ Ấn Độ, gần ngày sinh, Hoàng-Hậu trở về nhà cha mẹ là 
vua A-Nậu-Thích-Ca (Anucakya)ở 


nước Câu-Ly (Koli). Một buổi bình minh, Hoàng-Hâu ra dạo chơi 
trong vườn hoa Lâm-Tỳ-ny (Lumbini) và sinh hạ Thái-tử ở đấy. Thái- 
tử được đặt tên là Tất-Đạt-Đa (Siddharta) và theo tục lệ Ấn Độ lấy họ 


mẹ là Thích-Ca (Cakya). Sau khi đã sanh Thái-tử Tất-Đạt-Đa được 7 
ngày, Hoàng-hậu Ma-Gia tạ thế. 


Em gái của hoàng hậu là Ma-Ha-Ba-Xà-Ba-Đề (Maha-Prajapati) thay 
chị nuôi Thái-TửTất-Đạt-Đa cho đến lớn. 


Thái-tửTất-Đạt-Đa, sau này tức là Đức Phật Thích-Ca Mâu-ni, vị Giáo- 
chủ từ-bi và trí-huệ của Đạo Phật. 


c)Hình-tướng và tư-chất 


Hình tướng của Thái-Tử có những nét đặc biệt hơn người thường: 
Ngài có ba mươi hai tướng quý và tám mươi vẽ đẹp. Cho nên khi 
xem tướng Ngài, Đạo sĩ A-Tư-Đa (Asita) đã tiênđoán sau này Ngài sẽ 


thành Phật, làm chủ cả tam thế, dắt đường chỉ nẻo cho chúng sinh 
thoát khỏi bể khổ luân-hồi. 


Thuở thơ ấu, tưchất thông minh và tánh tình đức-độ của Ngài đã 
biểu lộ một cách rỏ rệt. Những Đạo-sĩ thông thái, những Vỏ-sĩ tài 
danh điều được Tịnh-Phạn vương mời đến dạy cho Thái-Tử; và 
chẳnh bao lâu Thái-Tử đã trở thành một vị văn vỏ toàn tài, không ai 
sánh kỊp. 


Cùng một nhịp với tài-năng, đức-độ của Ngài cũng được phát triển 
một cách vô cùng nhanh chóng và sâu rộng. Tình thương của Ngài 


lan tràn, bao phủ tất cả mọi vật mọi người. 


Và củng do tưchất thông minh nhìn thấy rỏ được tánh cách giả dối, 
vô thường của sự thế, và lòng thương vô hạn, không thể ngồi yên để 
nhìn thấy sự rên-siết, khổ đau của cỏi đời, nên tâm-hồn của Ngài 
không bao giờ được yên ổn. Ngày đêm, Ngài luôn luôn nghĩ đến 
phương pháp cứu khổ cho chúng sinh. 


Vua Tịnh-Phạn,để làm khuây-khỏa lòng con, truyền dựng lên một 
cung điện nguy nga, bày đủ tròđàn ca múa hát bao vây lấy Thái-Tử, 
và còn cưới cho Ngài một người vợ tuyệt-thếgiai-nhân làm nàng Da- 
Du-Đà-La (Yosodhara) nhưng Thái-Tử vẫn không khuây nổi buồn 
mênh mông của cõi thế. 


d) Xuất-gia .-Năm ngài mười chín tuổi (có chổ nói 29 tuối) sau khi đã 
để lại cho Tịnh-Phạn vương một người cháu nội là La-Hầu- 
La(Lahula).Thái-Tử quyết -định rời bỏHoàng-gia, từ bỏ cuôc đời vinh- 
hoa phú-quy, trốn ra khỏi hoàng-thành, cắt tóc vào rừng sâu mong 
được yên-tnh để tìm nghĩ phương - 


pháp cứu độ › chúng- sinh thoát khỏi vòng khổ ải và đưa họ lên bờ giác 
-ngô vĩnh-viễn yên vui. Ban đầu Ngài phải đi tìm học hỏi với những 
đạo- sĩ danh-tiếng nhất Ấn- Độ thời bấy giờ,nhưng rồi Ngài nhận 
thấy chân-lý và lối tu hành của họ cũng không có gì là siêu-thoát. Từ 
đó, Ngài đi vào ẩn trong dãy núi Tuyết-Sơn, phải tự mình tu luyện để 
tìm ra cái đạo giải thoát như ý Ngài mong muốn. Trong sáu năm tròi 
tu khổ-hạnh,Nsài củng chưa thu-thập được-kết quả gì khả-quan.Bấy 
giờ, Ngài mới điđểến núiTượng-Đâù(Gajasirsa) bên bờ sông Ni-Liên- 
thuyền. Sau khi tắm rưã xong Ngài thọ bát cháo sữa (đè-hồ) của mấy 
nàng mục-nữ cúng. Rồi Ngài đi đến dưới gốc cây Tất-bát-la (Pippale, 
sau này người đời gọi là cây Bồ-đề nghĩa là cây giác ngộ, để kỷ niệm 
sự giác ngộ cuả Đức Phật dưới gốc cây ấy). 


Ngài ngồi thiền-định ở đó và thề rằng: 

"Nếu ta ngồi đây mà không chứng được đạo-quả, thì dù thịt nát 
xương tan,ta quyết không bao giờ 

đứng dậy". 


d)Thành đạo và thuyết pháp độ sinh.-ngài ngồi thiền định dưới gốc 
cây Tất-bát-la, cho đến ngày thứ 


bốn mươi chín, lúc sao mai vừa mọc, thì Ngài hốt-nhiên đại -ngỘ, 
thấy được chân lý của vũ trụ và nguồn gốc sinh tử của chúng -sinh. 
Ngài đã thành Phật với danh hiệu làPhật Thích-Ca-Mâu-Ni (Cakya 


Muni). 


Sau khi thànhđạo trong khoảng thời gian bốn mươi chín năm(Có chổ 
chép là bốn mươi lăm năm)đức Phật chu du khắp cả các lưu vực 
sông Hằng, đem đạo vô thượng của ngài giáo hóa chúng sinh, không 
phân biệt già trẻ, nam nữ, giàu nghèo, sang hèn, màu da, chủng tộc, 
trí thức hay ngu sĩ. 


Nhờ lòng từ bi không bờ mé, đức hy sinh rộng lớn vô biên, Ngài đã 
giảng nói pháp trên năm trăm hội, hóa-độ vô số quần-sinh, thoát vòng 
mê-mờ khổ não. Và do đó, đạo Phật được thành lập trên cõi đời. 


e)Phật nhập Niết-bàn.-Vào năm 554 năm Trước tây-lịch (tính đến 
năm 1964 tức là: 1964 +554= 2508 


năm) Đức Phật bây giờ đã 80 tuổi. Nhận thấy chiếu nguyện của 
mìnhđã thực hiện, nhiệm vụ độ sinh của mình đã đầy đủ, một hôm, 
đức Phật cho hội đệtừ của Ngài lại, ban những lời di chúc cặn kẽ, rồi 
từ 


giã cõi đời một cách bình thắn, giản dị móc ở giữa hai cây bông vải 
(Cala) ngoài châu thành Câu-thi-la (Kusivagarâ), 

Như thế ấy, một cuộc đời vô cùng vĩ dại đã xuất hiện và biến ẩn như 
một luồng ánh sáng mầu nhiệm khi đã đánh dấu ba giai đoạn lớn một 
cách vô cùng giản dị và đầy ý nghĩa: 

-Ra đời bên cạnh một gốc cây 

-Thành đạo bên một gốc cây 

-Và lìa đời ởgiữa hai cành cây ! 

IIL-Lịch SửTruyền Bá Phật Giáo Tại Ân Độ 

1.-Bốn thời kỳkiết tập kinh-điển.-Bốn tháng sau khi Đức Phật nhập 
niết-bàn, Ngài Ma Ha Ca Diếp (MaHa Kasypa) thay Phật thống suất 
tăng-chúng đã triệu-tập một hội nghịgồm khoảng 500 đại đệ-tử 

của Phật, ở thành Vương-Xá ( Rajagrika) để giẳng tụng lại những 
giáo-lý mà Đức Phật đã dạy. Trong hội-nghị đầu tiên này, Ngài Ma 
Ha Ca Diếp được suy tôn ngồi ghế chủ-tọa; Ngài A-Nan, là Vị đệ-tử 
thường theo Phật nghe nhiều và nhớ lâu, được cử ra tụng lại những 


lời dạy của Phật; còn NgàiƯu-Ba-Ly (Upali) là vị đệ-tử thông-suốt và 
nghiêm-trì giới luật nhất, được cửra tụng giới-luật. Hội nghị này đã 


kết-thúc sau bảy tháng làm việc và 500 vị đại đệ-tử đều công nhận 
đó là những lời chân thật của Phật. 


Đại-hội nàyđược mệnh-danh là "Kỳ kết-tập thứ nhất ". 


b). Kỳ kết-tập thứ hai. -Khoảng một trăm năm sau khi Phật nhập- diệt 
, vì có sự bất đồng vềgiới-điều, nên tăng chúng chia làm hai nhóm, 
họp riêng ở hai thành Vaisaly và Vàijji. 


Nhóm tăng-sĩhọp ở thành Vaixaly do sự triệu tập của Ngài trưởng-lão 
Yasa thọ 165 tuổi, gồm có 12.000 Tăng-sĩ, nhưng trong số ấy chỈ có 
700 vị lão-thành mới có quyền biểu-quyết . Hội-nghị này họp dưới 
quyền chủ-tọa của Ngài Revala và đồng-thanh biểu-quyết: "Không 
nên sữa đổi cho sai những điều luật của Phật đã truyềnđạo mặc dù 
Đức-Thề-Tôn đã có di-huấn rằng nếu chư Tăng đồng ý cung 2 


nhau là thấy điều-luật nào của Như-Lai đã chế-định là ít quan-trọng 
và không thểthu-trì được nữa, thì được phép sữa chửa". 


Trong khi ấy thì nhóm Tăng-sĩ ở thành Vajji họp dưới quyền chủ-tọa 
của đại-đức Vajjiputra lại chấp-thuận. Trong kỳ kết-tập thứ hai này 
chỉ đặt trọng tâm trong việc giải-quyết về giới-luật mà thôi. Tuy thế, 
Tăng-đồ cũng chia thành hai phái rõ rệt. Phái do Ngài Yasa triệu-tập 
và giữ đúng giới-luật của Phật, thì gọi là phái nguyên thủy 
(Théravadins) hay thượng-tọa bộ. 


Phái do Ngài Vajjiputra sữa đổi mười điều luật của Phật thì gọi là 
phái Tiến-thủ, hay là Đại-chúng bộ 


(Mahasanghikas). 


Từ đấy, Phật Giáo chia ra hai phái rổ rệt và là cội rể cho hai mươi 
tôn-phái sau này. 


c). Kỳ kết-tập thứ ba:Hơn hai thế-kỷ sau ngày Phật nhập-diệt ( 274 
năm trước tây lịch), Hoàng-Đế A-Dục lại triệu-tập 1000 vị Đái- 
trưởng-lão Uyên-thân đê kết-tập kinhđiển tại thành Pataliputra ( tức 
là Bihar và Patra ngày nay ) duới quyền chủtoa của Ngài Mục-Kiền- 
liên Tu-Đế(Mogaliputta Tissa). Sau chín tháng làm việc,hội nghị đã 
hòan- thành công -tác k61t-tập kinh-điển,ngòài ra lại còn chỉnh- đốn 
Tăng- giới, bài trừ những hạng Tu-sĩ phạm trai, phá giới, vô kỷ-luật. 


d)Kỳ kết-tập thứ tư .-Vào khoảng 600 năm sau khi Phật nhập -diệt 
„nghĩa là vào thế-kỷ thứnhất Tây-Lịch,Vua Ca-Ni-Săc-Ca (Kaniska) 
một vị Đại-Đế Ấn Độ, có tâm hộ pháp chẳng thua gì Vua A-Dục, đã 


triệu tập 500 vị Bồ Tát, 500 vị Tỳ-kheo cùng 500 người tại-gia cư-sĩ, 
tại thành Ca-Thập-DiLa để kết-tập kinh-điển dưới quyền chủ-tọa của 
hai Ngài Hiếp-Tôn-Giả và Thế Hữu. 


Kỳ kết-tập này gọi là kỳ kết-tập lần thứ tư. 


Trong bốn kỳkết-tấp này thì hai kỳ đầu chưa cần đến sự biên 
chép,nghĩa là chỉ đọc tụng lại, xem lời lẽ 


nào là của Phật đã nói ra, hay xét những ý nghĩa nào là đúng với 
chánh-pháp. 


Đến thời kỳ thứba và thứ tư mới dùng đến văn-tự để biên chép thành 
sách -vở. Trong sự biên chép này, chư Tăng chia làm hai phái: Phái 
Nam thì ghi bằng văn Pali, còn phái Bắc thì ghi bằng văn phạn. 


2.-Nam -phương và Bắc-phương Phật Giáo. -Như trên đã nói, vì kinh- 
điển được ghi chép bằng hai thứ 


văn: Pali và Phạn, nên những xứ nói tiếng Pali thì kinh-điển bằng 
Pali được truyền bá,còn những xứ 


dân chúng nói tiếng Phạn thì kinh-điển bằng Pali được truyền-bá, còn 
những xứ dân-chúng nói tiếng Phạn thì kinh-điển bằng Phạn- 
vănđược truyền tụng. Nếu lấy Trung Ấn Độ là cứ-điểm, thì những xứ 


phía Nam Ấn Độ và lan ra đến những xứ Tích-lan, Miến-điện, Thái- 
lan, Ai-lao, Cao-mien ...đều theo kinh điển Pali, nên cũng gọi là Nam- 
phương Phật Giáo. 


Còn những xứthuộc Trung Ấn Độ, Bắc Ấn-Đo ảvà lan ra đến Nêpal, 
Tây-tạng, Trung- hoa, Việt-nam, Cao-ly, Nhật-bổn...thì lại căn-cứ theo 
kinh điển chữ Phạn, và được gọi là Bắc-phương Phật Giáo. 


Nam-phương hay Bắc-phương Phật Giáo đều thờ chung một đấng 
giáo-chủ là Đức Phật Thích-ca vàđều tuân theo những yếu điểm mà 
Phật đã dạy. Tuy thế, tùy theo căn-cơ, tâm-lý và ảnh hưởng văn hóa 
cùng đời sống của dân chúng có khác nhau giữa Nam và Bắc-phương 
mà phương pháp tu hành và sự 


phát huy giáo lý có điểm dị và đồng. Bắc-phương phần nhiều đi về 
lối tung-hoành, phát-triển, phóng-túng không câu nệvề hình thức. 
Nam-phương thì lại có tánh-cách thủ-cựu, trung thành với Phật Giáo 
Nguyên-thủy, tôn-trọng hình-thức. Do đó mà có hai phái: Tiểu-thừa 
Phật Giáo ở Nam-phương và Đại-thừa Phật Giáo ở Bắc-phương. 


3.- Sựphát-triển của Đại-thừa và Tiểu-thừa . Ở đây vì chúng ta còn 
đang ở trong phần lịch sử truyền bá Phật Giáo, nên chưa vội đề-cập 
đến sự sai khác giữa giáo-lý Đại-thừa và Tiểu-thừa . Chúng ta hãy 
khu-biệt vấn-đề và nói đến sự phát-triển của hai phái ấy ở Ấn Độ 
như thế nào mà thôi. 

Sự phát-triển của các bộ-phái Tiểu-thừa .- Như chúng ta đã biết, 
nguyên-nhân Tiểu-thừa chia ra làm hai bộ-phái, vì trong kỳ kết-tập 
lần thứ hai, về vấn-đề giới-luật có chổbất-đồng, Tăng-chúng mới chia 
ra làm hai phái: Một phái gồm các vị Trưởng-lão gọi là Thượng-tọa- 
bộ; và một phái gồm phần nhiều các vị Tăng-sĩ trẻ tuổi, nhưng rất 
đông đảo, gọi là Đại-chúng-bộ. 


Trong khoảng thời-gian 100 năm sau kỳ kết-tập lần thứ hai ấy, Đại- 
chúng-bộ lần lượt chia ra tám bô- 


phái như sau: 

-Nhất-thuyết-bộ 

Lần thứ nhất chia làm ba bộ -Thuyết-xuất-thế-bộ 

-Kê-dẫn-bộ 

Lần thứ hai chia ra một bộ nữa là -Đa-văn-bộ 

Lần thứ ba chia ra một bộ nữa là -Thuyết-giả-bộ 

-Chế-đa-bộ 

Lần thứ ba chia ra một bộ nữa là Tây-sơ-bộ 

Bộ nữa là: Bắc-sơn-bộ 

Như thế là từmột bộ phái chính là Đại-chúng-bộ mà lần lượt chia làm 
tám chỉ bộ (cộng là 9 bộ). Trong lúc ấy thì bên Thượng-tọa-bộ ban 
đầu sống một cách yên-ổn trong núi Ca-Tháp-di-la, nhưng theo với 
thời-gian, cũng phân phái dần, và cuối cùng gồm những bộ như sau: 
1. Thuyết-nhứt-thế-hữu bộ 

2. Độc-tửbộ 

3. Pháp-thượng bộ 


Thượng-Tọa-Bộ4. Hiền-vị bộ 


5. Chánh-thượng bộ 
6. Mật-lâm-sơn bộ 
7. Hóa-địa bộ 

8. Pháp-tạng bô 

9. Âm-quang bô 
10.Kinh-lượng bộ 


Tóm lại, bên phía Thương-Tọa-bộ, từ căn-bản (Thương-Tọa-bộ) đến 
chi nhánh, gồm cả thảy 11 bộ. 


Nếu tổng cộng cả Thương-Tọa-bộ lãnh Đại chúng bộ, thì Tiểu-thừa 
gồm cả thảy là 20 bộ. 


b) Sự phát triển của phái Đại-thừa. 


Mặc dù trong giáo-lý của Đức Phật có gồm cả ý nghĩa Tiểu-thừa lẫn 
Đại-thừa, nhưng trong bốn, năm thế-kỷ đầu của Phật-lịch, vì căn- cơ 
của Tăng-sĩ và tín đồ Ấn Độ thích hợp với Tiểu-thừa hơn, nên giáo- 
phái Tiểu-thừa được phát triển mạnh. Nhưng từ thếkỷ thứ nhất Tây- 
lịch, hay thứ sáu Phật-lịch, giáo đế: Đại-thừa bắt đầu phát-triển mạnh 
ở phía Bắc Ấn Độ và dần dần lan rộng ở Bắc- -phương. 


Công đầu tiên, nhờ đó Đại-thừa Phật Giáo được phát-triển mạnh là 
của Ngài Mã-Minh. 


Ngài Mã-Minh, người ở Bắc Ấn Độ, sanh vào thế-kỷ thứ nhất Tây- 
lịch, lúc đầu theo ngoại-đọa, có tài biện-bác, sau vì biên-luận thua 
Ngài Hiếp-Tôn-Giả, nên mới quy-y theo Phật Giáo. Chính Naài là tác- 
giả bộ luận Đại-thừa Khởi-tín, Đại-thừa Trang-nghiêm kinh luận, và 
nhờ sự hộ-pháp đắc-lực của Vua Ca-Ni-Sắc-Ca,Ngài đã phục-hưng và 
truyền-bá môt cách mạnh-mẽ giáo-lý Đại-thừa. 


Một trăm năm sau, nối tiếp sự nghiệp của Ngài Mã-Minh, có Ngài 
Long-Thọ ở nước Tỳ-Dạt-La (Nam Ấn Độ) có Thiên-Tư rất tốt, lúc còn 
nhỏ đã thông-hiểu những kinh-giáo của Bà-La-Môn, Phệ-Đà..., tỉnh- 
thông cả Thiên-văn, địa-lý, y-học, số-học. Ban đầu Ngài tu theo Tiểu- 
thừa, sau Ngài nghiên-cứu giáo-lý Đại-thừa và làm ra những bộ luận 
Trung-quán, Thập-nhị-môn, Trí-độ...để phá-trừ tà-chấp, chỉ rỏ 


chánh-lý Đại-thừa, và đi chu-du các nước để hàng-phục ngoại-đạo. 
Đại-thừa nhờ đó ngày một thêm tỏ 


rạng. 


Nối tiếp Ngài Long-Thọ có hai vị đệ-tử là Ngài Long-Trí và Đề-bà là 
những người có công lớn trong việc phát dương Đại-thừa. 


Sau khi Phật nhập Niết-bàn hơn 900 năm, nghĩa là khoảng thế- -kỷ thứ 
tư Tây-lịch, có hai anh em Ngài Vô-trước và Thế-thân, sanh ở Bắc Ấn 
ĐỘ, trước theo Bà-la-môn giáo, sau quy-y theo Phật. 


Ngài Vô-trước là anh, giác ngộ giáo-lý Đại-thừa trước, còn Ngài Thế- 
Thân ban đầu tu học giáo-lý Tiểu-thừa, sau nhờ anh là Ngài Vô-trước 
hướng-dẫn sang Đại-thừa. Từ đó hai anh em tích-cực phát-dương 
giáo-nghĩa Đại-thừa Duy-thức và làm ra các bộ:Hiển-Dương Thánh- 
giáo luận, Nhiếp-Đại-thừa luận...cả 


hai Ngài đều chủ trương vềDuy-thức, biên rỏ cái lý:"Tam giới duy 
tâm, vạn pháp duy thức". Dođó, học thuyết của hai Ngài gọi là Pháp- 
tướng Duy-thức-học, và hai Ngài được xem như là khai-tổ của Pháp- 
tướng Duy-thức-học. 


Ảnh hưởng của hai Ngài nối tiếp lan rộng sang đến thế-kỷ thứ 10 
Tây-lịch và làm cho Đại-thừa Phật Giáo ở Ấn Độ được phát-triển một 
cách rực-rỡ, và lu-mờ giáo-lý Tiểu-thừa . 


4- Sự suy-tàn của Phật Giáo tại Ấn Độ -Vào khoảng 2000 năn sau khi 
Phật nhập -diệt, đạo Phậtở Ấn Độ lu -mờ dân và hầu như không còn 
vang bóng øì nữa. Nguyên-nhân của sựsuy-tàn ấy có thể quy vào ba 
lý-do sau đây: 


a.-Đạo Bà-La-Môn, trước thời kì Đức Phật xuất hiện là một Tôn-giáo 
độc-tôn ở Ấn Độ. Nhưng từ khi đạo Phật ra đời và càng ngày càng 
được phát-triển mạnh vì tinh-thần từ-bi bình-đẳng và ánh-sáng rực- 
rỡ 


của trí-huệ Đạo Bà-La-Môn mất dần thân-thế và lui mãi vào trong 
bóng tối. Nhưng những vị lãnh đạo tôn-giáo ấy không ngã lòng, một 
mặt họ lo tu-chỉnh giáo-lý của họ, một mặt họ thanh-lọc hàng ngũ 


và dựa vào thế-lực của chính-quyền, dần dần họ chiếm lại địa-v] cũ 
và hết sức bài-xích Phật Giáo. 


b.-Hồi -giáo là một tôn-giáo nguyên ở Thổ -Nhĩ -Kì (Turquie) khi đã 
xâm nhập Ấn Độ bằng quân-sự, đã dùng những thủ-đoạn khốc-liệt để 
hủy diệt chánh-pháp, tàn hại Phật Giáo bằng cách đập tháp, phá 
chùa, đốt kinh-điển, giết hại Phật-tử. Do đó, đạo Phật hầu như không 
còn chổ đứng ở Ấn Độ nữa. 


c.-Lý do thứ ba là lý do nội-lai. Nếu chỉ vì hai lý do ngoại-lai nói trên, 
thì đạo Phật ở Ấn Độkhông dễ 8ì bị tiêu-diệt một cách nhanh chóng 
như thế. Sự suy-sụp Phật Giáo ở Ấn Độ còn là sự SUY- -đồi của Tăng- 
giới, Phật-tử thiếu tu thiếu học, thiếu tinh-thần tiến-thủ của giới 
lãnh-đạo Phật Giáo Ấn Độ lúc bấy giờ 


nưa 


Nếu sựphá-phách ở bên ngoài không có sự gián-tiếp tiếp tay phá - 
hoại ở bên trong, thì Phật Giáo ở Ấn Độ không diễn ra cái cảnh suy- 
tàn hoang-vắng như chúng ta đã thấy trong năm thế-kỷ trước đây. 


C.- Kết Luận 


Đức Phật đã dạy: có sanh thì có diệt, có thành thì có hoại. Vậy sau 
mười lăm thế-kỷhưng-thịnh, Phật Giáo ở Ấn Độ dần dần suy-đồi 
cũng là một sự thường. Luật Vô-thường chỉ phối tất cả những sự việc 
của đời này. 


Và cũng do cái luật biến-dịch, chổ này khuyết thì chổ kia bồi, làn 
sóng lặn ở chổ này để hưngở chổ 


khác. Đạo Phật đã chuyển đi từ trung-tâm điểm là a đã chuyển đi 
từtrung-tâm điểm là Ấn Độ để lan ra, hưng thịnh ở nước khác trước 
tiên là chung quanh Ấn Độ, rồi sang Trung Hoa và dần dần lan ra 
khắp thế-giới. 


Bài Thứ 2 
Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa 
A. Mở Đề 


Như chúng ta đã biết qua trong bài học thứ nhất, cái của đạo Phật ở 
Ấn Độ, trong khi trưởng thànhđã chia thành hai thân cây lớn,một 
thân cây hướng về phía Nam, tức là Nam tôn Phật Giáo,trong thân 
cây hướng về phía Bắc, tức là Bắc phương Phật Giáo. 


Nói đến Bắc Phương Phật Giáo, thí quốc độ lớn nhất và có một ảnh 
hưởng quyết định đến những nườc chung quanh là Trung hoa. Vậy 
muốn biết lịch sử truyền bá Phật Giáo ở Bắc phương hay Đại-thừa 
Phật Giáo, chúng ta không thể không nguyên cứu sựphát-triển, sự 
thăng trầm của đạo Phật Trung hoa, từ 


khi đạo Phật mớ du nhập vào cái khối người đông đảo nhất thế giới 
này cho đến thời cận đại. 


Khi chúng ta đã nhận thấy được những đường nét chính của lịch sử 
Phật Giáo Trung hoa, thì chúng ta cũng sẽ có được một vài khái niệm 
và màu sắc chính của đạo Phật ở Việt nam trong quá khứ: B.- Chánh 
Đầề: 


I.- Thời Kỳ Sơ Khởi 


Theo các sách sử còn truyền lại, thì dân Trung hoa đã có nghe nói 
đến đạo Phật lâu lắm và rải rác rong dân chúng ở phía Tây, đã có 
người đã theo đạo Phật rồi. Hưng mãi đếnđời nhà Đông hán, niên 
hiệu Vĩnh bình năm thứ mười (T.L67) Vua Minh Đế sai các ông 
Vương Tuân, Thái Hâm, cả thẩy mười tám người qua nước Đaj Nhuc 
Chỉ (môt nươc1 ở phiá Tây, trên đường từ Ấn Độ sang Trung Quốc) 
để 


rước Phật về thờ và có mời được hai vị sư là Ca-Diếp Ma Đằng 
(Kerssoapa Matanga) và Trúc Pháp Lan (Falan) qua Trung hoa. Vua 
Han Minh Đế truyền dựng chùa Bạch Mã để thờ Phật và cho hai Ngài 
ở đó dịch kinh truyền Đạo. Hai Ngài đã dịch kinh Tứ Thập 
NhịChương và mười sáu quyển kinh khác. Phật Giáo được thừa nhận 
ở Trung Quốc, được xây chùa, dịch kinh được bắt đầu từ đó. Dần 
dần đạo Phật càng bành trướng và càc nhà truyền Đạo từ Tây-vứt lục 
đục kéo sang Trung Quốc, trong số đó có những bậc nổi tiếng nhất là 
Ngài An Thế Cao, Chỉ Lâu Ca Sấm, Chi Diệu, Trúc Phật Sóc. Sốkinh 
chử 


Phạn dịch ra chử Hán trong thời kỳ sơ khởi này chúng đã lên đến 300 
quyển. 


II- Những Thời Kỳ Hưng Thịnh 


Trong khoảng thời gian dài hơn hai ngàn năm từ khi bắt đầu du nhập 
vào Trung hoa cho đến hiện đại đạo Phật đã nhiều lần không thành 
và suy vong theo các thời đại. Cứ kểmột cách tỷ mỷ sự hưng thịnh và 
suy vong một cách liên tiếp ấy, thì viết không biết bao nhiêu trang 
giấi mới xong, và độc giả cũng khó nhớ cho hết được. Vì thế phải 
giúp trí nhớ cho quý vị chúng tôi chỉ nêu lên những điểm chính, nổi 
bật nhất tronh lịch trình biến chuyển của Phật Giáo Trung hoa. 
Trước tiên chúng tôi phải nêu những thời kỳ hưng thịnh nhất, sau đò 
nêu những thời kỳ đen tối nhất, để quý vị có một khái niệm khá rỏ 
rệt nhất về lịch sử truyền bá Phật Giáo Trung hoa. 

Về sừ hưng thịnh, chúng ta có thể ghi nhận bốn thời kỳ chíng sau 


đây: 1.- Thời kỳ thứnhứt. Từ Tam Quốc đến Tây Tấn (thế kỷ thứ II 
đến thế kỷ thứ IV T.L). sau khi nhà Đông Hán mất ngôi, nước Tàu bị 


chia làm ba khối, tức là thời Tam Quốc: Ngụy, Thục, Ngô. Mặc dù 
phân chia như thế, trong những nước ấy, từ vua chúa đến dân gian 
đều quy ngưỡng theo đạo Phật, và mỗi nước đều có những vị cao 
tăng từTây Vức sang truyền đạo: ở Đông Ngô có Ngài Khương Tăng 
Hội, ở Bắc Ngụy có Ngài Đàm Ma Ca La; ở Tây Thục có Ngài Châu Tử 
Hàng là một cao tăng Trung hoa, đã qua Tây Vức học chữ Phạn và 
tìm nguyên bản kinh chữ Phạn để dịch lại, hầu làm giàu thêm cho ko 
tàng kinh điển Trung hoa. 


Nhưng phải đợiđến đời Tây Tấn, Phật Giáo Trung hoa mới thấy được 
cái vẽ rực rỡ của thời kỳthịnh phát thứ nhất. Năm 310 Tây lịch, dưới 
đời nhà Tây Tấn, niên hiệu Vĩnh Gia một vị cao tăng từ Tây Vức là 
Ngài Phật Độ Trừng sang thuyết pháp được nhân dân quy ngưỡng có 
hàng vạn, người. Ngài đã đào tạo được một số đệ tử có tiếng tắm 
như các Ngài: Đạo An Pháp Hoa. 


Sau đó ít lâu,Ngài Cưu-Ma-La-Thập tiếp nối sự nghiệp hoằng dương 
chính pháp của các bật tiền bối và đã đưa đạo Phật Trung hoa đến 
một địa vị vô cùng rực rỡ. Chính trong giai đoạn thứ nhất nầy, Trung 
hoa bắt đầu có những tôn phái mới là Tam luận tôn và thành thật 
tôn. 


2.- Thơì kỳ thứhai. -Dưới thời Nam Bắc triều (thế kỷ thứ V đến đến 
thế kỷ thứ VI ). Trong thời kỳ này nhiều vị cao tăng đã gây thêm uy 
thế cho đạo Phật cả trong dân gian lẫn cả triều đình, như Ngài Hệ 


Lâm được tham dự triều chính. Và đã nhiều ngài đã du nhập những 
tôn phái từ ngoài vào, hay sáng lập thêm nhựng tôn phái mới. 
Nhưngài Bồ Dề Đạt Ma đã từ Thiên Trúc sang truyền pháp Thiền Tôn, 
và là vị tổ đầu tiên của phái nầy ở Trung hoa; Ngài Tam Tạng Chơn 
Đế dịch truyền luận Đại-thừa Khởi tín, Ngài Đàm Vô Sấm dịch truyền 
Niết Ban Tôn, Ngài Nam Nhạc đại sư lập Thiên Thai Tôn. Đó là giai 
đoạn hưnh thịnh thứ hai của Phật Giáo Trung hoa. 


3.-Thời kỳ thứba.-Dưới đời nhà đường(thế kỷ thứ VII- IX )Vào 
khoảng đầu thế kỷ thứ bảy, dướiđời vua Đường Thái Tôn(ông vua 
thứ hai đời đường),sau một thời gian bị phân tán vì giặc giã, đạo 
phập ở 


Trung hoa bắt đầu thịnh phát lại. Vị cao tăng đã mở đầu cho giai 
đoạn hưng thịnh nầy là Ngài Huyền-Trang, thường được gọi là 
Đường Tam-Tạng pháp sư. Nhận thấy kinh điển ở nước nhà hoặc bị 
thiêu hủy thất lạc vì giặc giã, hay bị sai lạc nguyên bản vì dịch sai 
hay chép lộn, Ngài Huyền-Trang tự phát đại nguyện sang Ấn Độ, tìm 


học đạo với những bậc minh-sư, và đi chu du khắp Ấn Độ. Sau 15 
năm, Ngài trở về Trung hoa, đem rất nhiều kinh tạng bằng Phạm-Văn 
và tổ chức cuộc phiên dịch sang Hán-Văn có trên 1.500 quyển. Vua 
Đường Thái-Tôn rất quý trọng Ngài, truyền dựng chùa Đại-Từ-Ân để 


Ngài dịch kinh truyền đạo (1). Chính Ngài Huyền-Trang và các đệ-tử 
của Ngài là những vị có công lớn trong việc làm sáng tỏ giáo-lý pháp- 
tướng tôn ở Trung hoa. 


Độc giả muốn tìm hiểu rõ-ràng công cuộc Tây-du và phiên dịch kinh 
tạng của Ngài Huyền-Trang xin hãy tìm đọc hai tập Huyền-Trang của 
tác giả Vỏ-Đình-Cường do nhà Hưng-Đạo xuất bản. 


Sau Ngài Huyền-Trang , có Ngài Nghĩa-Tịnh cũng sang du lịch Ấn Độ 
bằng đường biển và cũng thỉnh kinh đem về dịng được 60 bộ, tổng 
cộng được 230 quyển. 


Từ đó, dưới thời Đường, trừ một vài vị Vua, còn hầu hết các vị khác, 
vị nào cũng ủng hộ,sùng bái đạo Phật, và đạo Phật được thâm nhập 
một cách mạnh mẽ trong dân gian. Xét trong bốn thời kỳ hưng thịnh, 
thì thời kỳ này là thời kỳ hưng thịng lừng lẫy nhất của Phật Giáo 
Trung Hoa. 


4.-thời kỳ thứtư.- Dưói đời nhà Minh. Từ khi nhà Đường mất thien 
hạ, đến nhà Minh, trải qua mấy trăm năm trước Trung Hoa tuần tự 
trải qua các đời: Ngũ Đại ( hậu Lương, hậu Đường, hậu Tấn, hậu 
Hán, hậu Chu ). Nhà Tống, rồi đến nhà Nguyên. 


Trong các đời vua nầy, chỉ có nhà Tống là có thiện chí chấn-hưng 
Phật Giáo, sau một giai đoạnđiêu tàn vì chiến tranh và sự phá hủy 
chùa chiền của vua Thế-Tôn nhà hậu Chu. Các vị vua nhà Tống đã sai 
sứ 


sang Tây-Vức thỉnh kinh cầu danh Tăng, và sắc dịch kinh điển, nên 
đạo Phật dần dần cũng được hồi phục, tuy có kém hơn trước. 


Nhưng phải đợiđến đời vua Thái-Tổ nhà Minh ( Chu Nguyên 
Chương) đạo Phật mới lẫy lại được cái vẽ 


huy hoàng của những thời hưng thịnh trước. Minh Thái-Tổ, nguyên 
lúc nhỏ là một vị Sa-Di, nên khi lên ngôi, Ngài hết sức ủng hộ Phật 
Giáo. 


Ngài quy định phép tắc cho tăng-lữ,đặt những ty Tăng-cang, Tăng- 
chánh, Tăng-hội để chưởng lý các tăng-lữ.Ngài lại triệu tậpcác vị cao 


tăng ở Trường-Sơn để kiểm duyệt kinh tạng.Các vị vua kế vị vua 
Minh Thái-Tôn, cũng tiếp tục trùng hưng Phật Giáo, nhờ thế, đạo 
Phật ở Trung Hoa lại thêm một lần nữa có sắc thái huy hoàng của 
thời xưa. Nhưng đó cũng là thời kỳ hưng thịnh cuối cùng vậy. 


Thật thế, từkhi nhà Minh mất ngôi, sang nhà Thanh, mặc dù các vua 
chúa củng có ủng hộ Phật Giáo, nhưng trong nhân gian ít người hiểu 
thấu đạo lý của Phật, mà chỉ nghĩ đến cúng cấp, mê tín, dị đoan thôi. 


Phải đợi đến cuộc cách-mạng Tam-dân chủ-nghĩa (1912), đạo Phật 
mới trổi dậy bằng hình thức nghiên cứu Phật học và sự thành lập các 
hội Phật Giáo khắp trong nước. Nhưngđây lại thuộc vào thời kỳ cận 
đại và hiện đại Phật Giáo, mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong một bài 
sau. 


II.-Những Thời Kỳ Suy Vong 


Như chúng ta đã biết, cuộc đời đã là vô thường, thì không có một 
việc gì có thể thoát ra ngoài cái luật chung ấy được. Đạo Phật Trung 
Hoa đã có thời cực thịnh, như chúng tađã thấy ở trên, tất cũng có 
thời kỳ suy vong mà chúng ta sắp đề cập sau đây. 


Nhà viết sửPhật Giáo Trung Hoa, khi nói đến nhưnyg thời kỳ suy 
vong của Đạo Phật thường tóm tắt trong một câu:"Tam Vỏ, nhất Tôn 
chi ách ". Câu này muốn nói cái thời vận đen tối của đạo Phật, nằm 
trong ba đời vua Võ 'Thái Hoa nhà Hậu Ngụy, Võ -Đế nhà Bắc-Chu, 
Võ-Tôn nhà Đường ' và trong một đời vua Thế-Tôn nhà hậu Chu. 


Dưới đây, chúng ta tuần tự nói đén bốn thời kỳ đen tối ấy: 


1.- Thời kỳ thứnhứt.- Dưới đời hậu Ngụy Thái-Võ-Đế ( 439-450 T.L). 
giữa thời Nam Bắc triều ( 420-588 ) trong lúc đạo Phật đang thịnh 
hành, vua chúa đang sùng mộ, giới tăng sĩ mỗi ngày một đông, thì 
đến niên hiệu Thaí-Bình Chơn-Quân thứ bảy (446 T.L) vua hậu Ngụy 
Thái-Võ-Đế là một ông vua tàn bạo, nghe lời sàm tấu, tàn sát một 
cách ghê ghớm các tăng lữ và phá hủy kinh tượng chùa tháp trong 
nước. Nhưng vận mệnh của kẻ bạo tàn không thể lâu dài được, cho 
nên bốn năm sau khi thi hành thủ đoạn tàn ác trên, Thái-Võ-Đế từ 
trần. Văn-thành vương lên nối ngôi, nhận thấy việc làm tàn ác, vô lý 
và nguy hại trên, nên đã truyền phục hưng Phật Giáo, nhờ đó đạo 
Phật dần dần lấy lại thanh-thế cũ. 


2.- Thời kỳ thứhai:-Dưới đời bắc Chu Võ-Đế ( 574 T.L). Đến đời Võ- 
Đế nhà bắc Chu, Phật Giáo lại bị tai ách lần thứ hai. Vua ra sắc lệnh 
bãi bổ Phật Giáo, bắt các tăng-sĩ về làm dân, xung vào binh nội; chùa 
chiền bị biến thành phủ đệ cho các vương hầu ở, dân chúng bị ngăn 


cấm không cho thờ cúng Phật. 


Nhưng ít năm sau, Võ-Đế mất, Tuyên-đế nối ngôi, lại sắc chiếu phục 
hưng Phật Giáo, truyền dịch kinh luận. Nhờ đó, đến đời Tùy, Phật 
Giáo mới trở lại thạnh hành, vua quanđều quy-y Phật pháp. 


3.- Thời kỳ thứba. Dưới đời Võ-Tôn nhà Đường ( 840-847 T.L ). Tai 
ách thứ ba của Phật Giáo Trung Hoa xảy ra vào năm 845 T.L dưới 
đời Võ-Tôn nhà Đường. 


Như chúng ta đã biết, đời Đường là một giai đoạn cực thịnh của lịch 
sử Phật Giáo Trung Hoa, các vua chúa đời này đều sùng thượng đạo 
Phật. Nhưng đến đời Võ-Tôn là một ông vua sùng mộ Lão-giáo, nghe 
theo các đạo sĩ xúi giục, đã thẳng tay đàn áp đạo Phật cũng như các 
tôn giáo khác, bắt 265.000 


tăng ni hoàn tục; những chuông thánh bằng đồng đều bị tịch thu để 
đúc tiền. 


Nhưng có lẽ các ông vua tàn ác không thể sống lâu, hai năm sau Võ- 
Đế mất. Vua Tuyên-Tôn lên ngôi, lại hạ sắc tu bổ chùa chiền, chánh 
hưng Phật Giáo. 


4.- Thời kỳ thứtư .- Dưới thời thế tôn nhà hậu chu ( khoảng giữa thế 
kỷ thứ X). Sau khi nhàđường mất ngôi, nước Trung Hoa làm mồi cho 
sự tranh giành xâu xé giữa các chưhầu, chiến tranh nỗi dậy khắp nơi, 
đạo Phật cũng chịu nhiều ảnh hưởng tai hại lớn vì thời cuộc. Thêm 
vào đó, còn có sự phá phách của một ông vua nhà Hậu-Chu là vua 
Thế-Tôn. 


Thế-Tôn rất ghét Phật Giáo, nên đã sắc chỈ phá hủy chùa chiền đến 
30.336 ngôi, đem tượngđồng, chuông, khánh ra đúc tiền, các kinh 
tạng đều bị thiêu hủy hay bị thất lạc gần hết. Trước tình trạng đen 
tối ấy, đạo Phật Trung Hoa tưởng đến mất tích. Nhưng không ! Nhà 
Tống sau khi bình được thiên hạ, đã ra sức chánh hưng đạo Phật và 
sai sứ sang Tây-Vức thỉnh kinh và pháp sư về Trung Hoa Hoằng- 
dương chánh-pháp. 


IV. Sáu VịTổ Thiền Tông Trung Hoa 

Kể về các tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa, thì thiền tôn thì phát-triển 
mạnh mẽ và sâu rộng nhất. Điều đó củng không lấy làm lạ, vì thiền 
tôn rất thích hợp với phần đông căn cơ người Trung Hoa và các vị tổ 


của Thiền-Tôn là những vị thánh tăng rấtđược tín-đò sùng mộ. Dười 


đây chúng ta hãy biết qua về các vị Tổ ấy: Vị TổThiền-Tôn truyền ở 
Trung Hoa đầu tiên là đức Bồ-Đề Đạt-Ma. Sau khi Ngài được TổBát- 
Nhã-Đa-La truyền tâm pháp và phú chúc Ngài sang Trung Hoa truyền 
hóa vàođời vua lương Võ-Đế ( 


528 D.L). Ngài ngồi xây vào mặt tường tham thiền luôn trong chính 
năm, tại chùa Thiếu-Lâm. Ngài thị 


tịch tại chùa Thiên-Thánh ở vùng Vỏ-Môn, an táng tại chùa núi Hùng- 
Nhỉ bên cạnh chùa Định-Lâm. 


Trươc khi thịtịch, Tổ Đạt-Ma có nói bài kệ để phú-chúc cho Ngài 
Huệ-Khả, tức Thành-Quang, (Người đã chặt cánh tay để cầu pháp với 
Ngài Đạt-Ma). Bài kệ ấy như sau: Hán văn: 

Ngô bổn lai tự độ 

Truyền pháp độ mê tình 

Nhứt hoa khai ngũdiệp 

Kết quả tự nhiên thành 

Dịch nghĩa: 

Ta đến xứ Trung Quốc 

Thuyết pháp cứu mê tình 

Một bông nảy năm cánh 

Kết quả tự nhiên thành. 


Ngài Huệ Khả kếthừa Ngài Đạt Ma, làm tổ thứ hai, Ngài tăng Xán 
làm tổ thứ ba, Ngài đạo tín là tổ thứ 


tư, Ngài Hoăng Nhẫn là tổ thứ năm và Ngài Huệ-Năng là tổ thứ sáu, 
tức là tổ cuối cùng của phái Thiền Tôn ở Trung Hoa. 


C.- Kết Luận 


Sau khi đọc lịch sử truyền bá Phật Giáo ở Trung Hoa, chúng ta có thể 
rút ra một vài nhận xét bổ ích sau đây: 


1.- đạo Phật là một Tôn giáo ngoại lai, từ Ấn Độ truyền sang. Trong 
khi Phật Giáo ở Ấn Độ mỗi ngày mỗi suy đồi, thì Phật Giáo ở Trung 
Hoa mỗi ngày mỗi thêm thanh thế và cuối cùng chinh phục được hầu 


hết cả một khối người đông đảo nhất trên thế giới. Vì sao? Có lẽ vì ở 
Án Độ, các nhà lãnh đạo truyền giáo đã không biết thích nghỉ với 
hoàn cảnh, với sự tiến triển của thế giới của thời thế, cứ giữ 


chặt nếp sống cũ, trong khi ấy thì ở Trung Hoa, các nhà truyền giáo 
đã hiểu rõ căn cơcủa quần chúng, biết thích nghi với hoàn cảnh và 
thời thế, luôn luôn phát huy những Tôn phái mới để đáp ứng cho 
những nhu cầu tỉnh thần của những lớp người. Do đó mà đạo Phật ở 
Trung Hoa không bị một tôn giáo nào lấn lướtđược. 


2.- Cũng như ởViệt nam, các triều đại ở Trung Hoa khi mới lên ngôi, 
thì các ông vua khai quốc bao giờ 


cũng sùng mộ đạo Phật và khuyến khích sự truyền giáo, còn các ông 
vua cuối cùng, trái lại, thường hay hủy phá đạo Phật, trước khi mất 
ngôi. Những sựkiện ấy cho phép ta kết luận rằng: Các ông vua khai 
quốc phần nhiều những vị cóđức hạnh và sáng suốt nhận thấy cần 
phải chấn hưng Phật Giáo thì dân chúng mớiđược thuần lương và 
nước nhà mới thịnh trị. Trái lại, các ông vua cuối cùng phần nhiều là 
những hôn quân vô đạo, nên đã hủy phá Phật pháp. Vì thế, nước đã 
loạn lại càng loạn thêm và các ngai vàng của các ông cũng sụp đỗ 
theo với đà sụp đỗ của các nước. 


3.- đạo Phật ởTrung Hoa có lúc thịnh và lúc suy. Trong sự tịnh suy 
ấy, công và tội của các ông vua rất lớn, nhưng không phải là tất cả. 
Các ông vua chỉ tăng cường thượng duyên, còn nguyên nhân chính, 
động cơ chính vẫn là giới tín đồ và nhất là giới lãnh đạo Phật Giáo. 
Khi mà tín đồ có đạo hạnh và lòng tin tưởng mạnh mẽ, các nhà 
truyền giáo có nhãn quan sáng suốt, thì dù các ông vua có muốn phá 
đạo cũng chỉ phá được một phần nào thôi. Cũng như khi mà tín đồ 
thiều đạo hạnh và lòng tin, các vị lãnh đạo thiếu tỉnh thần tiến thủ 
và sáng suốt, thì ông vua dù có muốn nâng đỡ đạo Phật, cũng chỈ 
nâng đỡ 


một phần nào thôi. 


Cho nên, bao giờ cũng thế, sự xây dựng hay sự phá hoại, trước tiên 
đều do ở bên trong mà ra cả. 


Bài Thứ 3 
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam 


(Từ Lúc Mới Du Nhập Đến Hết Đời Nhà Lý) 


A.-Mở Đề 


Trong thời Pháp thuộc, vì vận mệnh chung cả nước nhà đang suy đồi, 
lại bị văn hóa Tây phương và ngoại đạo lấn áp, nên Phật Giáo đối với 
phần đông dân tộc Việt nam như là một tôn giáo hạ đẳng, phụ 


thuộc, không có nghĩa lý gì. 


Nhưng vì nếu có ai đi sâu vào lịch sử Phật Giáo Việt-Nam theo dõi 
bước đi của sự truyền giáo qua các thời đại từ khi dân tộc Việt-Nam 
mới lập quốc đến ngày nay, thì sẽ thấy Phật Giáo giữ một địa vị quan 
trọng vô cùng trong công trình gây dựng văn hóa Việt-Nam. Có thể 
nói một cách không quá rằng: Văn hóa Việt-Nam một phần lớn là văn 
hóa Phật Giáo. Rút cái tánh chất Phật Giáo trong văn hóa Việt-Nam ra 
thì văn hóa ấy thật là nghèo nàn, nông cạn. Chính Thượng tọa Mật 
Thể, trong quyển " Việt-Nam Phật Giáo sử lược" đã nói rất đúng: "nhờ 
tỉnh thần sáng suốt của thể đạo, với công nghiệp bố giáo của các tổ 
sư Phật Giáo rất có công to trên lịch sử văn hóa nước nhà". 


Ngày nay, đểnhận chân đứng đắn cái vai trò quan trọng và sứ mệnh 
lịch sử của Phật Giáo nước nhà, cũng như để thêm tỉnh tưởng và 
phấn khởi mà tu học, để thừa tiếp cái tỉnh thần "Bi-Trí-Dũng" của 
đạo mà truyền lại cho các thế hệ về sau, chúng ta, Phật tử Việt-Nam 
cần phải biết rõ lịch sử Phật Giáo Việt-Nam. 


B.-Chánh Đề 
I.- Phật Giáo Du Nhập Vào Việt Nam 


1.- Con đường du nhập.- Nước Việt-Nam ta nằm trên bán đảo Ấn Độ 
Chỉ na, giữa hai nước rộng lớn, hai dân tộc đông đảo nhất thế giới, 
hai nền văn minh sáng lạn của châu Á là Ấn Độ và Trung Hoa. Vì địa 
thế của nước Việt-Nam nằm ở giữa con đường biểnđi Ấn Độ đến 
Trung Hoa, nên đã chịu ảnh hưởng nhiều của hai nền văn minh ấy . 


Riêng về Phật Giáo , thì sư du nhập vào Việt-Nam củng do cả hai con 
đường: đường biển từ 


phíaNamlên và đường bộ từ phía Bắc xuống. Trong só bốn nhà 
truyền giáo đầu tiên đặt chân lên Việt-Nam, thì hết ba nhà sư là 
người Ấn Độ, đi đường thủy sang Trung Hoa truyền đạo và đã ghé tại 
Việt-Nam là các Ngài: Ma-Ha-Kỳ-Vực, Khương-Tăng-Hội và Chỉ- 
Cương-Lương. 


Nhà truyền giáo thứ tư là người Trung Hoa, Ngài Mâu-Bác, đã đi 
đường bộ từ phía Bắc xuống. Đó là điều chứng minh rằng Phật Giáo 


vào Việt-Nam do cả đường thủy và đường bộ cảtừ phía Namlên và 
phía Bắc xuống. Nhưng vì nước ta bị Trung Hoa đô hộ ngót một ngàn 
năm và sau đó vẩn còn lệ thuộc vào văn hóa và chính trị nên về sau 
con đường truyền giáo từ Trung Hoa sang là con đường chính 2.- 
Thời đại du nhập đầu tiên. -Theo các sử gia đáng tin cậy, thì nhà thì 
nhà truyền-giáo đầu tiên đến Việt nam ( lúc bấy giờ là đất Giao- 
Châu) là Ngài Mâu-Bác, người quận Thương Ngô tức là Ngô Châu ( 


Trung Hoa bây giờ ). Sau khi vua Hán Linh-Đế mất (189) nước Tàu 
thường loan lạc, Ngài theo mẹ qua ở Giao Châu và truyền bá đạo 
Phật. 


Nhà truyền giáo thứ hai đặt chân lên đất Giao-Châu là Ngài Khương- 
Tăng-Hội, Ngài gốc Khương-Cư( 


Soadiane, Ấn Độ ). Mục đích của Ngài là sang Trung Hoa, nhưng ông 
thân của Ngài sang Giao-Châu buôn bán nên Ngài cũng theo đường 
Giao-Châu để sang Trung Hoa. Trung Hoa lúc ấy về đời Tam-Quốc, 
Ngài đến nước Đông-Ngô và được Ngô-Tôn-Quyêền sùng mộ, xin quy- 
y với Ngài ( 229-252 ). 


Như thế là Ngài Khương-Tăg-Hội ghé lại Giao-Châu vào khoảng đầu 
thế kỷ thứ II, sau Tây lịch. 


Vào khoảng giữa thế kỷ thứ II đến cuối thế kỷ thứ II, đất Giao-Châu 
lại đón tiếp hai nhà sư Ấn Độ 


nữa là Ngài Ma-Ha-Kỳ-Vực và Chi-Cương-Lương, trên bước đường 
sang Trung Hoa truyền-giáo của các Ngài, vào đời nhà Tần (265-306). 


Như thế, có thểnói rằng: Đạo Phật du nhập đầu tiên sang Việt-Nam 
trong khoảng cuối thế kỷ thứII đến thế kỷ thứ II, sau Tây lịch. 


3.- Các môn phái du nhập.- Trong thời kỳ đầu tiên du nhập Việt-Nam, 
đạo Phật chỉ phớt qua trên đất nước, chưa có màu sắc riêng biệt và 
dân chúng chỉ mới tiếp xúc với Đạo- Phật trong phương tiện thờ 


cúng lễ bái mà thôi. 


Phải đợi đến vài ba năm sau, đạo Phật mới thâm nhập dần vào dân 
chúng và do ảnh huởng của Phật Giáo Trung Hoa. Có một đều chúng 
ta ngạc nhiên là, mặc dù Phật Giáo Trung Hoa gồm mười tôn phái, 
mà chỉ có Thiền-Tôn là được truyền đi sang Việt-Nam trước nhất và 
mạnh mẽ nhất. Tôn này được truyền vào Việt-Nam trước hết do Ngài 
Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi (Vinitaruci) đưa sang (580). Ngài là đệ-tử 


được truyền tâm-pháp của Tam-tổ Tăng-Xán, và chính là sơ-tổ Thiền- 
Tôn ở Việt-Nam. 


Đến đời Dường (820) lại có Ngài Vô-ngôn-Thông ở Trung Hoa sang 
truyền giáo, lập thành phái Thiền-Tôn thứ hai; kế đó là các phái 
Thảo-Đường, Tào-động, Lâm-tế v.v.. lần lượt truyền sang Việt-Nam. 


Tóm lại, đạo Phật du nhập vào Việt-Nam, chỉ có Thiền-Tôn là gây 
ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả. 


B.- Phật Giáo Dưới Thời Hậu Lý NamĐế (571-602) Và Bắc Thuộc Lần 
Thứ Ba (603-939) Từ khi Phật Giáo truyền vào Việt-Nam cho đến 
thời Tiền Lý Nam-Đế, kể cả trên ba năm (189-548) nhưng vẫn còn 
nằm trong thời kỳ phôi-thai chưa có gì đáng gọi là thạnh hành lắm. 
Đến thời Hậu Lý Nam-Đế (571-602) và Bắc thuộc lần thứ II 
(603-939) Phật Giáo mới bắt đầu bước vào thời thành đạt. 


1.-Giai đoạn thứ nhất.- Sự truyền bá Thiền-Tôn của Ngài Tỳ-Ni-Đa- 
Lưu-Chỉi ở Trung Hoa sang (580) đem Thiền-Tôn truyền bá vào, được 
người Việt-Nam hết sức sùng mộ. Do đó, lần đầu tiên nước Việt-Nam 
được biết đến ThiềnTôn và Ngài Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi chính là sơ-tổ phái 
Thiền-Tôn ở Việt-Nam. Sau Ngài Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chỉ có Ngài Pháp-Hiển 
là đệ tử của Ngài Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi nối nghiệp thầy, đem đạo Phật 
truyền sâu trong dân chúng. 


2.-Giai đoạn thứ hai.- Ảnh hưởng của ba đoàn truyền giáo: 


Đến đây, Phật Giáo Việt-Nam bắt đầu thịnh. Lúc bấy giờ nước ta 
đang lệ thuộc nhà Tùy, vua Cao-Tổ 


nhà Tùy , nghe nước ta đạo Phật đang phát-triển mạnh, nên vua ban 
cho các vị danh tăng ở nước ta năm hòm lễ vật, và sắc lịnh cho xây 
tháp ở ở chùa Pháp-Vân, chùa Trung-Khánh cùng các danh địa khác. 


Sau này Tùy mất ngôi (618) nhà Đường kế nghiệp, vua Đường-Cao- 
Tổ củng có ban cho An-Nam năm viên ngọc Xá-Ly và sắc dựng chùa 
xây tháp. 


Cũng trong giaiđoạn này, những nhà truyền giáo Trung Hoa và Ấn 
ĐỘ, thường mượn đường nước ta mà qua lạ. Trong khi đi ngang Việt- 
Nam các Ngài thường ghé lại ít lâu đếthuyết-pháp, do đó chung ta 
cũng chịu được nhiều ảnh hưởng tốt. Trong số những doàn truyền 
giáo ấy, đang kể nhất là ba đoàn sau đây: 


a) -Đoàn thứnhất:Gồm có các Ngài Minh-Viễn pháp-sư, Huệ-Mạnh 


thiền-sư, và Vô-Hành thiền-sư,đều là người Trung Hoa. 


b) -Đoàn thứhai: Gồm các Ngài Đàm-Nhuận pháp-sư, Trí-Hoàng pháp- 
sư, và Tăng-Già-Bạt-Ma (Hai Ngài đều người Trung Hoa và Ngài sau 
người Tây-Trúc). 


c ) -Đoàn thứba: Gồm sáu nhà sư Việt-Nam là các Ngài Vân-Kỳ thiền- 
sư, Mộc-Xoa-Đề-Bà, Khuy-Sung pháp-sư, Huệ-Diệm pháp-sư, Trí-Hành 
thiền-sư bốn Ngài đầu người Giao-Châu, hai Ngài sau người Ái-Châu 
(Thanh-Hóa, Nghệ-An bbay giờ). Các Ngài này đếu từ Việt-Nam đi 
sang cầu pháp ở Tây-Trúc và tịch, phần nhiều rất sớm, ở Ấn Độ hay 
Tích-lan. 


3.- Giai đoạn thứ ba.- Sự truyền bá của phái Vô-Ngôn-Thông: 


Vào năm 820, nước ta lại được một vị cao-tăng thuộc phái Thiền-Tôn 
sang truyền giáo và lập thành một phái Thiền-Tôn thứ hai là Ngài Vô- 
Ngôn-Thông. 


Ngài họ Trịnh, quê ở Quảng-Châu. Lúc nhỏ Ngài đã mộ đạo, xuất gia 
tu học tại chùa Song-Lâm,đất Vũ-Châu (Triết-Giang). Tính Ngài điềm 
đạm, ít nói nhưng sự lý gì củng hiểu, nên người thời ấy gọi Ngài là 
Vô-Ngôn-Thông. 


Một hôm Ngàiđang ngồi lễ Phật, gặp một vị thiền-sư đến điểm-hóa 
cho Ngài và đưa Ngài di tmđúc Mã-Tổ mà tham học. Nhưng đến 
Giang-Tây, Ngài nghe tin đức Mã-Tổ đã tịch rồi, nên Ngài đi đến xin 
tòng sư với tổ Bạch-Tượng thiên-sư. 


Một hôm trong buổi giảng, có vị học tăng hỏi Bạch-Tượng: 


Thế nào là pháp-môn của phái Đại-thừa? 
Tổ trảlời: 


Tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu (nghĩa là:nếu tâm địa thông 
rồi thì mặt trời huệ tựnhiên chiếu sáng). 


Nghe được mấy câu ấy, Ngài Vô-Ngôn-Thông liền ngọ đạo. Ngài trở 
về Quảng-Châu, trụ trì tại chùa An-Hòa. Đến năm 820, Ngài qua Việt- 
Nam trú ở chùa Kiến-Sơ, làng Phù-Đổng (Bắc Ninh ) trọn ngày ngồi 
xây mặt vào vách mà thiền định. Như thế đã mấy năm mà không ai 
biết; chỉ có vị sư ở chùa ấy là Cảm-Thành thiền-sư biết Ngài là bậc 
Cao-tăng đắc đạo trông phái Thiền-Tôn, nên hết lòng kính trọng và 
thờ làm thầy. Ngài thị-tịch một cách rất an nhiên tự-tại, vào năm 826 


Tây lịch, sau khi truyền tâm ấn cho Ngài Cảm-Thành thiền-sư 


Ngài Cảm-Thành thiền-sư lại truyền tâm-ấn cho Ngài Thiện-Hội và 
gây thành một truyền thống cho phái Vô-Ngôn-Thông (Chúng ta sẽ 
học tiếp trong các đời vua sau). 


Tóm lại, trong khoảng thời gian gần bốn trăm năm, từ đời Hậu Lý 
Nam-Đế (571-602) cho đến hết thời ký Bắc thuộc lần thứ ba 
(603-939), sự truyền giáo ở Việt-Nam có thể chia làm ba giai đoạc: 
giai đoạn thứ nhất, do công đức của phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi; giai 
đoạn thứ hai, do các đoàn truyền giáo Trung Hoa vá Việt-Nam, và sự 
khuyến khích ủng hộ của các đời vua Tùy và Đường; giai đoạn thứ 
ba, do phái Vô-Ngôn-Thông. 


II.- Phật Giáo Dưới Thời Đinh Và Tiền Lê (968-1009) 


1.- Tình trạng tổng quát của Phật Giáo trong hai đời Đinh, Lê: Trong 
hai đời vua nầy, đạo Phật được tiến phát rất nhiều. Có thể nói Đạo 
Phật trở thành độc tôn. Tất cả văn hóa, chính trị trong nước, một 
phần lớn đều thuộc về tăng-sĩ,cho nên Đạo Phật được phổ biến dễ 
đàng trong quần chúng. Mặc dù Nho-giáo và Lão giáo đã truyền vào 
từ lâu, nhưng không làm sao có uy thế được như Phật Giáo. Trong 
triều chính thì Ngài Ngô-Châu-Lưu làm đến chức Khuông-Việt thái- 
sư; trong giới tăng-sĩ thì Ngài Trương Ma-Ni làm Tăng-lục đạo sĩ và 
pháp-sư Đặng Huyền Quang làm Sùng-Chân uy-nghi. 


Sau khi nhà Đinh mất ngôi, Lê-Đại-Hành lên kế vị, chóng lại quân nhà 
Tống (980) và được thăng lợi. 


Trong giai đoạn này, các v] tăng-sĩ lại được biệt đãi hơn; vua Lê-Đại- 
Hành thường triệu thỉnh các vị 


Tăng-thống vào triều để bàn hỏi việc nước và khuyến khích việc 
truyền bá Phật-pháp. 


Đều đáng chú ý trong giai đoạn này là, sau khi đã hòa với nhà Tống, 
vua Đại-Hành sai sứ sang triều cống nhà Tống và xin thỉnh bộ "Cữu 
kinh" và "Đại tạng kinh" đem về truyền bá. Đây là lần đầu tiên nước 
tăng-sĩ công khai sang thỉnh kinh ở Trung Hoa về. 

Một điều đáng ghi nhớ nữa là trong giai đoạn này, trong giới tăng-sĩ 
có hai vị cao-tăng xuất chúng đã làm vẽ vang cho nước nhà một thời. 
Đó là Ngài Khuông-Việt thái-sư và Ngài Đổ-Thuận thiền-sư. 


2.-Khuôn việt thái-sư:- Ngài họ Ngô pháp hiệu là Chân-Lưu, quê ở 


làng Cát-Ly, trụ trì chùa Phật-Đà. 

Thuở nhỏ Ngài theo học Nho, lớn lên thọ giới ở Vân-phong thiền-sư 
ởchùa Khai-Quốc. Từ đó Ngài chuyên đọc kinh điển nhà Phật, hiểu 
được mọi lẽ cốt yếu của Thiền-Tôn, tiếng tăm lừng lẫy trong nước. 
Năm Ngài 40 tuổi, vua Đinh-tiên- hoàng vời vào hỏi đạo, Ngài ứng 
đối tinh tường, vua rất mến phục và phong làm Tăng-Thống. Năm 
sau vua lại phong Ngài làm Khuông-Việt thái-sư (Khuông Việt là 
người có công giúp đở sửa sang người Việt). 

Đến đời vua Lê-Đại-Hành, Ngài càng được kính trọng hơn nữa. Bao 
nhiêu việc quan, việc nước, vua thường triệu Ngài đến hồi. Ngài ở 
triều được ít lâu rồi lấy cớ già yếu xin cáo vê, dựng một ngôi chùa ở 
núi Du-hý. Ơí đó, Ngài mở trường dạy hạc, học trò đến rấtđông. 
Ngày rằm tháng hai, niên hiệu Thuận-Thiên thứ hai đời nhà Lý, Ngài 
gọi Đa-Bảo thiền-sư là đệtử thân tín của Ngài đến, truyền tâm pháp 
qua bài kệ sau đây, rồi chắp tay an-nhiên thị-tịch. 

Nguyên văn 

Mộc trung nguyên hữu hoa, 

Nguyên hỏa phục hoàn sinh, 

Nhược vị một vô hỏa, 

Toản toại hà do sinh? 

Dịch nghĩa: 

Trong cây vốn có lữa, 

Tia lữa mới sáng lòa, 

Nếu bảo cây không có lữa, 


Cọ sát sao lại ra? 


Ngài thọ được 81 tuổi, và là người thứ tư được truyền tâm pháp của 
phái Vô-Ngôn-Thông. 


3.-Đỗ-Thuận Thiền-sư: 


Ngài dòng họĐỗ, không rõ nguyên quán ở đâu, xuất-gia từ thuở nhỏ, 


thọ-giới với Long-ThọPhù-Trì thiền-sư. Khi nhà Tiên Lê mới thành 
nghiệp, Ngài thường được vời vào triều để bàn luận chính trị và 
ngoại-giao. Vua Đại-Hành thường gọi là Đỗ pháp-sư,chứ không dám 
gọi chính tên. Ngài làm thơ rất hay, và thường được cử ra để đốiđáp 
với các sứ-giả Trung Hoa. 


Niên hiệu Hưng-Thống thư hai nhà Tiền-Lê, Ngài thị-tịch, thọ được 
76 tuổi. Ngài có làm quyển "Bồ Tát hiệu sám-hối văn", nay truyền lại. 
Ngài là đời pháp truyền-thống thứ mười của phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi. 


4.- Nhận xét chung về Phật Giáo trong giai đoạn này: 


Phật Giáo đời Đinh-Tiên-Hoàng và Tiền-Lê, sở đĩ được ưu đãi và giữ 
địa vị độc-tôn, vì những lý do sau đây: các vị tăng-sĩ phần nhiều là 
nhưng xvị bác học thâm Nho. Chữ Nho mặc dù trước đó đã được 
đem dạy ở đất Việt, nhưng vì chưa có khoa thi cử, nên ít người theo 
học. Chỉ có các vị thiền-sư, vì cần nghiên cứu Phật Giáo qua kinhđiển 
bằng chữ Hán, nên phỉ học nho nhiều. Những vị sư lúc bấy giờ, vừa 
túc Nho, vừa hiểu đạo lý mà vừa có đức hạnh, thì lẽ dĩ nhiên trong 
triều được vua trọng vọng, ngoài dân chúng được kính nể. Đạo Phật 
được thạnh hành trong giai đọan này cũng không có gì đáng ngạc 
nhiên. 

IV.- Phật Giáo Dưới Thời Nhà Lý (1010-1225). 

1.- Dưới đời Lý-Thái-Tổ: 

a.-Vua Lý-Thái-Tổ và tình hình Phật Giáo dưới đời nầy (1010-1028). 
Vua Lý- Thái Tổtên húy là Lý-Công-Uẩn ,con nuôi của sư Lý -Khánh- 
Vân ở chùa cổ pháp, thọ giáo với Ngài Vạn Hạnh- Thiền- Sư .Sau khi 
vua Lê Ngọa-Triều mất, Ngài mới lên ngôi kế vị,lây hiệu Thuận - 
Thiên đóng đô ở Thăng Long(Hà Nội). Lý-Thái -Tổ là một Phật tư 
thuần thành, nên sau khi lên ngôi, Ngài hết sức chú trọng đến sự 
truyền-bá Phật Giáo.Ngài đã dưng rất nhiều ngôi chùavà độ rất nhiều 
tăng chúng .Đáng chú ý hơn cả là năm 1019, Ngài sai sứ thần sang 
Trung Hoathỉnh kinh đem về đểtại kinh viện Đại-Hưng. 


Triều đại này có thể nói là triều đại mà Phật Giáo được thịnh đạt 
nhất. Các vị thiền sư lúc bấy giờ như 


Ngài Vạn-Hạnh, Đa-Bảo, Sùng- Phạm thiền- sư đều là những bậc 
danh tăng mà nhà vua rầt tín trọng. 


Cho nên sự truyền giáo của các Ngài rất dễ dàng có hiệu quả.Những 


vị danh tăng này đều ở hai pháiTỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi và Vô-Ngôn-Thông 
cả. 

b)Vạn- Hạnh Thiền-Sư: 

Ngài họ nguyễn, không rõ tên húy là gì, người làng Cổ-Pháp. Gia - 
đình Ngài đời đời thờ Phật, Ngài thông minh xuất chúng từ thuở nhỏ, 
học hết tam giáo và tỉnh thông về giáo lý nhà Phật. Năm 20 tuổi Ngài 
xuất- gia, theo học với Ngài Thiền-Ông đạo giả,tức là vị thư hai được 
truyền tâm phap của phái Tỳ -Ni- Đa-Lưu -Chỉ . Ngài chuyên tập phap 
"Tỏng-trì -tam-ma -địa". Người đời thường xem câu nói của Ngài như 
những câu sấm. Trong thời vua Đại-Hành còn sống, Ngài được vời 
vào triều hỏi việc quan. 


Năm Thuận-Thiên thứ IX (1018) Ngài không đau ốm gì mà tịch. Thi 
hài Ngài được triều đình và cácđệ 


tử của Ngài hỏa táng và thờ ở trong tháp. Trước khi tịch Ngài có làm 
bài kệnhư sau: Nguyên văn: 


Thân như điệnảnh hữu tòan vô. 

Vạn một xuân vinh thu tựu khô. 

Nhậm vận thịnh suy vô bổ úy. 

Thịnh suy nhưlộthảo đầu phô. 

Dịch nghĩa: Thân như bông chớp chiều tà. 

Cỏ xuân tươi tốt, thu qua rụng rời. 

Sá chi suy thịnh việc đời. 

Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. 

2.- Dưới đời Lý Thái Tôn (1028-1054): 

a.-Tình hình Phật Giáo dưới đời vua này: 

Lý Thái Tôn nối ngôi Thái Tổ, lấy niên hiệu Thiên Thành. Ngài cũng 
là người rất sùng mộ đạo Phật. Sau khi đánh dẹp giặc chiêm ở đất 
Hòang Châu (nghệ An) về, Thái Tôn sắc lập 95 ngôi chùa cử lễ khánh 
thành, hạ chiếu miễn thuế cho dân trong nước một năm. Đến năm 


1034, Thái Tôn đổi niên hiệu là Thông Thụy, lúc bấy giờ nước Việt- 
Nam được nhà Tống ban Đại tạng kinh và tự sai sứ thỉnh qua nước 


ta. Hànhđộng ấy gây một ảnh hưởng khả quan cho Phật Giáo nước 
nhà, và một vinh dự cho triều đình nhà Lý lúc bẫy giờ. 


Từ lúc nhận lãnh Đại tạng kinh của nhà Tống, vua Thái Tôn thường 
đến nghe kinh và hồi đạo với Ngài Thiền Lão thiền sư và tự xưng là 
đệ tử. Về sau vua được Ngài Thiền Lão truyền tâm pháp là người thứ 


bẩy trong đời truyền thống của phái Vô Ngôn Thông. 


Dưới đời này có nhiều vị cao tăng rất có công trong sự truyền bá 
chính pháp, như ngài Huệ Linh thiền sư, Định Lương trưởng lão, 
Thiền Lão thiền sư v.v... 


b.-Huệ Linh thiền sư: 


Ngài họ Lâm, tên tục là khu, quê ở Đông phù liệt , nguyên là con cháu 
Lâm Phú ở Trà Sơn (Hà Đông bây giờ). Ngài có tướng mạo hôi ngô, 
ăn nói lưu loát, từ nhỏ đã nổi tiếng văn hay chữ tốt. Những khi họ 
nho còn thừa thời giờ, ngài lại nghiên cứu kinh Phật. Gần 70 tuổi 
Ngài theo học đạo với Ngài Đinh Huệ thiền-sư . từ đó sự tu học của 
Ngài càng ngày càng tiến. Khi được sư phụ truyền tâm pháp cho, 
Ngài mớiđi hành hóa khắp chốn tùng lâm, rồi đến núi Bồ đề. Mỗi lần 
Ngài ngồi nhầp định ít nhất cũng năm bầy ngày. Người đời bấy giờ 
thường gọi Ngài là ông "Phật sống". Nhà vua cho người đi thỉnh Ngài 
nhiều phen, Ngài mới chịu về triều. Sau khi đàm đạo vua rất kính 
phục và phong Ngài làm chức Nội cung phụ tăng và truyền sắc ở 
chùa Vạn Tuệ gần thành Thăng Long. Một hôm trong đại nội có thuết 
việc chay đãi các tăng sĩ, vua hồi: 


- Đối với tâm nguyện của Phật, các học giả thường cãi nhau. Trẫm 
muốn các bậc thượng đức ở đây, bày tỏ chỗ sỡ đắc, để Trẫm được 
biết sự học vấn của các Ngài như thếnào? 

Huệ Linh Thiền sư liền ứng khẩu bài kệ sau đây: 

Nguyên văn: 

Pháp bổn như vô Pháp 

Phi hữu diệc phi không 

Nhược nhơn tri thửpháp 

Chúng sinh giữPhật đồng 


Tịch tịch Lăng Già nguyệt 


Không không độ hải châu 
Tri không không giác hữu 
Tam muội nhậm thông châu. 
Dịch nghĩa: 

Pháp vốn nhưkhông pháp 
Chẳng có cũng chẳng không 
Nếu hiểu được phápấy 


Chúng sinh Phật vẫn đồng 


Trăng Lăng Già phẳng lặng 

Thuyền Bát Nhã chơn không 

Biết không rồi biết có 

Tam muội mặc dung thông. 

Nghe bài kệ ,vua rất lấy làm mến phục. Thời ấy các vị vương công 
trong triều và sĩ thứ nhiều người đến hỏi đạo lý và đều tôn Ngài là 
thầy. 

Sang đời thánh Tôn, Ngài được phong làm Tạ Nhai Tăng đô thống 
đến năm Gia Khánh thứ năm (1063) Ngài tịch. Ngài có soạn mấy 
cuốn: "pháp sự trai nghỉ, đạo tràng khánh tân văn" nhưng đều thất 
truyền. 

c.-Thiền-lảo thiền-sư: 

Ngài trụ trì tại chùa Trùng-Minh huyện Tiên-du, đệ-tử của Đa Báo 
thiền-sư. Sau khi học đãđắc đạo, Ngài về ngôi chùa vùng Từ-Sơn, 
danh tiếng lừng lẩy, học trò đông đến nghìn người. Chổ ở của Ngài 
thành Đại-Tồng-Lâm. 


Trong khoảng niên hiệu Thông-Thụy (1034-1038) vua Lý-Thái-Tôn 
nhơn một hôm đến thăm và hỏi Ngài: 


Hòa Thượng tớiở chùa này bao lâu? 


Vị thiền-sư đọc hai câu rằng: 


Nguyên văn: 

Đẳn tri kim nhật nguyệt 

Thùy thức cựu xuân thu 

Dịch nghĩa: 

Sống ngày nay biết ngày nay 

Còn xuân thu trước, ai hay làm gì? 

Vua lại hỏi: Ngày thường Hòa-Thượng thường làm việc gì? 


Ngài lạiđọc: 


Nguyên văn: 

Túy trúc huỳnh hoa phi ngoại cảnh 
Bạch vân Minh nguyệt lộ toàn chân 
Dịch nghĩa: 

Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác 
Trăng trong, mây bạc hiện toàn chân. 


Sau khi vềcung, vua định sai sứ rước Ngài vào triều để thỉnh làm cố 
vấn. Sứ giả đến nơi thì Ngài đã tịch rồi. 


3.-Dưới đời Lý-Thánh-Tôn (1054-1075) 
a).- Tình hình Phật Giáotrong đời này: 


Thánh-Tôn lên ngôi, đổi quốc hiệu là Đại Việt và lấy niên hiệu là 
Long-Thụy-Thái-Bình. Ngài là một ông vua rất sùng mộ Đạo Phật. 
Năm Long-Thụy thứ năm (1059), Ngài xuống sắc lịnh dựng chùa xây 
tháp và đúc quả chuông trọng lượng 12.000 cân đồng, tại làng Bảo 
Thiên thuộc tỉnh Hà Nội. Quả chuông ấy hiện nay vẫn còn. 


Trong thời đại này, phái Thảo Đường xuất hiện ở Việt-Nam, do Ngài 
Thảo-Đường, đệ tử Ngài Tuyết- 


Đậu Minh-Giáp bên Tầu truyền sang. Vua Lý-Thánh-Tôn thọ giáo với 
Ngài, sau được truyền trong pháp làm đệ tử đầu tiên của Ngài Thảo- 
Đường. Phái Thảo-Đường tức là phái Thiền-Tôn là phái thứ ba ở 


nước ta vậy. 


Lý-Thánh-Tôn là một tăng-sĩ được quyền truyền tâm pháp thì chắc 
chắn Đạo Phật lúc bấy giờ rấtđược phát đạt và có ảnh hưởng lớn lao 
trong dân chúng lắm. 


b.-Phái Thảo-Đường: 


Năm 1069 vua Lý-Thánh-Tôn đi đánh chiên thành, bắt được vua 
Chiêm-Thành là Chế-Củ và nhiều dân, quân về làm tù binh. Những tù 
binh này, vua ban cho các quan trong triều làm hầu hạ. Trong số 


các quan trong triều, có một vị Tăng-Lục. Một hôm, vị Tăngấy đi 
vắng, về bổng thấy "Ngữ lục" của mình bị một tù nhân sửa chữa lại 
cả. VỊ Tăng Lục thất kinh, đem về tâu với vua. Vua cho đồi tên tù 
nhân ấy hỏi, thì y ứng đối rất thông suốt, luận về kinh Phật rất sáng 
đáng. Hỏi ra mới biết đó là một vị 

Thiền-sư người Trung Hoa, theo thầy qua Chiêm-Thành, rồi b†bắt làm 
tù binh. Vị Thiền-sư ấy tức là Ngài Thảo-Đường. 

3.- Dưới đời Lý-Nhân-Tôn (1072-1127). 

a)- Tình hình Phật Giáo trong thời kỳ này: 

Lý-Nhân-Tôn, mặc dù khi lên ngôi Lý-Nhân-Tôn tuổi còn nhỏ mà rất 
thông minh, anh dủng. Ngài rất hâm mộ Phật Giáo, cho nên ngoài 
công việc triều chánh ra, Ngài còn để tâm lo truyền bá Phật-pháp. 
Ngài có đặt một vị quan cao cấp trong nom hết thảy các chùa trong 
nước. Ngài lại phong cho Khô Đầu thiền-sư làm quốc sư để cố vấn 
việc quốc chính, nhưng Ngài Khuong-Việt, dưới đời Đinh và Tiền-Lê. 
Song song với công việc chấn hưng Phật-pháp của vua, bà Hoàng- 
Hậu cũng là một tính nữ đắc lực, đã xuất của riêng ra lập hơn trăm 


ngôi chùa trong nước. 


Trong đời nầy, lại có nhiều bậc thiền-sư lỗii lạc, trước thuật những 
sách vỡ làm vẽ vang cho lịch sử 


Phật Giáo nước nhà như Ngài Viên-Chiếu Thiền-sư, Ngộ-Ấn thiền- 
SƯ... 


b.- Viên-Chiếu Thiền-sư: 


Ngài họ Mai, tên húy là trực, quê ở huyện Long-Đàm, con anh bà 


Linh-Cẩm Thái Hậu (Vợ vua Thái-Tôn). Ngài thông minh từ thủa nhỏ. 
Mặc dù con nhà quyền quý, Ngài từ giã gia đình, vào chùa Tiêu-Sơn, 
xin làm đệ tử Ngài Định-Hương Thiền-sư, nghiên cứu thiền học. Ngài 
rất am hiểu pháp "Tam quán " trong kinh Viên-Giác, tuđến đắc đạo và 
được sư phụ truyền tâm ân. 


Sau Ngài vềThăng Long, dựng một ngôi chùa ở mé tả kinh thành và 
trụ trì tại đó. Người bbốn phương nghe tiếng xin theo học rất đông. 
Ngài có soạn quyển:"Dược sư thập nhị văn", trong ấy bàn giãi về 12 
điều đại nguyện trong kinh dược sư. Vua Lý-Nhân-Tôn có đưa bản 
sách ấy cho các sứ thần sang Tầu dâng vua Triết-Tôn nhà Tống. Vua 
Tống giao sách ấy cho các vị thượng tọa ở chùa Tướng Quốc xem và 
có chổ nào đáng sữa thì sữa lại. 

Các đại sư Tầu xem rồi vá tâu với vua Tống rằng: "Đây là đấng hóa 
thân đại sĩ ra đời ở phương Nam, giảng giãi kinh nghĩa rất tỉnh vị, 
bọn phàm tăng chúng tôi đâu dám thêm bớt một chữ nào nữa !". 
Vua Tống sắc cho sao lại một bản, còn bản chính thì trả lại cho vua 
tăng-sĩ với nhiều khen tặng. Ngài Viên-Chiếu tịch năm Quãng-Hựu 
thứ sáu (1090) thọ 92 tuổi. 


Sau đây là bài thơ của Ngài còn truyền lại: 


Nguyên văn: 

Giốc hưởng tùy phong xuyên trúc đáo 
Sơn nham đáo nguyệt quá tường lai 
Vũ trích nham hoa thần nữ lệ 

Phong xao đính trúc Bá nha cầm. 
Dịch nghĩa: 

Theo gió tiếng còi luồng bại trúc 
Kèm trăng trái núi quá đầu tường 
Hoa núi mưa xa thần nữ khóc 

Tre xanh gió thổi Bá-Nha đàn. 


5.- Dưới đời Lý-Thần-Tôn (1128-1138). 


Lý-Nhân-Tôn không có con, lập con của hoàng đệ là Súng-Hiền-Hầu 
lên làm Thái Tử, sau lên ngôi tức là Thần-Tôn. Năm Thiên Chương 
Bảo Tự thứ tư (1136) vua mắc bệnh nặng, nhờ có Minh-Không 
Thiền-sư chữa khỏi, nên vua phong cho thiền-sư làm quốc sư và sắc 
lập chùa Linh-Cảm. 

Trong đời này củng có nhiều vị danh tăng như Minh-Không-Huyền 
Sư, Thông-Biện Thiền-sư,Bảo-Gíam Thiền-sư và đặc biệt có một sư 
ni, con gái một vị hoàng thân, tức là bà Diệu-Nhân. VỊ sư ni này thọ 
giới với Chân-Không Thiền-sư, và là vị ni đầu tiên trong phái Tỳ-Ni- 
Đa-Lưu-Chi. Ngoài ra, trong thời này cũng có nhiều vị cao tăng trong 
phái Vô-Ngôn-Thông, Thảo-Đường mở đạo tràng dạy đệ tử hoặc đi 
hành hóa, dùng pháp thuật cứu giúp kẽ bệnh tật rất nhiều. 


6.- Dưới đời các vị vua cuối đời nhà Lý: Lý-Anh-Tôn (1138-1175), Lý- 
Cao-Tôn (1176-1210), Lý-Huệ- 


Tôn (1211-1225). 
a).- Lý-Anh-Tôn và thời đại này: 


Thần Tôn mất, thái tử Thiên-Tộ lên làm vua lấy đế hiệu là Anh-Tôn. 
Anh-Tôn là đệ tử của Thiền-sư 


(phái Thảo-Đường) và được truyền tâm pháp, tức là vị đệ tử thứ tư 
nối truyền thống của phái Thảo- 


Đường. 

Những vịThiền-sư có tiếng trong đời này là: Trí-Thuyền,Am-Trí, Bảo- 
Giám, Viên-Thông Thiền-sư. Ngài Viên-Thông Thiền-sư được phong 
làm quốc sư vào năm 1143, tịch năm 1151, thọ 72 tuổi. Ngài có trước 
tác những bộ sách hiện còn lưu lại: 

- Chư Phật tích dư sự (30 chương). 

- Hồng chung văn bi ký Tăng già tạp lục (50 chương). 

- 1000 bài thơ 

b.-Lý Cao Tôn và thời đại này: 

Anh-Tôn mất, Thái tử Long-Cán nối ngôi, hiệu là Cao-Tôn. Cao-Tôn 


lên ngôi mới ba tuổi, công việc trong triều giao trong tay quan phụ 
chánh Hồ-Hiến-Hành. Cao-Tôn lớn lên thụ giáo với Ngài Trương- 


Tam-Tạng Thiền-sư trong phái Thảo-Đường. 


Trong đời này, tuy vua chúa, các bà cung phi và triều đình (như thái 
úy Tô-Hiến-Thành, thái bảo Ngô- 


Hòa-Nghĩa) đều sụng mộ Đạo Phật, nhưng sự phát-triển không có gì 
đặc sắc đáng kể. Vận nước đang xuống, và Phật Giáo củng xuôi theo 
đà. 


c) Lý-Huệ-Tôn với thời đại này:- Thái tử Sam nối ngôi Cao-Tôn, tức là 
Huệ-Tôn. Nhà Lý đến giai đoạn này, đã suy lắm. Trong triều thì nổi 
loạn, vua không có thực quyền, ngoài dân gian cũng không được yên 
ổn. Do đó, Phật Giáo cũng bị ảnh hưởng theo. 


Năm 1224, Huệ-Tôn chán ngán cái đời làm vua, truyền ngôi cho con 
gái mới 7 tuổi là công chúa Phật-Kim, tức Lý-Chiêu-Hòa, rồi xuất gia 
ở chùa Chân-giáo, tự xưng là Huệ-Quang Đại-Sư. 


Lý-Chiêu-Hoàng truyền ngôi cho chồng là Trần-Cảnh. Nhà Lý chấm 
dứt từ đấy !. 


7.- Nhận xét chung về Phật Giáo đời nhà Lý. 


Nếu ở Trung Hoa, đời Đường là đời Phật Giáo thịnh hành nhất, thì ở 
Việt-Nam đời Lý là đời Phật Giáo được thịnh hành nhất. 


Trong hơn hai trăm năm, Đạo Phật giữ địa vị độc tôn về mọi phương 
diện: Đạo đức, văn học, chánh tr], ngoại giao. Tám đời vua nhà Lý 
đều sùng một Đạo Phật và có nhiều vị đã xuất gia đắc đạo. Các vị 


Tăng trong đời vua ấy là những cao Tăng, Đại đức, thông thái và giữ 
nhiều địa vị quan trọng trong triều đình. Không những thế,các Ngài 
còn là những là thi sĩ lỗi lạc, những nhà ngoại giao tài tình và những 
nhà mô phạm uyên bác. Các Ngài đã tận tụy đem cái sơ học, sở đắc 
của mình nhập thế cứu đời, gây uy tín rất lớn cho Đạo Phật. Chính 
các Ngài đã gián tiếp cải chính một cách hùng hồn bằng những hành 
động của mình rằng: Đạo Phật không phải là yêm thế, nhu nhược mà 
chính là tích cực, dỗng mểnh cứu đời và đã góp công rất lớn trong 
công cuộc dựng nước và an dân. Đọc lịch sử Phật Giáo nước nhà 
đếnđọan này, chúng tăng-sĩ thật vô cùng phấn khởi và càng thêm tin 
tưởng vào sứ 


mệnh cứu đời của Phật Giáo. 


Bài Thứ 4 


Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (Tiếp Theo) 

(Từ Nhà Trần Đến Các Vị Vua Đầu Nhà Nguyễn) 
V.- Phật Giáo Dưới Thời Nhà Trần (1225-1400). 
1.-Tình hình chung của Phật Giáo dưới đời nhà Trần: 


Nhà Trần nối nghiệp nhà Lý, thừa hưởng về mọi phương-diện , một 
di sản quý báu mà nhà Lý đã xây dựng trên hai thế kỷ. Riêng về Phật 
Giáo, mặc dù về cuối đời nhà Lý, triềuđình gặp nhiều vụ nội biến và 
trong phái thiền môn, ít có được những vịcao-Tăng đại-đức như ở 
đầu đời Lý; nhưng trong dân chúng, Đạo Phật đã thấm nhuần sâu xa, 
đâu đâu củng có chùa, có tượng Phật để tín đồ sùng bái. 


Bước sangđầu đời nhà Trần, có nhiều lý do khiến chúng ta tin-tưởng 
rằng Đạo Phật sẽ được phát-triển mạnh thêm, nhất là các vị vua đầu 
nhà Trần là những vị vua thông hiểu và sùng mộ Phật Giáo còn hơn 
cả những vị vua đầu nhà Lý. Thế mà Đạo Phật trong đời nhà Trần, 
chỉ thịnh phát trong khoảng 50 


năm đầu, rồi dừng lại và thoái bộ mãi. Vì hai lý do làm cho Đạo Phật 
không thể tiến phát được là ở bên ngoài, sự cạnh tranh ráo riết, có 
nhiều khi là cả một sự đàn áp của Khổng-Giáo; và ở bên trong, giáo 
lý Đạo Phật dần dần bị xen lẫn mê tín, dị đoan của những tà giáo, 
ngoại đạo mà các vua chúa trong đời nhà Trần rất sùng mộ. Vì những 
sựmê-tín, dị-đoan này, Đạo Phật trước con mắt những nhà thức giả, 
nhất là phía Khổng-Giáo, trở thành một cái đạo vô bổ, nguy hiểm cho 
đời sống quốc gia. Các nhà nho đua nhau công kích Phật Giáo. Triều 
đình mỡ những kỳ khảo hạng tăng-sĩvề những giáo-lý thông thường. 
Những vị sư nào thi hỏng thì phải hoàn tục. Những người thi đổ thì 
được bổ làm chức Triều-cung (coi việc các cung), Triều-quan (coi 
việc các đền), Triều-tự (coi việc các chùa). Thật là một hiện tượng 
suy đồi rõ rệt: các tăng-sĩ phải đi thi để giữ chức coi việc cúng bái 
ởcác cung vua và các đền miếu. Mỉa mai cay độc hơn nữa, là trong 
đời vua Phế-Đế(1381) tăng-chúng của đạo từ bi lại bị triệu tập làm 
thành một đạo binh dưới sựthống lĩnh của một vị Thiền-sư để đi 
đánh giặc Chiêm-Thành. 


2.- Các vị vua nhà Trần có công với sự truyền bá Phật-Pháp : Như 
đoạn trênđã nói, trong đầu đời nhà Trần, có nhiều vị vua rất sùng mộ 
Phật-Pháp và đã có công lớn đối với việc truyền bá Đạo Phật trong 
nước. 


a). Vua Trần-Thái-Tôn (1225-1258): 


Trần-Thái-Tôn tên húy là Trần-Cảnh, chồng bà Lý-Chiêu-Hoàng. Sau 
khi được vợ nhường ngôi, Trần-Thái-Tôn trở thành vị vua khai 
nguyên đời Trần. Ngài là một vị quốc vương hiếu đạo rất sâu xa. Khi 
mới lên ngôi, Ngài đã lo việc truyền bá Đạo Phật bằng cách lập chùa, 
đúc chuông và hộ trì Phật, Pháp, Tăng. Ngài lại còn soạn được hai tập 
sách rất có giá trị và gây ảnh hưởng quý báu cho việc truyền bá Phật- 
Pháp thời bấy giờ, là quyễn: "Thiền-tôn chỉ Nam" và quyễn "Khóa 
hư". Tập Thiền-tôn chí Namnói rỏ về đạo lý tu thiền; còn tập Khóa- 
hư giãi rỏ hành-tướng của cái khổ:sanh, lão, bệnh, tử. 


Hai tập ấy, ngày nay vẩn còn lưu truyền. 
b). Vua Trần-Nhân-Tôn (1278-1293): 


Trần-Nhân-Tôn là vị vua thứ ba đời Trần. Sau khi đã đánh bại quân 
Mông-Cổ một cách oai hùng, Ngài truyền ngôi lại cho con và vào tu ở 
núi Yên-Tử. Ngài thương đi khắp đó đayđể bài trừ những hàinh thức 
mê-tín dị-đoan trong dân gian, thiết lập tu-viện, thuyết pháp-độ-sanh, 
mỡ rọng những trạm phát thuốc để cứu giúp người tật bệnh. Sau 
Ngài truyền pháp lại cho Tôn-Giả Pháp-Hoa và tịch ở am Ngọc-Vân 
trong lúcđang đi du hóa. Ngài chính là sư-tổ phái Trúc-Lâm. 


c). Trần-Anh-Tôn (1293-1314): 


Trần-Anh-Tôn là vị vua thứ tư của nhà Trần, kế vị vua Trần-Nhân- 
Tôn. Ngài là đệ tử của Pháp-Loa tôn-sư, nên rất tỉnh thông về Phật- 
pháp. Noi gương phụ vương là vua Trần-Nhân-Tôn, Ngài đã hăng hái 
truyền bá Phật Giáo trong nước. 


Sau khi thỉnhđược đại ttạng kinh ở Trung Hoa về, Ngài sắc in nhiều 
bản và phát cho HoàngTrần-Nhân-Tôn, Naài lại còn tuyền thiết 
những đàn tràng lớn để hành lể và phát chẩn cho dân nghèo. 


Tuy vậy, đếnđời Anh-Tôn, Đạo Phật không còn giữ đơực cái swcs- 
thái rực-rỡ như đầu đời Trần nữa. 


Sau đời vua này, các vị vua kế vị tuy vẫn là những Phật tử, nhưng 
không còn được lòng tin sáng suốt và thuần túy nữa. Ngoại đạo, tà- 
giáo từ Trung Hoa truyền sang đã xen lấn trong niềm tin của họ. 


3.- Phái Trúc-Lâm Yên-Tử và các vị tổ trong phái ấy: Trong đời Trần, 
các vị danh tăng không được đông đảo như ở đời Lý. Tuy thế, trong 
đời nay Phật Giáo Việt-Nam củng đã phát-triển được một tôn phái 
mới là Trúc-Lâm, phát tích từ nước Yên-Tử,và các vị tổ trong phái 
này cũng là những bậc cao Tăng mà đời sau không thể nhớ được, mỗi 
khi nói đến Đạo Phật về đời Trần. Sau đây chúng tăng-sĩ 


hãy tìm biết qua tiểu-sử và nghiệp-sự của các vị ấy: 


a). Tuệ-trung Thượng-Sĩ: 


Ngài húy là Trần-Quốc-Toản, con trai của Hưng-ĐạoVương Trần- 
Quốc-Tuấn khi giặc Nguyên (Mông-GCổ) hai lần sang đánh chiếm nước 
ta, Ngài theo Hưng-Đạo-Vương đi chống giặc, lập được nhiều chiến- 
công và được phong đến chức Tiết-Độ-Sứ. Ngài có lòng mộ đạo từ 
nhỏ, nhưng vì gặp lúc quốc biến, Ngài phải ra tay phò vua, giúp 
nước. Khi giặc yên, Ngài xin từ chức lui về Phong-Ấp là Vạn-niên- 
hương, chuyên tâm học đạo với Tiêu-Giáo thiền-sư, là một đệ tử cuối 
cùng của phái Vô-Ngôn-Thông. 


Khi ngộ đạo, Ngài thường lập đàn giảng đạo, các môn đồ thiện-tín 
đến dự thính rấẫtđông. 


Vua Thánh-Tôn rất kính trọng Ngài, tứ hiệu Ngài là "Tuệ-Trung 
Thượng-sĩ' và ký thác vua Trần-Nhân-Tôn cho Ngài. Ngài hết lòng 
dạy bảo Thánh-tôn về phần đạo lý và sau này Nhân-Tôn lập ra phái 
Trúc-Lâm và trỡ thành đệ nhất tổ của phái này, củng là nhờ ảnh 
hưởng tỉnh thần của Tuệ-Trung Thượng-sĩ. 


Khi gần hóa, Ngài khiến người nhà kê ghế giữa can nhà trống, ngồi 
tựa vào ghế mà tịch. Các nàng hầu khóc lên, Ngài liền mở mắt ra quở 
rắng: 


Sanh tử lẽthường, có gì đáng thương xót mà làm nhiểu tâm hồn tăng- 
sĩ thế? 


Các nàng hầu im bặt; Ngài lại nhắm mắt mà tịch. Ngài thọ 62 tuổi. 


b). Trần-Nhân-tôn, đệ nhất tổ của phái Trúc-Lâm Yên-Tử (đã nói ở 
đoạn trên rồi). 


c). Pháp-loan tôn-sư, vị tổ thứ hai của phái Trúc-Lâm: 


Ngài họ Đồng, người hàng Cửu-la, Phủ nam sách (nay thuộc tỉnh Hải 
Dương), Ngài thiên tư đỉnh ngộ, năm 21 tuổi gặp Ngài Điều-Ngự (tức 
là vua Nhân-Tôn) khen có pháp nhãn, vàđược thâu làm đệ tử. 


Ngài ngộ đạo rất sớm. Năm 25 tuổi Ngài phụng mệnh làm lễkhai 
giảng ở chùa Siêu-Loại, có vua và đình-thần đến dự. Sau buổi khai- 
giảngấy, Ngài Điều-Ngự phong cho Ngài làm chủ sơn môn Yên-Tử và 
đem kinh điển hơn hai trăm bộ giao phó cho Ngài. 


Ngài phụng chiếu, định chức các tăng-đồ và quản-lãnh tăng-chúng. 
Tăng-đồ có Tăng-tịch, sổsách rõ ràng là bắt đầu từ đó. Trong một đời, 
Ngài đúc được 1300 tượng Phật, dựng hai đài giẳng đạo, năm ngôi 
tháp, hai trăm sở tăng đường, độ cho hơn 15.000 tang ni, trong số ấy 
có 3.000 người được đắc pháp. Ngoài ra, Ngài còn soạn hai tập "Đọan 
sách lục " và "Tham thiền yếu chỉ", nay còn lưu truyền. 


Công nghiệp lớn lao như thế, nhưng tiếc thay đời Ngài lại rất ngắn 
ngủi, hưởng thọ 47 năm. 


d). Huyền-Quang Tôn -Sư, vị tổ thứ ba của phái Trúc-Lâm. 


Ngài họ Lý, người làng Vạn-Tài (thuộc tỉnh Bắc-Giang bây giờ), cha 
là Tuệ-Tổ, có công đánh Chiêm-Thành, nhưng không chịu ra làm 
quan. Ngài hình dung kỳ-dị, nhưng bẩm tánh thông minh, đổ trạng 
nguyên vào lúc 20 tuổi. Trước khi thi đỗ, mệ Ngài đi hỏi vợ cho Ngài, 
nhưng đến đâu củng bị từ chối, vì hình dung kỳ-dị của Ngài, và 
sựnghèo hèn của gia đình Ngài. Nhưng khi Ngài thi đỗ, các nhà phú 
quý tranh nhau gọi gả con gái, và vua cũng đòi gả công chúa cho, 
nhưng Ngài đều từ chối. Dođó, người đời có câu ca dao: 


"Khó khăn thì chẳng ai nhìn, 
đến khi đổTrạng, tám nghìn quân duyên". 


Vì thấy nhân tình thế thái như thế, nên mặc dù làm quan lớnvà được 
đi sứ sang Trung Hoa, Ngài vẫn không lấy thế làm mãn nguyện. Một 
hôm nhân đi theo vua Anh-Tôn nghe Pháp-Loa Tôn-sư thuyết pháp, 
Ngài liền giác ngộ nên dâng biểu xin từ chức, rồi xuất gia thọ giáo 
với Ngài Pháp-Loa. 


Sau khi được Ngài Pháp-Loa truyền tâm ấn, Ngài trụ trì ở chùa Vân- 
Yên núi Yên-Tử, tăng ni theo học có đến hàng nghìn. Ngài lập chùa, 
in kinh, mở pháp-hội bố thí cho kẻnghèo, làm rrát nhiều việc công 
đức. 


Ba vị tổTrúc-Lâm trên đây đã gây tạo một uy-thế rất lớn, không 
những trong giới tăng-già mà còn cả 
ngoài nhân gian nữa, nhưng sau đó rất tiếc là những vị kếnghiệp ba 


Ngài không có ai tương xứng nữa. 


Tóm lại, trongđời Trần, cũng như đời Lý, lịch sử Phật Giáo có thể 
chia làm hai thời kỳ phồn-thịnh gồm trong bốn vị vua đầu (gần 100 
năm); thời kỳ thứ hai là thời kỳ suy-vi, gồm các đời vua sau (trong 


khoảng 80 năm). 


VI.- Phật Giáo Dưới Đời Nhà Hồ (1400-1407) Và Dưới Đời Hậu Lê 
(1428-1527) Phật Giáo dần dần suy sụp từ dưới đời các vua cuối nhà 
Trần, sang nhà Hồ và kéo dài cho đến cuối đời Hậu Lê. Trên gần hai 
ngàn năm Phật Giáo có mặt trên đất nước này, có thể nói giai đoạn 
này là giai đoạn tối tăm nhất của Phật Giáo. 


Trong 7 năm chiếp đoạt ngôi nhà Trần, Hồ Quý Ly chưa làm gì được 
thì nhà Minh oợn cớ khôi phục nhà Trần, kéo quân sang đánh nước, 
và đặt nền đô hộ khốc liệt trong bảy năm trời, bảy năm tuy ngắn 
ngủi, nhưng nhà Minh đã để lại mmột hậu quả rất tai hại mà 100 
năm sau vẫn chưa xóa nhòa hết. 


Thật vậy, sau khi xâm chiếm nước ta Nhà Minh tịch thu hết cả sách 
vở trong nước, trong ấy gồm cả 


kinh điển nhà Phật, đem về Kim Lăng, và đốt phá nhà chùa rrất 
nhiều. 


Một mặt phá hoại, một mặt nhà Minh cho truyền vào nước ta những 
hình thức mê tín dị đoan của các đạo Lão và Lạt Ma giáo. 


Do đó, Đạo Phật mất hế cả tính thuần túy của các thời đâ] trước, 
vatơr thành một thứ tôn giáo hổn tạp, kỳ quái. Phật không ra Phật 
ma không ra ma. Thật là một cảnh tiêu tàn hoang phế đã diễn ra 
trong chốn Thiền môn ! 


Sang đến thời lê Nho học rất thịnh hành, các sĩ phu đua nhau vào 
đương khoa cử, miệt mài trong tư 


tưởng Tống Nho. Giáo-lý nhà Phật không còn làm danh lợi cho ai, 
nên đã bị bỏ quên. Phê bìng tình trạng Phật Giáo trong giai đoạn này, 
Thường tọa Thích Mật Thể, trong cuốn Việt-Nam Phật Giáo sử 


lược đã viết rất đúng như sau: 


" Việc tu đạo,đối với hạng ít học thì chỉ là một kế quyền nghỉ tteo 
hình thức (1); với hạng sĩ phu, thì chỉ là môït chổ để người nào lận 
đận công danh, chán nãn cuộc thế,bất bình với thói đời, nghĩa là chỉ 


có những người yếm thế mới tìm đến để tiêu dao ngày tháng, mượn 
cảnh chùa am, tiếng chuông, câu kệ, mà dứt bỏ cuộc ngoài thôi, chư 
không phải mến hiểu giáo-lý của Phật mà tu hành, rồi mộ đạo, rồi 
lạiđem đạo lý ra mà giác ngộ cho kể khác". 


Bởi vậy trong thời Hậu Lê có thể nói "thời đại Phật Giáo suy đồi" ! 
(1) Để khỏi nói là một kế sinh nhai. 
VII.- Phật Giáo Trong Thời NamBắc Phân Tranh (1528-1802) 


Nhà Hậu Lê làm Vua đến đời vua Chiêu Tôn, Cung Hoàng 
(1516-1527) thì bị Mặc Đăng Dung thoánđoạt nhưng những trung 
thần của Nhà Lê đả chống lại Mặc Đăng Dung và lập triềuđìng nhà Lê 
ở 


Thanh Hóa, Nghệ An. Sau sáu năm chống nhau với nhà Mạc, nhà Lê 
đã nhờ công lao to lớn củ họ Trịnh mà giành lại Giang Sơn. 


Họ Trịnh ở mình có nhiều công lao, nắm hết quyền hành ở trong 
triều, vua Lê chỈ ngồi cho có vị,chỉ 


không có thực quyền. 


Họ Nguyễn, vì không muốn phục tùng họ Trịnh, nên đả lánh vào 
nam, hùng cứ một phương. Từ đó nươc ta phân chia làm hai: 


Phía Bắc sông Gianh là giang sơn cảu họ Trịnh; Phía Nam sông Gianh 
là giang sơn của họNguyễn;. Hai họ Trịnh, Nguyễn đều muốn bành 
trướng thế lực của mình để diệt trừ đối thủ, nên họ ra công xây 
dựng phần đất của mình về mọi phương diện. Vềphương diện tôn 
giáo, hai bên đều lấy Phật Giáo làm quốc giáo và củng sốt sắng xây 
chùa tạo tượng rất nhiều. 


Cũng trong giaiđoạn này, ở Trung Quốc thường có loạn lạc, và các 
tôn giáo Phật Giáo thường bịchèn ép của Lạt Ma giáo, nên một số vị 
cao tăng đã rời quê hương, sang Việt-Nam truyền giáo, người thì vào 
ở đất Bắc, người thì vào Nam. Nhờ thế, nước ta 


Có nhiều tôn phái mới và nhiều vị sư Trung Hoa danh tiếng mà ảnh 
hưởng còn truyền đến bây giờ. 

1.- Phật Giáo trong thời các chúa Trịnh: 

Phật Giáo trong thời kỳ này.- Vào khoảng đời vua Lê Thế Tôn 
(1573-1599) ở Bắc có phái Tào Động, củng là chi phái của phái Bồ 
ĐềĐạt Ma ở bên Tàu. Phái này truyền vào bởi nhà sưTrung Hoa Trí 


Giáo Nhất Cú. Hiện nay các vị sư trụ trị tại các chùa Hòe Lai, Hàm 
Long, Trấn Quốc ở Hà Nội là đệ tử của phái Tào Động. 


Vào khoảng đời vua Lê Hy Tôn (1676-1705) lại có phái Liên Tôn, do 


một vị vương công họ Trịnh là Lân Giác thiền-sư lập ra ở chùa Liên 
Phái (Bạch Mai, Hà Nội). Đồng thời sưNguyệt Qung củng lập ra phái 
ấy ở Kiến An. Hai Ngài Lâm Giác và Nguyệt Quangđều là đệ tử của 
chi phái Lâm Tế ở Trung Hoa truyền sang. Hiện nay các vị sưtrụ trì ở 
chùa Bà Đá (Hà Nội) là đệ tử cảu chỉ Lâm Tế. 


Ngoài sự ptr hai phái trên, Phật Giáo ở Bắc lại được chúa Trịnh ủng 
hộ mạnh: trùng tu yựưviện, thỉnh Đại tạng ở Trung Hoa về...Các cao 
tăng lúc bấy giờ củng khá đông, danh tiếng nhất là Ngài Hương Hải 
thiền-sư, mà chúng ta sẽ nói dưới đây: 

Hương Hải thiền-sư: -Ngài nguyên trước ở miền Nam, trong phần đất 
của chúa Nguyễn và là dòng dõi thế phiệt. Thân sinh Ngài là một 
công thần của chúa Nguyễn. Ngàiđổ Hương Cống (cử nhân) lúc 18 


tuổi, được tuyển vào làm việc ở phủ chúa Nguyễn rồi được bổ ra làm 
chi phủ ở Triệu Phong (Quảng Trị 


ngày nay). Ngài rất hâm mộ đạo Phật và thường đàm luận giáo-lý với 
các vị cao tăng. Đến 28 tuổi Ngài xin từ quan, xuất gia đầu Phật. 
Ngài ra chơi ở núi Tiêm Bút ngoài Nam Hải, rồi lập am ở lại trụ trì. 
Đạo hạnh Ngài rất cao, quan đan gần xa đều cảm mộ. Chúa Nguyễn 
(Nguyễn Phúc Chu 1691-1715) nghe danh, sai người ra hải đảo mời 
về, và lập chùa để Ngài trụ trì. Nhưng sau vì sự nghi ngờ của chúa 
Nguyễn, Ngài bỏmiền Nam, đóng thuyền vượt biển cùng 50 đê tử ra 
Bắc và được chúa Trịnh và vua Lê rất mến phục. Vua Lê Vũ Tôn 
(1706-1726) thường mời Ngài vào cung để hỏiđạo. 

Một hôm vua hỏi Ngài: 

Trẫm nghe thiền-sư học rộng nhớ nhiều, vậy xin thiền-sư thuyết 
pháp cho nghe để Trẫm hiểuđược Đạo. Nsài nói: 

Bần tăng có bốn câu kệ này, xin bệ hạ để tâm suy nghĩ: 

Nguyên văn: 

Phản văn tự kỷmổi thường quan 

Thẩn sát tư duy tửtế khan 


Mạc giáo mộng trungtầm tri thức 


Tương lai diện thượng đổ sư nhan 


Dịch nghĩa: 

Nghe lại điều mình thấy những ngày 
Suy đi nghĩ lại kỹcàng hay 

Chớ tìm triều thức trong cơn mộng 
Có thế mới hay nhận được thầy (Đạo) 


Vua hỏi: 


Nguyên văn: 

Nhạn quá trường không 

Aính trầm hàn thủy 

Nhạn vô di tích chỉ ý 

Thủy vô lưu ảnh chỉ tâm. 
Dịch nghĩa: 

Nhạn liệng giửa không 

Bống chìm dưới nước 

Nhạn không để dấu lại 

Nước chẳng lưu bóng làm chỉ 
Ngài thường đọc những câu kệ hay để dạy tăng chúng, như sau: 
Nguyên văn: 

Tầm ngưu tu phỏng tích 

Học đạo quý vô tâm 

Tích tại ngưu hoàn tại 


Vô tâm đạo dịtầm. 


Dịch nghĩa: 

Tìm trâu, tìmđấu chân 

Đấu còn trâu chẳng mất đâu bao giờ 
Những người họcđạo chớ nhờ 

Vô tâm thì đạo cơsơ đễ tìm 

2.- Phật Giáo trong thời các chúa Nguyễn: 


Phật Giáo trong thời kỳ này. -Trong khi Phật Giáo miền ngoài trổi 
dậy, thì Phật Giáo miền trong cũng phát đạt. Từ khi Nguyễn Hoàng 
vào trấn Thuận Hóa, cho đến khi nhà Nguyễn thống nhất đất nước, 
trong hơn hai trăm năm, họ Nguyễn đối với Phật Giáo hếlòng sùng 
thượng, tạc tượng, đúc chuông, lập tự viện rất nhiều, bấy giờ có 
nhiều vị tăng tử Trung Hoa như Naài Tế Viên, Ngài Giác Phong... ở 


Trung Hoa sang truyền giáo, trong các vị tăng Trung Hoa, có một vị 
Thánh tăng mà ảnh hưởng còn truyền lại đến bây giờ là Tô Nguyên 
Thiều. Riêng các vị tăng Việt-Nam, thời có Ngài Liễu Quán là một vị 
tổ đã làm cho Phật Giáo miền Nam thời ấyđược vô cùng rực rỡ. 


b.- Các vị danh tăng: 


-Ngài Nguyên Thiều: Ngài họ Tạ, quê ở Trùng Hương (quảng Đông). 
Xuất gia năm 19 tuổi, Ngài tu ở 


chùa Bảo Tự, thọ giáo với Ngài Đổi Khao Khoán Viên Hòa thượng. 
Niên hiệu Cảnh Trị năm thứ ba đời Lê Huyền Tôn (1665). Ngài đi 
theo tàu buôn của An Nam, trú ở phủ Quy Ninh (Bình Định) lập chùa 
Thập Tháp Di Đà, mở truyềntrường dạy Phật Pháp, sau ra Thuận Hóa 
lập chùa Hà Trung, rồi lên Xuân Kinh (Huế) lập chùa Quốc Ân và 
dựng tháp Phổ Đồng. 


Sau Ngài phụng mạng đức Anh Tôn ( Nguyễn Phúc Tráng 1687-1691) 
trở về Trung Quốc, tìm mời các vị danh tăng và cung thỉnh pháp 
tượng, pháp khí. Ngài về Quảng Đông mời được Hòa Thượng Thạch 
Liêm và các danh tăng khác, cùng thỉnh được nhiều kinh điển, tượng, 
pháp khí trở về Nam. Chúc Nguyễn liền sắc mở đàn truyền giới rất 
long trọng tại chùa Thiên Mụ. Sauđó, chúa Nguyễn sắc ban Ngài chức 
trụ trì chùa Hà Trung. 


Một hôm, Ngài lâm bệnh, họp môn đò lại đặn dò mọi việc và truyền 
bài kệ sau đây: Tịch tịch, kính vô ảnh 


Minh minh, châu bát dụng 
Dường đường,vật phi vật 
Liểu liều, không vật không 


Đại ý: Thể pháp thân thanh tịnh sáng suốt như mãnh gương sạch 
không bụi, như ngọc minh châu, trong sáng bóng ngời. Tuy hiện tiền 
sự sự, vật vật sai khác, nhưng đều là thểpháp thân biểu hiện. Thể 
pháp thân thường vắng lặng mà không phải là không, tức là lý " 
không diệu hữu". 


chân 


Ngài viết xong bài kệ, ngồi yên lặng mà tịch. 


Ngài Liễu Quán: Ngài họ Lê, húy Thiện Diệu, quê ở làng Bạch Mã, 
huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (sông Cầu bây giờ). Ngài mồ côi lúc 
6 tuổi, thân sinh Ngài cho Ngài xuất gia vàđầu sư với Ngài Tế Viên 
Hòa Thượng, người Trung Hoa. Được 7 năm Hòa thượng Viên tịch, 
Ngài ra Thuận Hóa học với Giác Phong Lão tổ (người Trung Hoa ) ở 
chùa Bảo Quốc. Năm 1691 Ngài trở về cố hương phụng dưỡng cha 
già, phải đi đốn củi đểsinh nhai. Được bốn năm sau khi thân phụ 
Ngài qua đời, ngài trở ra Thuận Hóa, thọ giới Sa -di với Ngài Thạch 
Liêm Hào thượng (cũng người Trung Hoa). 


Năm 1699, Ngàiđi tham lễ khắp Thiền Lâm để bồi bổ cho sự tu hành. 
Qua năm 1702, Ngài đến Long Sơn, cầu học pháp tam thiền với Ngài 
Tử Dung hòa thượng (tổ khai sơn chùa TừĐàm, Huế). 


Về phần hóađạo, Ngài rất tỉnh tấn không nệ khó nhọc. Luôn luôn 
Ngài lập đàn truyền giới, tiếp chúng độ tăng. Năm 1740, ngài Tấn 
Đàn phóng giới, rồi từ đó Ngài trở vềnúi Thiên Thai, dựng thảo am, 
ẩn náu tu hành, nay tức là chùa Thiền Tôn. 


Chúa Nguyễn Minh Vương rất trọng đạo hạnh Ngài, thường mời Ngài 
vào cung đàm đạo. Mùa xuân năm 1742, Ngài trở lại dự giới đàn ở 
chùa Vĩnh Thông, cuối mùa thu ấy, Ngài thọbệnh, khi sắp lâm sung, 
Ngài gọi môn đồ lại dạy rằng: 


Các ngươi khóc làm gì ! các đức Phật ra đời còn nhập niết bàn,thì ta 
nay đi đến rỏ ràng, vềtất có chổ, các ngươi không nên khóc và đuừng 
nên buồn thẩm. 


Kế đo,ï Ngài viết bài kệ , từ biệt: 


Nguyên văn: 

Thất thập dưniên thế -giới trung 

Không không, sắc sắc, diệu dung thông 

Kim triêu nguyện mãn hoàn gia lý 

Hà tất bôn man vấn tổ- tông. 

Dịch nghĩa 

Ngoài bảy mươi năm trong thế- gian 

Không không, sắc sắc thảy dung- thông. 

Ngày nay nguyện mãn về nơi củ 

Nào phải ân cần hỏi tổ- tông. 

Viết xong, ngài bảo môn đồ rằng: 

-"Sau khi ta đi, các ngươi phải nghĩ đến cơn vô thường nhanh chóng, 
cần phải siêng năng tu học, các ngươi hãy cố gắng tới, chớ bổ quên 
lời ta". 

Đến ngày 22 tháng 11 giữa mùa đôngnăm Nhâm -tuất (1742) vào giờ 
mùi, Ngài dùng nươc trà xong, vui vẽ từ biệt môn đồ, tiêu -diêu thoát 
hóa. 


Chúa Minh-Vương được tin, liền ban thụy- hiệu là " Đạo Hạnh Thụy 
Chánh Giác Viên-Ngộ Hòa-Thượng". 


VII.-Phật Giáo Dưới Đời Các Vị Vua Đầu Triều Nguyễn 


Tình trạng Phật Giáo trong giai đoạn này: 


Nhà Nguyễn Tây-Sơn, trong một giai đoạn ngắn, đã chấm dứt tình 
trạng Nam,Bắc phân tranh và thóng nhất sơn hà về một mối.Nhưng 
chẳng bao lâu, Chúa Nguyễn Phúc-Aĩnh diệtđược nhà Nguyễn Tây - 
Sơn, thu hồi lại đất nườcva mỡ đầu cho triều Nguyễn, lấy niên hiệu 
Gia- Long. 


Trong giai đoạn này, nước ta sống trong cảnh chiến- tranh thường 
trực,ít ai có thì giờ nghĩ đến chuyện chấn -hưng đạo đức tôn- 
giáo.Một số chùa chiền bị tàn phá, kinh- điển thất -lạc, cảnh hoang 


tàn thật tiêu điều buồn bã. Vua Gia -Long lên ngôi, công việc trước 
tiên của Nsài là lập lài nên an- ninh trật -tự 


trong nước, chứ cũng chưa có thì giờ nghĩ đến chuyện chấn -hưng 
Phật Giáo.Qua đến đời Minh- Mạng và Thiệu Trị, các Ngài cũng bắt 
đầu sắc trùng tu những ngôi chùa tổ đình quan trọng ,nhưng trong 
dân gian thì ảnh hưởng đạo Phật mỗi ngày mỗi lu mờ, phai nhạt dần. 
Các vị cao tăng vẫn có, như Ngài Phổ 


-Tịnh Hòa -Thượng, Giac Ngộ Hòa _Thượng . Nhưng vì quá ít ỏi, nên 
quý vị ấy, chẳng khác gì những chiếc sao lẻté trong bầu trời đen tối, 
chẳng soi sáng được gì. 


Đến khi người Pháp đặt nền đô hộ trên đất nước này, thì đạo Phật 
lại càng suy đồi, mất hết cảnhững øì thuần túy, cao siêu,mà chỈ còn 
như là một thần đạo, mà nhiệm vụ chính là lo việc cúng bái mà thôi. 


Để có một ý niệm chung về một sự tồi -tệ của trong giai đoạn này, 
chúng tôi xin trích mộtđoạn nhận xét rất chính xác sau đây, mà 
Thượng -Tọa Thích -Mật _thể đã viết trong cuốn Việt -Nam Phật Giáo 
sử 


lược: 


".Đếnđây,từ vua quan cho đến thứ dân, ai ai cũng an- trí đạo Phật là 
ở sự cúng cấp, cầu đảo, chứ 


không biết gì khác nữa. Và phần đông họ chỉ trọng ông thầy ở 
chổdanh vọng, chức tước, mặc dù ông ấy thiếu học, thiếu tu. Bởi tệ 
hại ấy, tăng đồtrong nước lần lấnavào con đường trụy lạc, cờ bạc, 
rượu chè đắm trước thanh sắc. 


"Ở miền trung nguyên Bắc -kỳ,về kỷ- luật tăng già bên ngoài còn giữ 
được nghiêm chỉnhđôi chút, chứ 


ở Trung -kỳ, phần nhiều họ đã có vợ, có con một cách công nhiên, 
không áy náy.Nhất là ở Nam -kỳ lại càng hổn độn hơn nữa...Phần 
đong tăng đồ chỉnghĩ đến danh vọng, chức tước: xin bằng Tăng-cang, 
Trụ trì, Sắc tứ v.v..hay chỈbiết cúng cấp, cầu đạo , phù chú, làm táyai 
cho các vua chúa, quan quyền, phú hộ để làm kế sinh nhai. Còn một 
hạng nữa, chỈ giữ mình cho được thanh nhàn, ăn chơi tiêu khiển, bảo 
là giải thoát v.v..! 


"Bởi vậy, các cảnh chùa trong nước đã thành cảnh gia đình riêng, 
không còn gì là tính cách đoàn thể 


của một tôn giáo nữa. Họ sống trong Phật Giáo hầu hết chỉ còn là 
"đốt" và"quên"! "Quên" để khỏi phải biết đến bổn phận bổn phận 
chơn chánh của một tăng -đồ. 


"Ở trong tăng- đồ thì như vậy, ở ngoài tín- đồ cư- sĩ thì ngơ- ngác, mù 
lòa tin bướng, theo càn, ít ai là người hiểu đạo lý. 


"Trong lịch sử Phật GiáoViệt-Nam, ta có thể đánh vao đây một dấu 
than (!) rất to tướng". 


C.-Kết Luận: 


Chúng ta đã theo dõi dâu chân của những nhà truyền bá đạo Phật 
đầu tiên ở trên đất nước này cho đến thời cận đại. Trong gần hai 
mươi thế kỷ hiện -diện trên dãy đất Việt-Nam này, đạo Phật đã trãi 
qua biết bao cơn thăng trầm, suy thịnh. Những sựbiến chuyển ấy, 
không đơn phương, mà bao giờ 


cũng đi song song với sự biến chuyển chung của đất nước. Mỗi lần 
vận nước hưng lên thì đạo Phật cũng phát triển mạnh, mỗi lần vận 
nước suy nhược, thì đạo Phật cũng thoái trào. 


Điều nhận xét thứ hai là những vị anh quân thường thường là những 
Phật -tử thuần thành, luôn luôn ủng hộ và khuyến khích sự truyền bá 
Phật Pháp. Trái lại, những vị vua ít hiểu đạo, phá đạo phần nhiều 
cũng là những vị vua ít thành công nhất trong sựtrj nước, an dân. 


Do hai nhận xét trên, chúng ta có thể kết luận rằng: Đạo Phật đã mật 
thiết hòa mình trong cuộc sống của dân -tộc Việt- Nam trong quá 
khứ. Và từ đây vềsau, muốn cho đất nước được an cư lạc nghiêp và 
có một tương lai rạng rỡ, những nhà lãnh đạo quốc giả phải dành 
cho đạo Phật một địa vị quan trọng trong mọi sinh hoạt của nước 
nhà. 


Bài Thứ 5 

Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo 

Trên thế-giới và ở Việt-Nam hiện- đại 

A.-Mở Đề: 

Trong thế kỷthứ 18 và 19 ở Việt- Nam củng như ở các nước Phật 


Giáo khác , sự truyền -bá đạo Phật hình như thiếu một luồng sinh khí 
mới, nên cứ chìm dần, tưởng gần như sắp cáo chung. Nhất là khi Á 


-đông mới bắt đầu tiếp xúc với cái văn -minh sống-động, rực rỡ của 
Tây- phương: các dân tộc Á- đông bị" mặc cảm tựti", cho rằng mình 
thua sút Tây -phuơng về mọi phương diện. Do đó, các dân-tộc Á 


châu, nhất là các dân tộc đông đảo như Ấn Độ, Trung Hoa, đều ruồng 
rẫy cái gia tài tỉnh -thần của ông cha, để theo học đòi cái văn minh 
cơ khí, hùng mạnh của Tâyphương. Đao Phật, cũng như các tôn giáo 
khác ở Á -châu, chỉ còn lại hình thưc lễ bái cổ truyền, còn lại, còn các 
phần tỉnh-hao quý báu của nó bịchôn sâu trong lớp bụi quyên lãng 
của thời-gian. 


Nhưng sau cái chóa mắt của những phút đầu tiếp-xúc với ánh sáng 
lạ, người Á-Châu nhận thấy văn minh Âu-Tây chưa hẳn đã hoàn 
thiện. Những nhà tư tưởng, triết-gia, lãnh đạo tôn-giáo đạo đức ...sau 
khi đã đọc được phương pháp suy luận, phân tách, tìm tòi một cách 
có khoa học của Tây-phương, đã quay về đào xới, khám phá cái iga- 
tài tỉnh thần của ông cha để lại mà họ đã ruồng rẫy. Giúp vào công 
việc ấy, có những nhà bác-học, khảo-cổ, nhân-chủng-học đã tìm thấy 
được rất nhiều bằng chứng cụ 


thể nói lên giá trị chân-chất của nền văn minh Á-đông mà Đạo Phật 
đãđộng lực chính. 


Do đó Đạo Phậtđược đặc-biệt chú ý. Và càng đi sâu vào văn hóa Phật 
Giáo, người ta (Âu-tây cũng như 


Á-đông) lại càng ngạc nhiên vì tánh-chất thuần-thiện, cao khiết, trong 
sáng của nó. Từ đấy, một luồng sinh khí mới thổi lên, đem lại cho 
người tín-đồPhật Giáo nhiều phấn-khởi và tỉnh tưởng ở giáo lý cao 
siêu của Đức Bổn SưThích-Ca. Luồng sinh-khí trên đã gây được một 
phong trào chấn hưng Phật Giáo, mỗi ngày mỗi lan rộng, ban đầu ở 
các nước Á-châu, và bây giờ ở khắp năm châu bốn biển. Trong cái 
bừng dậy chung ấy, tín-đồ Việt-Nam cũng đã đóng góp một các xứng 
đáng cái phần công đức của mình, và có thể tự hào rằng mình không 
quyên sứ-mạng. 


Vậy dưới đây, chúng ta hãy tuần tự điễm qua cái phong trào chấn- 
hưng ấy trên các quốc gia Phật Giáo như thế nào, trước khi nái riêng 
về phong trào chấn-hưng ở Việt-Nam trong hiện tại. 


B.- Chánh Đề: 


I.- Sự Chấn Hưng Phật Giáo Ở Ấn độ Và Các nước Thuộc Khu Vực 
Ảnh Hưởng Ấn 1.- Phật GiáoẤn Độ .- Như :. chúng ta đã thấy trong 
đoạn nói về lịch sử truyền bá đạo Phật tạiẤn Độ ở 


bài thứ nhất: mặc dù là xứ sở phát nguyên Phật Giáo, Ấn Độ chỉ 
thấyđược cái vẻ huy hòang của ánh đạo vàng trong 15 thế kỷ đầu. 
Những thế kỷ vềsau, Đức Phật lu mờ dần ở đây và nhường chỗ cho 
Ba-la-môn giáo và Hồi-giáo đểlân tràn ra lân bang. 


Vào thế kỷ thứ18, Đức Phật ỏ Ấn Độ chỉ còn một vang bóng thới 
xưa. Nhưnh khi người Anh bắtđầu đi sâu trong sự tìm hiểu nền văn 
hóa Ấn Độ, và ngạc nhiên khi nhận thấy một nền văn chương, triết 
học thâm thúy của Đạo Phật đã bị chôn vui trong lãng quên, thì 
người Anh cũng như người Ấn Độ đều đồng thanh hô hào và cổ xúy 
sựphục hưng của Phật Giáo. 


Trong số những học giả Phật Giáo đầu tiên đa ycó sáng kiến xây 
dựng phong trào chấn hưng này, thì ông Rảyendachilala là người có 
công nhất. tiên sinh đã căn cứ vào 144 lọai kinh chữ Phạn ở Népal để 


viết ra cuốn "Văn chương Phật Giáo" bằng Phạn ngữ của Népal. Năm 
1888, Tiên sinh lại cho xuất bản quyển "Tiểu phẩm Bác-nhã". Năm 
1893,ông Sarat Chandrodas, một học giả Ấn Độ khác, lại đềxướng lên 
hội"Nghiên-cứu Thánh-điển Phật Giáo Ấn Độ và nhân lọai học thuật". 
Chính hội nghiên cứu này đã thu thập được một số đông hội viên 
thông thái,gồm Ấn Độ lẫn Anh quốc và đã gây nên phong trào tìm 
hiểu Phật Giáo trong nước và sang đến Anh quốc. 


Người có công thứ ba, mà hiện nay Tổng hội Phật Giáo Quốc tế 
quyết nghị sẽ làm lễ kỷ niệm đệbách chu niên sanh nhật (17-9-64) 
khắp nơi trên thế giới là Đại đức Anagarica Dharmapala. Chính Đại 
đức là người sáng lập ra hội Đai Bồ Đề (Mahabodhi) là mộtđoàn thể 
rất có lực lượng trong công cuộc vận động phục hưng Phật Giáo ở 
Ấn Độngày nay. Sáng lập năm 1891, hội này dần dần có chi nhánh ở 
Âu Mỹ và lăng bangẤn Độ. 


Về công đức của Đại đức Dharmapala quyết nghị của đại hộ Phật 
Giáo Quốc tế lần thứ VI tại Nam Vang đã ghi như sau: 


Đại đức Anagarica Dharmapala đã tiên phong hướng đạo phục hưng 
Phật Giáo Ấn Độ, và củng là vị 

pháp sư đầu tiên tới thăm các nước Âu Châu và Mỹ Châu. Nhờ con 
đường mà công trình hoằng pháp mới được vạch rỏ tại các nước Âu 
Mỹ như chúng ta đã nhận thấy ngày nay..." 


Đồng thời với sựchấn hưng Phật Giáo ở Ấn Độ trong các nườc trước 
kia chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ 


và nằm trong khối Tiểu-thừa Phật Giáo như Tích Lan, Miến Điện, 


Thái Lan ...cỦng cá những luồng sinh khí mới đem lại cho nền Phật 
Giáo cổ tryền một sắc thái mới mề,trong sáng và hùng mạnh. 


2.- Phật Giáo Miến Điện. -Hiện nay ở Miến Điện Phật Giáo được xem 
là quốc giáo. Từ 1948,sau khi thu hồi độc lập, chánh phủ Miến Điện 
và vị thủ tướng (ông U Nu) là một Phật tử, nhiều kế hoạch dự trù 
chấn hưng Phật Giáo đã được thực hiện. Chính phủ đã cho xây dựng 
khắp nơi trong nước nhiều Phật học viện nhiều trường Trung, Đại 
học Pali, tổ chức những cuộc thi giáo-lý và triệu tập nhiều đại hội 
Phật Giáo quan trọng . 


Năm 1954, đại hội tu chỉnh kinh điển Phật Giáo lần thứ VI được tổ 
chức tại Miễn với sự tham dự của 2500 bậc danh tăng ở các nước 
Tích Lan, Cam Bốt, Ai Lao, Thái Lan,Ấn Độ,Hồi Quốc...để tụng diệt 
lại tất cả những bản kinh Pali. Đây là một công tác trọng đại không 
riêng gì Phật Giáo Miến Điện mà chung cho Phật Giáo Thế giới. 


3.- Phật Giáo Tích lan.Tích lan cũng là một xứ mà Đạo Phật rất thạnh 
hành. Đân chúng hầu hết là Phật tử. Số tu sĩ trong nươc rất đông và 
có ảnh hưởng rất lớn trong quần chúng cũng như trong chính quyền. 
Năm năm sau trận chiến Thế giới chấm dứt 1950), cnhính Tích lan là 
nước đứng ra triệu tập một đại hội Phật Giáo Thế giới gồm trên 500 
đại biểu thuộc 26 quốc gia Phật Giáo tại thủ đô Cô Lôm Bô 
(Colombo). Chính trong đại hội này, tổng hội Phật Giáo Thế giới 
được thành lập, và một ban chấp hành đã được bầu cử, mà chủ tịch 
là một vị học giả Phật tử Tích lan, Bác sỹ Malalasekera. 


4.- Phật Giáo Thái Lan.Cũng như Miến Điện, Phật Giáo Thái Lan được 
xem như quốc giáo, v†Trưởng lão Tăng thống (vua Sãi) là người cá 
một ảnh hưởng tỉnh thần và được tôn trọng hơn cả Quốc Vương. 


Hiện nay Thái Lan có phỏng chừng trên 20000 ngôi chùa và 200000 
tỳ kheo và Sadi. So với hai mươi triệu dân Thái Lan, thì số tu sĩ như 
thế củng là một tỷ lệ rất cao, cứ 100 người dân thì có một tu sĩ 


Nhưng cái đà phát-triển vẫn đang còn mạnh, nhiều ngôi chùa đồ sộ 
đang được xây cất và nhiều thanh niên đang theo tập môn tham thiền 
trong các thiền viện. Hiện nay, Thủtướng Thái Lan vừa ra một dự 


án và đã được toàn thể nội các chấp thuận là thành lập những cơ sỡ 
thích đáng dành cho các Tỳ kheo ngoại quốc để họ đủ phương 
tiệnđến tu học Phật pháp. 


5.- Phật Giáo Cam Bốt: Phật Giáo Cam Bốt từ xưa đã là môy quốc 
giáo. Từ kinh đô cho đến thôn xóm hẻo lánh xa xôi, màu vàng của 


các ngôi chùa và các tấm y của tu sĩ chói rực khắp nơi. Đời sống đạo 
lý và đời sống thường nhật của dân gian đã ăn nhịp một cách khăn 
khít. Củng như ở Miến Điện,ở Thái Lan, ở Cam Bốt cứ mỗi năm vào 
đầu mùa mưa, các thanh niên có lệ vào tu ở các ngôi chùa một thời 
gian, đài hay ngắn tùy thuộc ý nguyện của mình,. Cái tục lệ quý báu 
này, không chỉ có người thường dân thi hành mà ngay cả các vị vua 
nữa. 


TỪ ngày thu hồiđọc lập, Chính phủ Cam Bốt đặc biệt chú tâm phát- 
triển và chấn hưng Phật Giáo. 


Theo gót các nước đàn anh Phật Giáo, Cam Bốt cũng vừa tổ chức tại 
Nam Vang đại hội Phật Giáo Thế 


giới lần thứ VI và nhiều thành quả tốt đẹp đã thu được trong kỳ đại 
hội này. 


Trên đây là đại khái về phong trào chấn hưng và phát triển Phật Giáo 
ở các phái theo Tiểu Thừa hay Namtôn. Tiếp theo đâ, chúng ta sẽ 
nhận xét phong trào chấn hưng và phát triển Phật Giáo ở các nước 
theo Đại Thừa hay Bắc tôn. 


II- Sự Chấn Hưng Phật Giáo Ở trung Hoa Và các Nước Lân Bang: 
1.-Phong trào chấn hưng Phật Giáo ở Trung Hoa: 


Như chúng ta đã biết, vào cuối đời nhà Thanh, Phật Giáo ở Trung 
Hoa đã suy đồi rất nhiều: Mê tín dị 


đoan đã thâm nhập một cách trầm trọng vào các thiền môn. Tăng ni, 
cũng như tín đồ ít ai hiểu rõ giáo lý cao siêu của đức Phật, nên Phật 
Giáo cũng bịngười ta liệt vào hành các tà đạo có nguy hại cho đời 
sống xã hội quốc gia. 


Ảnh hưởng của văn minh Tây âu bắc đầu vang dội trong nước. Một 
phong trào rọng lớn bài trừ mê tín dị đoan nổi dậy trong tòan quốc. 
Các chùa chiên phần nhiều bị đổi ra làm trường học hoặc các việc 
công ích xã hội khác ! 


May sao, một sốhọc giả Trung Hoa có tỉnh thần quốc gia, nhận thấy 
phải làm một cuộc thnh lọc trong nền văn minh Đông phương,để 
chọn những cái hay thì giũ lại,và những cái đỡ thì bỏ đi. Sau cuộc 
tìm tòi, tra cứu ấy, các nhà nghiên cứu đồng thanh tán dương giá tr] 
chân chính cao siêu của Phật Giáo. 


Từ khi cách mạng Tân Hợi (1912) nổi lên lật đổ nhà Thanh và lập 


nên Dân quốc, thì phong trào học và nghiên cứu Phật Giáo càng tăng. 
Nhờ thế Phật Giáo trở nên thịnh hành và phát triển mạnh. 


Trong mấy nămđầu của nền Dân quốc có Ngài KỉỈnh Sơn cùng các 
đồng chí sa môn và cư sĩ dứng lên sáng lập Trung quốc Phật Giáo 
Tổng hội. Các cư sĩ ở Thượng Hải cũng lập Phật Giáo cư sĩ lâm, Phật 
Giáo tịnh nghiệp xã. 


Về sau các vịTăng giàvà cư sĩ tiếp tục mở ra ở nhiều nơi những Phật 
học viện, hay những giảng đường như: Giảng đường chùa quán tôn ở 
Ninh Ba (Chiết Giang) do ngài ĐếNhàn pháp sư chủ giảng; ở vũ 


xương (Hồ Bắc) có Phật học viện do ngài Thái HưPháp sư chủ giảng; 
ở Giang Tô có Hoa Nghiêm học viện, ở Nam Kinh có Nội học viện do 
Âu Duơng Vĩnh Vô chủ giảng. 


Cùng một lần với sự thành lập các Phật học đường nói trên, nhiều 
tạp chí Phật Giáo của nhóm nghiên cứu đã được xuất bản ở khắp 
nước để hoằng dương giáo nghĩa như Phật học tùng báo, Hải triều 
âm, Cư sĩ lâm san, Tịnh nghiệp nguyệt san, Chi na nội học, Oai âm, 
Vi Diệu Thanh, Phật Giáo Tân văn... 


Trong số các vị đề xướng phong trào chấn hưng Phật Giáo ở Trung 
Hoa, người đã có công đức vàảnh hưởng lớn nhất là Ngài Thái Hư 
pháp sư. Pháp sư là một vị cao Tăng học rộng, hiểu nhiều và rất hăng 
hái với các hoằng dương chánh pháp. Ngài đã đi giảng về Phật pháp 
khắp nơi trng nước và sang tận Âu Mỹ để giới thiệu Đại Thừa Phật 
Giáo cho người Tây Phương. Ngài viết rất nhiều sách nói về đạo Phật 
vàđứng chủ trương tờ Hải triều âm là một tạp chí rất có giá trị. 
Những họat động Phật sự của Ngài không những chỉ gây ảnh hưởng 
lớn lao quý báu cho Phật Giáo Trung Hoa mà còn lan rộng ra các 
nước lân bang như Việt-Nam, Nhật Bản và sang tận đến Âu Mỹ. 


2.- Phật Giáo ởNhật Bản: 


Nhật Bản chiuảnh hưởng của Đại-thừa Phật Giáo Trung Hoa truyền 
sang từ lâu đời, và là nước có một nền Phật Giáo mạnh nhất trong 
các nước theo Đại-thừa. Ngọai trừ một sốngười theo đạo và Thiên 
Chúa Giáo, còn đa số dân chúng đếu là Phật tử thuần thành. Chùa 
chiền được các đời vua chúa trong quá khứ xây dựng rất nhiều khắp 
trong nước, và ngày nay các thắng cảnh có tiếng nhất ở Nhật Bản 
đều là những danh lam. Người Nhật lấy làm hãnh diện về kiến trúc 
và vẽ đồ sộ của danh lam ấy lắm, cho nên người khách ngọai quốc 
nào đến nước Nhật cũng được đem giới thiệu các cảnh chùa chiền 
trước hết. 


Về phần giáo lý thì Đạo Phật ở Nhật cũng chia ra làm nhiều Tôn phái 
như ở Trung Hoa. Nhưng các Tôn được thịnh hành nhứt là Thiên 
Tôn, Pháp Hoa Tôn và Pháp Tướng Tôn . 


Đạo Phật Nhật Bản trong quá khư đã có một thành tích rất vẽ vang 
mà hiện nay vẫn còn rực rỡ.Trong buổi giao thời tiếp xúc với Âu Tây, 
trong khi Đạo Phật ở các nước Á Đôngđều có một giai đoạn suy đồi, 
thì Đạo Phật ở Nhật Bản vẫn giữ đượcuy thế của mình trong toàn 
quốc. Và ngày nay, với một tỉnh thần biết dung hòa cải tiến, biết tồn 
cổ mà cũng biết nghĩnh tân, nên Đạo Phật Nhật Bản vẫn đi theo kịp 
cáiđà tiến bộ chung của toàn quốc và giữ giềng mối cho luân thường 
đạo đức ở trong nước. Chúng ta chắc rằng rồi đây, sau khi các nước 
Phật Giáo ở Á Châu được dịp tiếp xúc và thông cảm với nhau nhiều 
hơn nữa, thì Nhật Bản sẽ là nước xứng đángđứng ra lãnh nhiệm vụ 
lãnh đạo phong trào Phật Giáo Thế 


Giới. 
II.- SựTruyền Bá Phật Pháp Ở các Nước Châu Mỹ 


Từ khi tiếp xúc với Á Châu, người Tây phương bắt đầu khảo cứu nền 
văn minh cổ của châu này và khám phá ra rằng văn hóa Á Châu 
không phải tầm thường như họ lầm tưởng lúc đầu, mà trái lại có 
nhiều điểm quý giá cần học tập. Trong kho tàng quý báu ấy, Đạo 
Phật đã phát chiếu ra nhiều hào quang rực rỡ. Do đó, các học giả Tây 
phương đãđổ xô sang nghiên cứu giáo-lý nhà Phật và đã viết rất 
nhiều tác phẩm về đạc Phật. Dần dần Đạo Phật không còn xa với 
quần chúng Âu Mỹ nữa. Mở đầu phong trào học Phật là những học 
giả người Anh, tiếp xúc nhiều với Á châu. Sau đó, họthành lập những 
hội Phật học và xuất bản những tạp chí nói về Phật pháp. Những hội 
này có rất đông hội viên thực hành rất hăng hái . Hiện nay ở Âu châu 
và Mỹchâu hầu hết các nướcđều có hội Phật- học, báo chí truyền bá 
Phật -pháp, những chùa hay thiền- viện để các tín đồ hay hội viên 
đến tập tham thiền. Có người sang ngay ở các nước Phật Giáo Á châu 
như Ấn Độ, Tích lan, Thái -lan để xuất-gia cầu đạo. 


Trong các đại hội Phật Giáo thế giới Phật -tử Âu- Mỹ đều có đại diện 
của họ và đã tỏ ra là những Phật - 


tử thuần -thành. 


Những bằng chứng cụ thể trên, cho phép chúng ta hy vọng rồi đây 
đạo Phật sẽ bành trướng mạnh mẽ 


ở Âu -Mỹ và đem lại cho các dân tộc ấy một nguồn an lac mà họ 
không tìm thây ở nền văn minh cơ 


khí họ đã sáng tạo ra. 


IV.-Các Đại Hội Phật Giáo Thế Giới 


Nhân loại càng tiến bộ, sự giao thông càng dễ dầng mau lẹ, thì các 
dân -tộc trên thế giớ không còn lạ 


lùng xa caách với nhau nưã. Đạo Phậtngày nay đã thành một tôn giaó 
có tầm hoạt động khắp thế giới, thì người Phật -tử, dù ở chân trời 
nào cũng vẫn là anh em một nhà, cùng thờ môột bậc thầy chung là 
đức Bổn- Sư Thích -Ca Mâu-Nhiều. Ýïniệm thống nhất những hoạt 
động và những tổ chức Phật Giáo đã manh nha từ trước trận thế 
chiến thứ II mới thực hiện được. 


Đại hội Phật Giáo thế giới đầu tiên đã được triệu tập vào năm 1950 
tại Cô- Lôm -Bôm, kinh đô Tích - 


lan, gồm gần 500 đại biểu của 26 quốc gia và tổ chức Phật Giáo trên 
thếgiới > Đại hội ấy đã đặt nền tẳng cho tổng hội Phật Giáo thế giới 
và đã bầu ra một ban chấp hành chung cho cả thế giới Phật Giáo. 


Một nội quy của tổng hộiđã được biểu quyết và trụ sở của văn phòng 
ban chấp hành đã đặt ở Cô- lôm-bô. Sau đại hội vài tháng, bác sĩ 
Malaláekera chủ tịch Tổng hội đã đi thăm các nước Phật Giáo hội 
viên, và hai tờ tạp chí Phật Giáo của Tổng hội được phát hành trên 
thế giới là tờ:NÑew Letter và The Buddhist World. 


Từ đại hội đâù tiên ấy đến nay, cứ hai năm lại có một đại hội khác, 
mà địa điểm tuần tự thayđổi như 


sau: 


-Năm 1952, đại hội kỳ II, họp tại Tokyo, kinh- đô nhật -bản , mà mục 
tiêu chính là quyết-định thống nhất hoạt động và cac hình thưc Phật 
Giáo trong các nước hội viên. 


Năm 1954, đại hội kỳ HI họp tại Rangoon, kinh đô Miến -Điện, cùng 
một lần với đại hội kết tập Tam tạng kinh điển kỳ thứ VI, từ khi đức 
Phật nhập diệt đến nay. 

Năm 1956, đại hội thứ IV họp tại Kathmandu, thủ đô Népal, nơi 
đức Phật đã giáng sinh, nội dung của đại hội này là thảo luận về văn 
hoá Phật Giáo: triết -lý, văn chương, nghệ -thuật.. 


Năm 1958, đại hội kỳ thứ V họpủ tại Bangkok, kinh đô Thái -lan, mà 


chương trình nghị sự lauduyệt lại bản nội quy của Tổng hội 


Năm 1961, đại hội kỳ thư VI họp tại Nam-vang, kinh đô Cam- bốt. 
Trong đại hội này, 21 quyết -ngh] 


đã được chấp thuận, trong ấy có nhiều quyết nghị rất quan trọng 
nhưvãn đề phát triển văn hòava giáo lý trong các nước Phật Giáo, 
thành lập một học viện Phật GiáoÁ châu, nhằm mục đích tương trợ, 
cung cấp tin tức và tài liệu, huấn luyện cán bộ các nghành hoạt động 
của Phật Giáo bảo vệ hòa bình thế giới và tín đồ Phật Giáo v.v.. 


Ngoài những đại hội có tính cách thường kỳ nói trên, các nước Phật 
Giáo Á châu còn thi nhau tổchức rất trọng thểvà có mời đại biểu 
quốc tế đến dự những lễ kỷ niệm 2.500 nămđức Phật nhập niết bàn, 
như ở Ấn Độ, Nhật -bản, Tích lan, Miến-Điện v.v.. 


V.-Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Ở Việt Nam 


1.-Sự phát triển của phong- trào ở Nam, Trung, Bắc.- Noi gương thế 
giới, và nhất là Trung -Quốc, một phong trào chấn hưng Phật Giáo đã 
nỗi lên tại Việt nam vào khoảng năm 1920. Lúc đầu chỉ là những cố 
gắng lẻ tể của một số quý vị Tăng già lão thành trong nước, mong 
giữlại một ít giềng mối của đạo.Ở Bắc có sư cụ Vĩnh Nghiêm( Thanh 
Hạnh) sư cụ TếCác (Phan Trung Thứ ) sư cụ Bằng Sở ( Dương Văn 
Hiển ); ở trung có Ngài Tâm-Tịnh , Ngài Huệ Pháp, Ngài Phước -Huệ; 
ở Nam có Ngài Khánh -Hòa, Ngài HuệQuảng, Ngài Khánh Anh, lại có 
sáng kiến mở trường dạy một số đệ tử với mục đích gây giống đạo 
pháp cho thế hệ sau. Đồng thời, các học giả có tiếng tăm trong nước 
như ông Phạm Quỳnh, cụ 


Trần -Trọng -Kim ..cũng có viết nhiều bài nghiên cứu về giáo lý đạo 
Phật rất có giá trị. 

Tuy nghiên, phải đợi đến năm 1931, những cố gắng lẻ tẻ trên mới 
kết hợp thành lực lượng có tổ chức. 


Đầu tiên một hội Phật học được thành lập tại Sài gòn lấy tên là Nam 
Kỳnghiên cứu Phật học; kế đó là hội Lưỡng Xuyên Phật học. Những 
vị có công khởi xướng cái tên hội này là Khánh Hòa, Ngài Huệ 


Quang, Ngài Khánh Anh cùng một sốquý vị Tăng già và Cư sĩ tân tiến. 
Năm 1932, ởTrung kỳ các Ngài Giác Tiên, Phước Huệ và một nhóm 


Cư sĩ Tân Hồng mà đứng đầu là đạo hữu Tâm Minh Lê Đình Thám đã 
thành lập Phật học hội mà hội quán là chùa Từ Đàm. 


Năm 1934, ở Bắc kỳ có thượng tọa Tố Liên, thượng tọa Trí Hải, cụ 
Nguyễn Năng Quốc, Trần Trọng Kim cùng một số quý vị Đại đức và 
Cư sĩ lầp ra Phật giáo Tổng Hội. 


Những hội trênđây đều có mục đích và chương trình họat động giống 
nhau: Chỉnh đốn Thiền môn, vãn hồi quy giới, đào tạo một thế hệ 
thanh niên tu sĩ chân chính, hữu học và hoằng dương chính pháp. 


Để đạt được mụch đích trên, các hội đều mở đạo trường cả. Ơi Bắc, 
có trường Tăng học ở chùa Quán sứ, trường nhiều ở chùa Bồ đề; ở 
Trung có Phật học viện chùa Tây Thiên và chùa Bảo Quốc, trường Ni 
ở chùa Diệu Đức; ở Nam có Phật hoc viện Lưỡng Xuyên (Trà Vinh) 
trường Ni ở chùa Vĩnh Bửu (ở 


Thơm). 


Ngòai ra, các hội còn xuất bản những tạp chí để hoằng dương Phật 
pháp, như tờ Đuốc Tuệ ở Bắc, tờ 


Viên âm ở Trung, tờ Pháp âm, tờ Từ bi âm, Duy Tâm ở Nam. Những 
hội này được tín đồ nhiệt liệt hưởng ứng và bành trướng rất mau lẹ, 
chẳng bao lâu mỗi tỉnh trong nước đều có chỉ nhánh của hội. 


Nhờ sự hưởng ứng ấy mà các hội đã xây dựng thêm cơ sở , mở mang 
thêm nhiều Phật học viện, xuất bản thêm kinh sách, báo chí. 


Nhưng trong khi phong trào chấn hưng Phật Giáo đang lên, thì trận 
thế chiến thứ 2 bùng nổ và tiếp theo là trận chiến tranh Việt-Pháp 
làm gián đọan các sự hoạt động của các hội Phật học trong nước. 


2) Tổng hội Phật Giáo Việt-Nam. 


Đến năm 1948, mặc dù chiến tranh Việt-Pháp chưa ngưng tiếng súng, 
nhưng vì nóng lòng vì Đạo pháp và để đem lại cho đồng bào một 
niềm an ủi trong cảnh tang thương chết chốc do chiến tranh gây ra, 
những nhà lãnh đạo Phật Giáo ở trong các vùng bị quânđội Pháp 
chiếm đóng, tích cực hoạt động để 


chỉnh đốn để phát triển những cơ sởcủa các hội đã bị chiến tranh tàn 
phá. 


Ở Hà Nội các thượng tọa Tố Liên, Trí Hải với sự giúp đỡ của một 
nhóm cư sĩ tận tâm vì Đạo,đã làm sống dậy phong trào chấn hưng 
Phật Giáo và đem lại một sắc thái mới, chú trọng nhiều về các công 
tác từ thiện và xã hội, như lập cô nhi viện, tư thục, các cơ quan từ 


thiện cứu trợ nạn nhân chiến tranh. 


Ở Huế cũng vậy, quý vị Tăng già và một nhóm cư sĩ đã hợp tác chặt 
chẽ để sữa sang lại các ngôi chùa đã bị đỗ nát vì chiến tranh, đứng 
lên qui tụ những tín đồ và hội hữu đã tẳn mác vì thời cuộc, lập lại 
các tỉnh hội, các khuôn hội Phật học và đặc biệt phát triển nghành 
gia đình Phật tử là một tổ chức giáo dục thanh, thiếu niên Phật tử, 
để làm hậu thuẩn cho Phật Giáo ngày mai... 


Ở Việt-Nam các vị Tăng già và cư sĩ chung nhau thành lập hội Phật 
học Việt-Nam. mặc dầu ởtrong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, 
các hội nói trên đã phát triển một cách mau lẹ, mạnh mẽ và được sự 
tín nhiệm của đồng bào nói chung, và nhất là của giới tín đồ Phật tử 
nói riêng. Trong khoảng vài năm, các hội ấy đã xây dựng thêm được 
nhiều hội quán, mở nhà in, phòng phát thuốc, thư viện, phát hành 
các cơ quan ngôn luận, kinh dịch ... 


Đồng thời với các hội nói trên, các giáo hội Tăng già cũng tuần tự 
được tổ chức có qui cũ,tập trung được nhiều vị tăng tài, có thực tu; 
thực học và do đó đã gây được sựtín nhiệm lớn trong hàng Phật tử 


và lấy lại cái địa vị và trọng trách lãnh đạo tín đồ mà đức Phật đã 
giao phó. 


Các hội cư sĩvà các Giáo hội Tăng già đã được chỉnh đốn và có thực 
lực ở Bắc, Trung, Nam ba miền, nhưng chưa có cơ hội thuận tiện để 
thống nhất ý chí và hành động, mặc dù ý niệm thống nhất đã manh 

nha từ lâu trong đầu óc những nhà lãnh đạo Phật Giáo. 


Nhưng cái gì phải đến, sẽ đến. Ngày 6-5-1951 một đại hội toàn quốc 
đã được triệu tập tại chùa Từ 


Đàm ở Huế, gần 51 đại biểu Tăng già và cư sĩ của 6 tập đoàn ở ba 
miền (3 tập đoàn Tăng già và 3 tập đoàn cư sĩ) để thành lập "tổng hội 
Phật Giáo Việt-Nam " và bầu ban chấp hành Trung ương cho hội Phật 
Giáo toàn quốc, hay ban "quản trị Tổng hội Phật Giáo Việt-Nam ". 


Hiện nay, Tổng hội Phật Giáo Việt-Nam là đoàn thể quan trọng nhất 
ở Việt-Nam có tổ chức chặt chẽ 


hơn hết, theo đúng tỉnh thần của đạo Phật và qui tụ trên một triệu 
hội viên. 


Tổng hội Phật Giáo Việt-Nam cũng là hội viên sáng lập của Tổng hội 
Phật Giáo Thế giới, thành lập năm 1950 tại Columbo và đã cử đại 
biểu đi tham dự tất cả các khóa họp của Tổng hội Phật Giáo Thế 


giới. 


Tổng hội Phật Giáo Việt-Nam gồm các ngành hoạtđộng sau đây: 
Hoằng Pháp, Giáo dục, Văn mỹ nghệ, Thanh niên, Nghi lễ, Từ thiện 
xã hội...(1) 


G.-Kết Luận: 


Từ thữa đức Từphụ nhập Niết bàn đến nay đã trên 25 thế kỷ rồi mà 
mặt trời chánh pháp, mặc dùđôi khi bị đám mây đen lướt qua, nhưng 
vẫn chiếu sáng toàn cõi đại địa. Riêng ởViệt-Nam đã được ánh sáng 
ấy chiếu đến gần 20 thế kỷ. Trong lịch sử Việt-Nam, những giai đoạn 
Phật Giáo thịnh hành là quốc gia được tự chủ, độc lập và hùng 
cường. Ngày này Phật Giáo Việt-Nam đã được phục hưng, ánh lại 
rực rỡ thêm. Đây là tin lành báo trước cho dân tộc Việt-Nam. 


Chúng ta tin chắc với cái đà tiến triển như hiện nay, phong trào Phật 
GiáoThế giới nói chung và Phật Giáo Việt-Nam nói riêng sẽ còn dâng 
cao, bủa rộng hơn nữa. Chúng ta cóđủ lý do để tin tưởng như 


vậy, vì Phật Giáo không trái với khoa học ngày nay, mà còn là một 
nguồn an ủi, một suối yêu thương rất cần thiết cho nhân loại. 


(1):Tập sách này soạn trước khi Giáo hội Phật Giáo Việt-Nam thống 
nhất ra đời 


Bài Thứ 6 
Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa 


Không phải riêng gì Đạo Phật, tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới, 
theo với thời gian và sự phát-triển, đều có chia ra nhiều tôn phái. Sự 
phân phái ấy là một lẽ đương nhiên phải có để cho các căn cơ và 
hòan cảnh khác nhau đều có thể thích hợpđược. Nếu không, thì đạo 
không thể phát-triển được về bề 


sâu cũng như bề rộng. Hơn một tôn giáo nào cả, Đạo Phật không có 
những giáo điều thần khải, không có một tinh thần rắn chắc, gò bó 
trong những hình thức hẹp hòi, câu nệ, mà trái lại, rất phóng khóang, 
tự do, dễ khoan hòa, dung hiệp, nên Đạo Phật đi đến đâu cũng có thể 
phát-triển đúng theo căn cơ và hòan cảnh riêng biệt ở địa phươngấy. 
Do đó, mà Đạo Phật có rất nhiều màu sắc riêng biệt khi lan tràn trên 
các nước. 


Riêng ở Trung Hoa, Đạo Phật đã có chia mười tôn phái. Trong mỗi 
tôn phái đều có đặc điểm riêng, nhưng không bao giờ vượt ra ngòai 
giáo pháp của Phật cả. Những tôn phái này cũng như những con 
đường khác nhau,có đường thẳng đường cong,đường caođường thấp, 
đường rộủng đường hẹp, nhưng con đường nào cũng đưa đến một 
mụcđích chung cả. Hành giả tùy theo trình độ, trí thức, khả năng, sở 


thích riêng mà lựa chọn con đường nào thích hợp với mình nhất để 
tu tập. Có như thế thì sựtu hành mới chóng có kết quả. 


Mười tôn phái ởTrung Hoa là: Luật tôn, Tịnh độ tôn, Thiền tôn, Pháp 
tướng tôn, Mật tôn, Thiên thai tôn, Hoa nghiêm tôn, Tam luận tôn, 
Câu xá tôn và Thành thật tôn. 


Trong 10 này, Câu xá tôn và Thành thật tôn chủ trương về Tiểu 
Thừa; Luật tôn và Thiền tôn thông cả 


Đại và Tiểu Thừa, còn 6 tôn kia thuộc về Đại Thừa. 


Nghĩa lý của các tôn rất mầu nhiệm kinh điển cũng rất nhiều, muốn 
hiểu cho thấu đáo, cần phải chuyên môn nghiên cứu, công phu trong 
nhiều năm.trong phạm vi của khóa Phật học phổ thông này, chúng ta 
không thể đi sâu vào mỗi tôn được. Ơi đây, chúng ta chỉ nên biết qua 
đại khái về giáo lý và làm quen với danh từ các tônấy, để có chổ 
nhập môn mà thôi. Sau này, khi học cao hơn,chúng ta sẽ đi sâu vào 
từng tôn phái một và sẽ tùy theo căn cơ sở thích của mình mà lựa 
một trong những tôn ấy để 


tu hành. 
I.- Luật Tông 
I.- Duyên Khởi Lập Tông 


Tôn này dùng luật làm chỗ căn cứ nên gọi là Lụât tôn. Đức Phật khi 
còn tại thế, tùy căn cơ,tùy hòan cảnh mà chế ra nhiều lọai giới luật 
để răn dạy đệ tử, hóa độ chúng sinh. Sau khi Ngài nhập Niết bàn, các 
đệ tử của Ngài,như Ngài Ưu-Ba-Li là vịtinh thông về giới luật đứng 
trên pháp tọa trong kỳ kết tập kinh điển lần thứnhất, đã tụng đọc lại 
những giới luận mà Đức Phật đã chế ra. Lần kết tập này chưa biên 
chép thành kinh điển, nên Ngài Ưu-Ba-Li phải đọc đi đọc lại đến 80 
lần, đến nỗi mỗi người trong hội đều thuộc lòng. Do đó, mới có tên 
là"Bát thập tụng luận ". Về sau,tuần tự theo thời gian, nguyên thủy 
Phật giáo lần hồi chia ra làm nhiều nhánh, hay bộ phái. Mỗi bộ phái 
đều theo một bộ lụât riêng. 


Trong số các bộ luật này, bộ được nói đến và áp dụng nhiều nhất là 
các bộ: Thập tụng, Tứ phần, Tăng kỳ, Ngũ phần. 


Những bộ luật này được truyền sang Trung Hoa và được phiên dịch 
ra Hán văn. Đến đời Đường, Ngài Trí Thủ luật sư chú giải các bộ ấy, 
và đệ tử của Naài là Đạo Tuyên luật sư, nhận thấy trong các bộ 


ấy,bộ luật Tứ phầìn làthích hợp căn cơ người Trung Hoa, nên đã căn 
cứ vào luật này để lập ra Luật tôn.Ngài Đạo Tuyên là người ởChung 
nam sơn, nên người đời gọi tôn này là " Chung nam sơn" để phân biệt 
với các Luật tôn khác, như của các Ngài Pháp Lệ bên phái Hữu tướng 
bộ,hay Ngài Hoài Tố ở Đông pháp. 


Trong các Tôn này, chỉ có Luật tôn của Ngài Chung nam sơn là thịnh 
hành hơn hết và được truyền bá cho đến bây giờ, vì nó trung hòa cả 
Đại Thưà lẫn Tiểu Thừa. 


II.-Tôn Chỉ Và Đặc Điểm Của Luật Tông 


Phàm một tốchức, một công viếc gì đúng đắn cũng đều phải tuân 
theo những quy luật nhấtđịnh. Hơn tất cả, sự tu hành lại càng phải 
tuân theo những giới luật nghiêm minh. Như chúng ta đã biết trong 
phần giáo lý căn bản, nghiệp là động lực chính của vũ trụ nhân 
sinh.Nghiệp định đoạt tất cả đời sống chúng ta. Nghiệp có ba loại: 
Nghiệp của hành động, nghiệp của lời nói và nghiệp của ý nghĩ. Nếu 
những nghiệp ấy được thanh tịnh, không tạo ra các điều ác, thì ta 
không thọ quả báo sinh tử luân hồi. 


Không có quả báo sinh tử luân hồi thì tất nhiên là được giải thoát. 
Muốn các nghiệp được thanh tịnh thì ta phải giữ gìn giới luật, chính 
là một phương pháp tu hành trong nhiều phương pháp mà Phật đã 
chia ra. Phương pháp này rất thiết thực và rất hiệu nghiệm đối với 
Phật tủ chung ta: 


-Giữ giớ không sát nhơn hại vật, hiện người không làm người hung 
dữ, khỏi bị tù tội, về sau khỏi bị 

đọa trong ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ,súc sinh, và khỏi bị 
người giết hai, đó là tu. 


-Giữ giới khong trộm cướp thì hiện thời làm người lương thiện khỏi 
bị giam cầm siềng xích, đời sau không mắc quả báo,bị người giựt của 
cướp nhà, đó là tu. 


-Giữ giới không tà dâm, hiện thời thành người tốt, gia đình mình và 


người không bị rầy rà, đánhđập, khổ sở vì ghen tương, đó là tu. 


-Giữ giới không nói dối, không nói láo xược, thèo lẽo, thêm bớt, đâm 
thọc, không nói hung ác và thô tục, thì không bị người khinh khi, lại 
được sự kính trọng, đó là tu. 


-Giữ giới kghông cờ bạc, hút xách, rượu chè, thì khỏi mất tiền, thiếu 
nợ, khỏi say sưa, làm điều tội lo0õi và khỏi bị người khinh bỉ, trí tuệ 
tăng trưởng, đo là tu. 


Nói một cách tổng quát, giữ một giới là ngăn ngừa được một điều tội 
lỗi,và thêm được mộtđiều lành; giữ nhiều giớ là ngăn ngừa được 
nhiều điều tội lỗi và thêm được nhiều điều lành. Bởi thế, nên giữ 
giới luật làphương pháp tu không xa thực tếvà rất cần thiết cho các 
Phật tử cầu đạo giải thoát. 


Nhờ giữ"giới luật" không làm các việc tội lỗi, nên tâm được "định"; do 
tâm định nên phát ra'"trí huệ 


sáng suốt". Nhờ có trí huệ sáng suốt nên phá trừ được vô minh sỉ ám, 
và được minh tâm kiến tâm thành Phật. 


Người tu tại gia có giữ giới, mới thành Phật tử chơn chính. Người 
xuất gia thọ Sa-di,có giữgiới mới phải là chơn tu. Thầy Tỳ-kheo có 
giữ giới mới phải là Tỳ-kheo thanh tịnh. Bồ Tát có giữ giới mới phải 
là chơn Bồ Tát. Bởi thế nên trong ba món vô-lậu học (giới,định,huệ ), 
"giới" đứng đầu tất cả. 


Tôn này sỡ đilập ra là nhằm vào lợi ích thiết thực và chín chắn của 
giới luật, như đã trình bày ở trên. 


II.- Các Loại Giới Luật 


Giới luật có nhiều lọai từng bậc,tùy theo căn cơ, tùy theo giới tu sĩ, 
tùy theo sự phát nguyện của kẻ tu hành mà áp dụng. Nhưng nói một 
cách tổng quát thì giới luật có thể phân chia làm hai lọai lớn là: Giới 
lụât của Đại Thưà và giới luật của Tiểu Thừa. 


-Những giới luật nào có tánh cách tiêu cực, tự lợi, chỉ có mục đích 
chính là tránh tội lỗi cho riêng mình là thuộc về giới Tiểu Thừa. Tất 
nhiên trong khi giữ giới cho riêng mình, thì người khác cũng được lợi 
như giữ giới không trộm cướp, thì mìnhđược lợi là kềm giữ lòng 
tham,mà người khác cũng được]ợi là khỏi phải bịcái khổvì tiếc của 
đã mất. Mặc dù thế, giới không trộm cướp cũng chỉ liệt vào giới 
Tiểu-thừa, vì trong khigiữ giới, mục đích chính, trực tiếp là giữ cho 


mình; còn cái lợi cho người chỉ ảnh hưởng gián tiếp của giới ấy. 
Những giới như: Ngũ giới (5 giới do Phật chế cho người tại-gia), Bát- 
quan-trai giới (8 giới Phật chế cho người tại gia-tập sống như người 
xuất gia), Sang-di giớivà Sang-di-nhiều giới (10 giới Phật chế cho 
người mới xuất gia), Thức-xoa (6 điều nữ học giới), Tỳ-kheo giới 
(250 giới), và Tỳ-kheoOnhiều giới (348 giới) là những giới thuộc về 
phái Tiểu-thừa. 


Những giới luật nào có tánh cách tích cực, nhám vào mục đích lợi tha 
hơn tự lợi tì thuộc vềĐại-thừa giớ. Những giới thuộc về Đại-thừa 
giới như 10 giới trong 48 giới khinh của Bồ Tát, Tam-tụ tịnh giới 
(gồm có: Nhiếp-luật-nghi giới là giới không làm việc ác, Nhiếp-Thiện- 
Pháp giới là giới làm việc lành, Nhiêu-ích hữỮu-tình giới là giới làm 
ích lợi cho chúng sanh, như làm các việc có tánh cách từ thiện xã hội 
VI}: 


Nếu đứng vềphương diện hành trì mà phân loại, giới-luật có thể chia 
làm hai phần lớn: một phần thuộc về chỉ trì, nghĩa là ngăn đứt ác 
nghiệp, một phần thuộc về tác trì, tức hành động theo thiện-nghiệp. 


1.-Về chỉ trì: có hai bộ giới bổn: 


a.-Tỳ-kheo giới bổn, gồm có 250 giới, chia làm 8 loại là: 1.- Ba-la-di 
(4 giới), 2.-Tăng-tàng (13 giới), 3.-Bất-định (2 giới), 4.- Xã-đọa (30 
giới), 5.- Đơn-đọa (90 giới), 6.- Đề-xà-nhiều (4 giới), 7.- Chúng-học 
(100 giới), 8.- Diệt-tránh (7 giới). Hai trăm năm mươi giới này có thể 
chia làm tám loại (ngũ 


thiên), sáu loại (lục tụ) hay bảy loại (thất tụ). 


b.-Tỳ-kheo-nhiều giới bổn (giới của Tỳ-kheo-nhiều gồm có 348 giới, 
chia làm 7 loại là: 1.-Ba-la-di (8 giới), 2.- Tăng-tàn (17 giới), 3.-Xả- 
đọa (30 giới), 4.-Đơn-đọa (178 giới), 5.-Đầ-xà-nhiều (8 giới ), 6.- 
Chúng-học (100 giới), 7.-Diệt-tránh (7 giới). Ba trăm mươi bốn tám 
giới này, có thể chia là bảy loại như trên, nhưng củng có thểlàm tùy 
nghỉ chia làm năm loại, sáu loại ,bảy loại như bên tăng (1). 


Giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-nhiều trên này gọi là Cụ-túc giới, nghĩa là 
những giới đem lại cho người thọ 

vô lượng giới-hạnh, phước đức. Nhưng 250 hay 348 giới, chưa phải 
là nhiều. Đó chỉ là giới tóm thâu những giới-luật chính, làm giềng- 
mối cho sự trì phạm mà thôi. Nếu kể cho hết giới-luật thì về "lượng" 


sánh đồng hư-không, về "cảnh" lại nan khắp cả pháp-giới. Nếu kể về 


bậc trung, thì bên tăng có đến 3.000 oai nghi, 80.000 tế-hạnh; bên Ni 
có đến 80.000 oai-nghi và 120.000 tế-hạnh. 


Vì sao Phật lập ra nhiều giới-luật như thế? 

- Vì mỗi một giới là ngăn ngừa tội lỗi, mà con người chúng ta là 
phàm phu, từ tâm niệm chođến hành vi, có không biết bao nhiêu điều 
tội lỗi, nên phải có vô số giới luậtđể ngăn ngừa. 

2.- Về tác trì, gồm có 20 kiền-độ. 

Kiền độ nghĩa là phẩm loại, điều luật (Khanda). 

20 Kiền độlà: 

Thọ giới Kiềnđộ 


Thuyết giới Kiền độ 


An cư Kiềnđộ 

Tứ tự Kiềnđộ... 

Sự chia ra chủtrì và tác trì là cốt lõi dễ phân biệt trong khi giữ giới, 
chứ thật ra nói một cách rốt ráo thì trong "chỉ" có "tác", trong "tác" có 
"chỉ", không thểnói một cách dứt khoát được. 

(1) Chúng tôi chỈ giới thiệu những danh từ của các giới luật tăng, ni 
chứ không nói rõ hơn, vì theo luật Phật, người thọ giới ở cấp bực 
nào thì chỉ biết giới luật của cấpấy mà thôi. 

IV.-Các Danh TừVà Phương Pháp Thực hành 

Như chúng ta đã thấy ở trên, giới-luật của Phật chế ra rất nhiều; do 
đó, danh từ chuyên môn và cách thức giữ giới cũng rất phức tạp. Vậy 
muốn giữ giới được kết quả, trước tiên phải biết những điều sau đây: 
1.-Sao gọi là "danh, chủng, tánh, tướng"?. 


a.-Danh là tên (danh từ) nghĩa là tên chỉ mỗi giới, như giới bất sát 
sinh, giới bất thâuđạo.v.v... 


b.- Chủng là chủng loại, hay nhóm; như chúng ta đã thấy ở phần chia 
các giới của Tăng, Ni: Ba-la-di, Tăng tàng.v.v.. 


c.-Tánh là tâm tánh, là tánh chất ở bên trong; như người giữ giới, 


trong tâm niệm không nghĩtưởng đến việc sát, đạo, dâm, vọng.v.v.. 

hoặc thấy người phạm giới cũng không sanh tâm vui mừng hay liên 
tưởng đến. Giữ gìn tâm tánh ở bên trong được thanh tịnh như vậy, 

gọi là "giới tánh". 


d.- Tướng là hình tướng ở bên ngoài; như bên trong đã không nghĩ 
đến sát sanh, trộm cướp (tánh giới) .v.v.. mà bên ngoài cũng không 
làm những điều ác ấy, gọi là "giới tướng". 


Tóm lại, mỗi khi phạm một điều tội lỗi, người giữ giới phải biết tội 
ấy là gì (danh), sát hay đạo .v.v..? 


thuộc về loại nào (chủng), Ba-la-di hay Tăng tàng.v.v..? thuộc về nội 
tâm (tánh) hay ngoài thân (tướng)? Và cuối cùng hành giả phải biết 
tôiấy, theo luật phải trị phạt thế nào mới được thanh tịnh? 


2.- Sao gọi là " khai, giá, trì, phạm "? 
a.- Khai là mở,cho làm. 


b.- Giá là cấm, không cho làm. 


Như khi Phật còn tái thế, Ngài cấm các vị Tỳ Kheo leo lên cây, đó là 
"Giá". nhưng vềsau cóvị Tỳ Kheo đi vào rừng, bị ác thú rượt, Ngài 
không dám leo lên cây đểtránh, vì sợ phạm giới, và cuối cùng bị ác 
thú hại. Từ đó, Phật dạy: "nếu có duyên sự thì được leo cây", như thế 
gọi là "Khai". 


Một thí dụ thứ2: người Phật tử phải giữ giới không uống rượu. Đó là 
"Giá". Nhưng khi bjbịnh nặng, nếu cần rượu để hòa với thuốc, uống 
mới lành bệnh, thì tạm được dùng. Đó là "Khai". Nhưng trước khi 
uống, phải bạch với chư tăng. 


c.- Trì là giữgìn; như khi đã thọ giới rồi mà giữ gìn cho được thanh 
tịnh thì gọi là "Trì". 


d.- Phạm là vi phạm; như đã thọ giới rồi mà không giữ gìn giới thì 
gọi là "Phạm'. 


Tóm lại, trong khi tu hành giữ giới-luật, hành giả luôn luôn quan sát 
mỗi hành vi hàng ngày của mình xét xem một cách sáng suốt, thế nào 
là "Trì", thế nào là "Phạm"; trong trường hợp nào, và giới nào được 
"Khai"; Trong trường hợp nào, và giới nào không được "Khai".v.v.. nói 
một cách tổng quát khi đã thọ giới rồi thì phải "Trì". Nếu không "Trì" 
mà "Phạm". Tuy thế nếu vì lòng từ bị, vì lợi ích chung, hay vì trí huệ 


thúc đẩy, thì có thể "Khai" mà không phạm tội. Nhưng nếu vì tâm 
nhiểm ô, vì phiền nảo thúc đẩy mà "Khai" là "Phạm". 


3.-Sao gọi là "chỉ trì, tác phạm và tác trì chỉ phạm"? 


a.- ChỶ trì là nói về phương diện các điều ác, quyết giũ gìn không gây 
tội lỗi. 


b.- Tác phạm là nói về phương diện các điều ác, đáng lẽ phải giữ gìn, 
mà lại không giữ được, cho nên phải phạm tội lỗi. 


c.- Tác trì là nói về phương diện các điều thiện, cần phải làm, là 
phạm giới. 


d.- Chỉ phạm là nói về phương diện các điều thiện, nếu đình chỉ 
không làm, là phạm giới. 


Thí dụ: về tộiăn trộm, nếu không làm là chỉ trì, nếu làm tác phạm. 
Trái lại, về hạnh bố thí, nếu làm là tác trì, nếu không làm là chỉ 
phạm. 


a). Tánh tội là tội sẳn có trong bảng tấn chúng sanh, như sát, đạo, 
dâm, vọng. Bốn tánh này có sẵn trong tâm tánh chúnh sanh từ vô thỉ 
đến nay, hể có chúng sanh lá có chúng nó. Mỗi người, không cần ai 
dạy bảo, không cần học tập, mà ai cũng đều biết sát, đạo, dâm, vọng. 
Vì thế cho nên gọi là tánh tội. 


b). Giá tội là tội không sẵn có trong bản tấn nhưng do hoàn cảnh, do 
tập nhiễm mà phát sinh; như tội uống rượu chẳng hạn. Nói một cách 
tổng quát, ngoài bốn tánh tội là sát,đạo, dâm, vọng, còn bao nhiêu tội 
khác là giá tội cả. 


c). Tánh giới là để ngăn ngừa bốn tánh tội là sát, đạo, dâm, vọng. 
Giới này rất quan trọng, nhưng củng rất khó giữ. Giữ được bốn giới 
này thì sư tu hành tất sẽ kết quả và con đường giải thoát chắc chắn 
sẽ chờ đón hành giả. 


d). Giá giới là giới để ngăn ngừa tội lỗi do hoàn cảnh là huân tập mà 
phát sinh. Những giới này ít quan trọng hơn tánh giới nói trên. 
Nhưng muốn giữ được tánh giới một cách ít khó khăn, phải cần giữ 
giá giới. Như người muốn đốn cây lớn, trước tien phải chặt ngành 
ngọn; như người dùng binh giỏi, trước khi muốn chiếm một đô thị 
lớn, phải ngăn chặn các con đường đi vào đo thị ấy. 


V.-Kết Luận 


Như chúng ta đã rỏ, mục đích của gióa pháp mà Đức Phật chỉ bày 
cho chúng ta là để được minh tâm, kiến tánh, và thành Phật. Tất cả 
các tôn phái, mặc dù có chủ trương và đặcđiểm khác nhau, nhưng 
mục dích cuối cùng đều là một: Giác-ngộ và thành Phật. 


Luật tôn củng không đi ra ngoài mục đích trên, mặc dù phương pháp 
có khác phần nhiều các tôn khác thì phải hiểu rồi mới tu; Luật tôn 
trái lại chủ trương; hãy tu đi rồi sẽhiểu, hảy giữ gìn giới luật phải 
nghiêm chỉnh, thì tâm sẽ định tĩnh, thanh tịnh; tâm đa thanh tịnh thì 
trí huệ sẽ sáng suốt, chân tâm sẽ hiện bày, Phật tánh sẽ phát lộ. 


Thật là một chủtrương rất thiết thực, mà kết quả lại chắc-chắn ! 
những kẻ học rộng biết nhiều mà không giỮ giới củng chẳng khác gì 
trước gió, có thể sáng lắm, nhưng không biết sẽ tắt khi nào. Trái lại 
kẽ học ít biết hẹp mà giữ giới một cách chân thần, thì củng như ngọn 
đèn có ống khói, khi mới thắp thì lu, nhưng không tắt thì càng cháy 
lâu cáng sáng tỏ. 


Vì những lí lẽtrình bày ở trên, Luật tôn đều phải thích hợp với mọi 
căn cơ, nhất là với những căn cơ 


chậm lụt. Ơi đời chúng ta thường thấy phần nhiều những người có 
căn trí lanh lẹ, hiểu nhanh biết lẹ, nhưng vì hay Ở sức mình , không 
chịu đặt mình vào khuôn phép kỷ luật, nên cuối cùng, chẳng thu 
hoạch được kết quả gì tốt đẹp cả.Trái lại, những kẻ có căn trí tầm 
thường, nhiều khi chậm lụt nữa , nhưng lại dễthành công trên đường 
đời củng như trên đường đạo, vì họ biết thủ phận chịu khó khép 
mình vào kỷ luật, không tự mãn, tự cao. Những đệ tử của Phật, có ai 
có mộtđịa vị xã hội hà tiện (đi gánh phân ) và một căn trí thấp thỏi 
như NgàiƯu-Ba-Li !Thế mà Ngài Ưu-Ba-Li lại trở thành một đệ tử 

của Phật, đã thành một bậc hiền thánh, chỈ vì đã nghiêm trì giới luật! 
Ch úng ta đây, địa vị xã hội và căn trí chắc chắn không kém Ưu-Ba-Li, 
lễ nào chúng ta không thu hoạch được thành quả tốt đệp như 


Ngài , nếu chúng ta củng tập nghiêm trì giới-luật nhưNsài . 


2.-Tịnh ĐỘTông 


Tôn này thuộc về Đại- thừa, chủ trương dạy người chuyên tâm niệm 
Phật đẻ được cảnh vãng sanh về 


Tịnh độ của Phật A-DI-Đà. Do đó, tôn này mới có tên là Tịnh độ tôn. 


Đây là một trong nhiều pháp môn của Phật, mà đặc điểm là để tu, dể 
chứng, rất thích hợp với đại đa số quần chúng. Với pháp môn này, 
bất luận hạng người nào, trong thời gian nào, hoàn cảnh nào, củng 
có thể tu hành được cả. Nếu so sánh với con đườngđi, thì tôn này là 
môt đại lộ bằng phẵng ,rộng rãi, mát mẽ, hành giả dễ đi mà mau đến, 
không sợ gặp nguy hiểm chướng ngại giữa đường. 


Bởi những lễ ấy, nên từ xưa đến nay, đã có không biết bao nhiêu 
người chọn lựa pháp môn nàyđể tu hành. Riêng ở Việt nam chúng ta, 
ngày xưa củng như hiện nay, có biết bao nhiêu người là môn đồ của 
tôn này. Đó là lý do thúc đẩy chúng tôi gấp rút biên soạn bài này để 
giới thiệu " con đường tu thứ hai" 


trong mười tôn phái của Phật Giáo. 
1.- Duyên Khởi Lập Tông 


Tịnh độ căn cứvào những kinh điền gì để thành lập? Kinh điển mà 
Tịnh độ tôn đã y- cứ thì rất nhiều. 


Ơi đây chúng tôi chỉ xin nêu lên một ít bộ kinh căn bản, thường được 
nóiđến thôi. Đó là các bộ: 1.-Kinh vô lượng thọ: Kinh này được chép 
lại 48 lời thê nguyên của đức A-Di-Đà , khi còn là một vị Tỳ 


kheo tên là Pháp Tạng. Nội dung của 48 lời thệ nguyện ấy là: sau khi 
thành Phật, ngài sẽ lập ra một quốc độ hết sức trang nghiêm thanh 
tịnh, đếtiếp dẫn chúng sanh trong mười phương Thế giới về đó, nếu 
những chúng sanh ấy thường niệm đến danh hiệu Ngài và thường 
cầu được vãn sanh về cõi tịnh độ của Ngài. 


2.- Kinh Quán Vô lượng thọ: Kinh này chép rõ 16 Pháp quán và 9 
Phẩm, để dạy người cầu được vãng sanh về cõi Tịnh độ. 


3.- Kinh tiểu bổn A-Di-Dà:Kinh này lược tả cõi tiên giới Cực Lạc, 
trang nghiêm (Tịnh độ)khiến người sanh lòng ham mộ, phát nguyện 
tu theo pháp môn "trì đân niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn" để 


được vãng sanh về cõi ấy. 


Ba kinh trên này là ba bộ kinh chính; cổ nhân thường gọi là " ba kinh 
Tịnh độ". Ngoài ra còn có các kinh khác như: 


Kinh Bửu tích chép việc đức Phật vì vua Tịnh phạn và bảy vạn người 
trong thân tộc, nói pháp môn "trì dân niệm Phật" để cầu sanh về Thế 
giới Cực lạc. 


Kinh đại bổn A-Di-Dà, Kinh Thập lục quán, kinh Ban châu niệm Phật, 
kinh Bi-Hoa, kinh Phương Đẳng, kinh Hoa nghiêm.v.v.. 


Giáo điển vềTịnh độ truyền qua Trung Hoa rất sớm, nhưng đến đời 
Đông-tấn nhờ Ngài Huệ-viênđại sư 


ra công hoằng hóa, nên tôn này mới bắt đầu thịnh hành. Ngài là vị tổ 
đầu tiên ở Trung Hoa. Sau đó, các vị đạo sư danh tiếng như Ngài 
Đàm loan, ngài Đạo Xước, ngài Thiện-đạo.v.v.. đều dùng pháp môn 
này mà tu chứng và hóa độ rất nhiều người và mãi lưu truyền cho 
đến ngày nay. 


II. Bốn Cõi Tịnh Độ. 


Tịnh độ không phải chỉ có một cõi, mà rất nhiều cõi. Đứng về 
phương diện phân tích, từ tế đến thô, có thể chia làm 4 cõi Tịnh độ 
sau đây: 


1.- Thường tịch quang Tịnh độ: đây là cảnh giới mà Pháp thân Phật 
an trụ. "Thường" là không thayđổi, không sanh diệt, tức là Pháp thân 
Phật; "Tịch" là xa lìa các phiền não vọng nhiễm, tức là đức Giải thoát 
của Phật; "Quang" là chiếu sáng khắp cảmười phương, tức là đức 
Bát-nhã của Phật. Như 


thế là cõi Tịnh độ này đủ cả bađức quý báu của Phật là Thường, Tịch 
và Quang, cho nên gọi là 


"Thường tịch quang Tịnh độ". 


Cảnh Tịnh độnày không có hình sắc mà chỉ là chơn tâm. Vì bản thể 
chơn tâm, hay tánh viên giác 


"thường vắng lặng, chiếu soi và thanh tịnh", nên gọi là "Thường tịnh 
quang Tịnh độ". Chư Phật khi đã chứng được cảnh giới này rồi thì 
thanh và độkhông hai, song vì căn cứ theo ba loại Tịnh độ sau đây mà 
gọi là có Thân, có Độ. Chứng đến chỗ này, nếu đứng về Thân thì gọi 
là "Pháp Thân", còn về độ,thì gọi là "Thường tịch quang Tịnh độ". 


Kinh Tinh danh, về lời sớ có chép: Tu nhơn hạnh về viên giáo, khi 


nhơn viên quả mãn, thành bực Diệu giác (Phật) sẽ ở cõi "Thường tịch 
quang Tịnh độ". 


2.- Thất-báo trang nghiêm Tịnh độ: hành giả trải qua ba số kiếp tích 
công lũy đức do phước báu tu hành nhiều đời dồn chứa lại, làm trang 
nghiêm cảnh giới chơn- thật nên gọi là "Thật-báo trang nghiêm Tịnh 
độ". Cảnh giới Tịnh độ này là chỗ ở của Báo thân Phật. Kinh Quán- 
vô-lượng -thọ về lời sớ có chép: "Tu-tập chơn-thật", cảm đặng quả 
báo tốt đẹp, cho nên gọi là "Thật báo trang nghiêm". Bên Đại-thừa 
Viên giáo thì cõi này là của các bậc Tam hiền (Trụ, Hạnh, Hướng); 
còn bên ngoài Đại-thừa Biệt-giáo, thì đây là cõi các bậc từ Thập địa 
cho đến Đẳng giác Bồ Tát. 


3.-Phương tiện hữu dư Tịnh độ: Cảnh Tịnh độ này không phải là cứu 
cánh rốt ráo, mà chỉ là phương tiện. Đây là cõi Tịnh độ của hàng Nhị 
thừa. Các vị này tuy đã dứt được kiến-hoặc và tư-hoặc trong ba cõi 
(Dục-giới, Sắc giới và Vô-sắc-giới ), nhưng còn dư lại hai hoặc là: vô- 
mỉnh hoặc và trần-sa hoặc chưa trừ được, nên gọi là "hữu-dư ". Đã là 
"hữu-dư " tức là chưa phải hoàn toàn cứu-cánh, nên gọi là cõi Tịnh 
độ này là " Phương-tiện hữu-dư Tịnh độ ". 


4.- Phàm thánhđồng cư Tịnh độ: Đây tức là cõi Tịnh độ của Đưc Phật 
A-di-đà ở Tây-phương. Đã gọi là Tịnh độ, hay Cực-lạc, tuy nhiên có 
đủ các đức thanh tịnh trang-nghiêm, không có bón ác thú. Nhưng đây 
vì Phật, Bồ Tát và các vị thượng thiện nhơn (thánh) cùng sống chung 
với chúng sanh mới vãng-sanh, chưa chứng được quả thánh (phàm) 
nên gọi là "Phàm thánh đồng cư Tịnh độ ". 


Vì phần đông tín-đồ Phật Giáo Việt-Nam và Trung Hoa trong khi tu 
về pháp môn Tịnh độ, đều nguyện sanh về cõi Tịnh độ này, tức là cõi 
Cực-lạc của Phật A-Di-Đà, nên ở đây, chúng tôi xin căn cứ theo kinh 


"Tiểu bổn A-Di-Đà" thuật lại lời Đức-Phật Thích Ca đã tả về cảnh giới 
của cõi Tịnh độ này: "...Từ cõi Ta-bà này, cứ vềhướng Tây, cách đây 
hơn mười muôn cõi Phật, có thế giới tên là Cực-lạc. VịGiáo-chủ ở 


Thế-giới ấy là Phật A-di-đà, thường hay nói pháp. Cõi ấy có 7 lớp 
câu-lơn (tường-hoa) bảy lớp lưới giăng, bảy hàng cây xinh đẹp, có hồ 
thất bảo đầy nước tám công đức. Đáy hồ toàn là cát vàng. Bốn phía 
bờ hồ đều cẩn vàng ngọc, châu báu. Trong hồ có hoa sen bốn màu 
lớn bằng bánh xe, hương thơm ngào ngạt, màu nào cũng có hào 
quang chiếu sáng. Quanh hồ, vươn lên những tòa lâu đài nguy nga, 
xinh đẹp làm toàn bằng thất bảo. 


Trên không trung hòa lẫn những bản nhạc thiêng, có những tiếng 


chim báu, do Phật họa hiện ra, để 


thuyết pháp luôn trong sáu thời cho dân chúng nghe. Người nghe rồi 
liền phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Không những chỉ có 
tiếng chim, mà chođến tiếng nước chảy, gió thổi, cây reo, cũng đều 
phát ra tiếng phát nhiệm mầu. 


Cảnh giới Cực-lạc tốt đẹp, trang nghiêm như thế là do công đức của 
Phật A-Di-Dà (1) là vịgiáo chủ của cõi ấy và các vị Bồ tát, Thánh 
chúng chung nhau tạo thành chữA-Di-Dà người Trung Hoa dịch là 
"Vô lượng thọ", hay "Vô lượng quang", nghĩa là đức Phật này sống lâu 
không lường và hào quang chiếu sáng cũng không lường. 


(1) Chữ A-Di-Đà, người Trung Hoa dịch là "vô lượng thọ" hay "vô 
lượng quang", nghĩa là Đức Phật này sống lâu không lường và hào 
quang chói sáng cũng không lường III.- Ba Yếu TốĐể Cầu Sanh Tịnh 
Độ 


Muốn được vãng-sanh, về cõi Tịnh độ nói trên, hành giã phải chuẩn 

bị ba yếu tố sau đây là: Tín, Nguyện và Hành. Ba yếu tố này thường 

được gọi là ba món tư-luơng (Lương phạn đi đường). Nếu thiếu một 
món ăn nào, hành-giả củng không thể tu hành có kết quả được. 


1.-Thế nào là "Tín"? -Tín là đức tin vững chắc, không øì lay chuyển 
được Đức tin rất quan trọng va fcần thiết cho người tu hành. Kinh 

Hoa-Nghiêm có dạy: " Tin là mệsanh ra các công đức ". Nhờ đức tin 
mà quả Bồ-đề có thể thành tựu được. 


Tin có ba phần: 


a). Tin Phật: Tin rằng Phật là đấng hoàn toàn sáng suốt, biết các viẹc 
sáng suốt, biết các việc quá khứ, hiện tại và vị lai, thấy hết thảy hằng 
sang thế giới, hiểu biết các pháp một cách rõ ràng. Tin răng fdo lòng 
từ-bi muốn cứu khổ sanh-tử luân hồi cho chúng sanh, mà Phật Thích 
Ca nói pháp môn niệm Phật, để chúng sanh thực hành theo người mà 
được chúng sanh vãng-sanh về Tịnh độ. Tin rằng lời dạy của Đức- 
Phật Thích- ca không hư đối, Đức-Phật A-Di-Đà và cảnh Tịnh độ đều 
có thật. 


b). Tin Pháp: Tin rằng pháp-môn niệm Phật là pháp-môn dễ tu, dễ 
chứng, có bảo đảm chắc chắn. Tin rằng 48 lời thệ nguyền của Phật 
A-Di-Đà có đầy đủ hiệu lực để ccứu độ chúng sanh, và nếu ta thực 
hành đúng theo pháp môn này, chắc chắn sẽ được vãng-sanh về cõi 
Tịnh độ của Phật A-Di-Đà. 


c). Tin mình: Tin rằng mình có đầy đủ khả năng và nghị lực để tu 


theo pháp-môn này. Tin rằng nếu mình thực-hành đúng như lời Phật 
Thích-Ca đã chỉ dạy trong kinh A-Di-Đà, chuyên trì danh hiệu Phật A- 
Di-Đà cho đến " nhất tâm bất loạn" thì khi lâm-chung chắc chắn thế 
nào mình củng sẽ được sanh về 


cõi Tịnh độ. 


2.-Thế nào là "nguyện"? Nguyện là lời hứa-hẹn, sự ước ao, là chí 
nguyện, mong muốn thực hiện những điều chân chính. Nguyện là sức 
hút của đá nam châm, là cánh buồm căng gió của chiếc thuyền, àI cái 
chong chóng của máy bay. Nguyện là động cơthúc đẩy cho con người 
tu hành mau đêá mục đích. 


Nguyện quan trọng như thế, nên hành-giả phải lập nguyện cho vững 
bền, luôn luôn kiên tâm, trì chí tu theo pháp-môn niệm Phật này, 
ngày đêm chuyên niệm Phật không ngớt, thiết tha mong cầu được 
sanh về cõi Tịnh độ của Phật A-Di-Đà. 


Để có một ý-niệm về chữ " nguyện ", chúng tôi xin trích ra sau đây ba 
lời nguyện, trong 48 lời nguyện của Phật A-Di-Đà, khi còn làm Pháp- 
tạng Ty-Kheo: 


-" Sau khi ta thành Phật, chúng sanh ở mười phương một lòng tin ưa, 
muốn về cõi ta, từ một niệm cho đến mười niệm, nếu chúng sanh ấy 
không đặng vãng-sanh, thì ta thêkhông thành bậc Chánh-Giác, chỉ trừ 
những người phạm tội ngũ nghịch và chê bai Chánh-pháp ". 


-' Nếu ta đặng thành Phật, chúng sanh ở mười phương pháp-giới 
phát tâm Bồ-Đề, tu các công đức, một lòng phát-nguyện, muốn sanh 
về cõi nước ta, gia như ta không cùng với đại chúng đoanh vây hiện 
ra ở trước mắt chúng sanh ấy, thời ta thề không thành bậc Chánh- 
giác ". 


" Nếu ta đặng thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh 
hiệu ta, chuyên niệm cõi nước ta, mà nếu không được thỏa nguyện, 
thì ta thề không thành bậc Chánh-Giác ". 


3.-Thế nào là "Hành"?- Hành là thực-hành, làm theo. Nếu tin (tín) mà 
không ước ao, mong muốn (nguyện) thì chỉ là tin suông, vô bổ. 
Nhưng nếu ước ao, mong muốn (nguyện) mà không làm (hành) thì 
chỉ ước ao, mong muốn ảo-huyền, không đi đến kết quảgì. Bởi thế, 
Tín, Nguyện,Hành ba yếu tố 


căn bản này bao giờ củng phải có đủ,mới đủ điều kiện vãng-sanh 
Tịnh độ. Cũng như cái đảnh, phải có đủ ba chân mớiđúng vững 


được, thiếu một chân, tất phải ngã. 
IV.-Phương Pháp Tu Về Tịnh Độ 


Sau kh đã chuẩn bị đủ ba yếu tố hay ba món tư lương Tịnh độ nói 
trên, chúng ta phải hạ thủ công phu ngay. Nhưng muốn cho có hiệu 
quả, chúng ta cần hiểu rỏ phương pháp tu hành. Vvẫn biết rằng 
pháp-môn niệm Phật là một pháp-môn rất giản dị, chỉ cần niệm Phật 
là đủ. Nhưng niệm Phật củng có nhiều cách, nhiều loại, mà chúng tôi 
xin dẫn một ìt phương phát sau đây: 1.-Trì-danh niệm Phật: -Trong 
lối niệm Phật này, hành-giả chỉ chuyên tâm trì-niệm danh hiệu của 
Phật A-Di-Đà. Mỗi ngày từ khi mới thức dậy cho đến lúc đi ngũ, 
hành-giảphải chớ niệm luôn, không cho xen hở. Khi đi, khi đứng, khi 
nằm, khi ngồi, khiăn, trước khi ngũ, hành-giả đừng bao giờ quên 
niệm Phật. 


Ngoài ra muốn có hiệu quả hơn, hành-giả cần phải xem phương pháp 
" Kinh hành niẹm Phật " (xem nghi thức kinh hành niệm Phật). Môi 
khi niệm xong, hành-giả đều hồi hương cầu sanh Tịnh độ. 


2.- Tham-cứu niệm Phật: -Trong lối tu này, hành-giả phải tham khảo 
cứu-xét suy nghiệm câu niệm Phật. Như khi niệm " Nam-mô A-Di-Đà 
Đà Phật ", hành-giả phải quán-sát câu niệm Phật này, từ đâu mà đến, 
đến rồi sẽ đi về đâu? Niệm đây là niệm ai v.v..? Nhờ sự chuyên 
tâmchú ý tham khảo một câu niệm Phật như thế, nên sóng vọng- 
tưởng dần dần chìm lặng, nước hiện tâm hiện bày, hành-giả được " 


nhất tâm bất loạn ", đến khi lâm chung, sẽ được sanh về cẳnh-giới 
của Phật. Pháp niệm Phật này giống như pháp tham cứu câu " thoại 
đầu " bên Thiền-tôn, nên gọi là " tham-cứu niệm Phật ". 


3.- Quán-tương niệm Phật: Trong lối tu này, hành-giả chăm chú quan 
sát hình tượng của Phật. 


Hành-giả ngồi trước tượng Phật, chú tâm chiêm ngưỡng, quan sát các 
tướng tốt mà liên tưởng các đức-tánh của Phật. Như khi chiêm 
ngưỡng đôi mắt Phật, thì liên tưởng tới trí huệ của Phật; khi chiêm 
ngưỡng nụ cười hiền hòa của Phật, thì liên tưởngđến đức tánh từ bị, 
hỷ-xã của Phật. Nhờ quán trí huệ 


của Phật mà tánh Si của hành-giả phai dần; nhờ quán từ-bi của Phật 
mà tánh Sanh của hành-giả bớt dần ...Hễ quán thêm một đức-tánh tốt 
của Phật, thì một tánh xấu của hành-giả được bớt đi. Tánh của Đức- 
Phật như tia sáng mặt trời, tánh xấu của hành-giả như vết mực; tia 
sáng mặt trời càng sáng nhiêìu va fcàng chiếu rọi lâu ngày, thì vết 


mực càng phai nhanh. Tóm lại, nhờ sự chú tâm quán các tướng tốt 
trên hình tượng của Phật, mà các đức tánh như từ-bi, hỷ-xả, bình- 
dẳng, lợi tha được huân-tập, thấm nhuần vào tâm hành giả; lâu ngày, 
tâm hành-giả sẽ thanh-tịch, lọc sạch những niệm ác độc và sẽ giống 
tâm Phật, được vãng-sanh về cõi Phật. 


4.-Quán-tưởng niệm Phật:- Trong lối tu này, hành-giả ngồi yen một 
chỗ, mặc dù không có hình tượng Phật trước mặt, mà hành-giả quán 
tưởng như có Đức-Phật A-Di-Đà, cao lớnđứng trên hoa sen, phóng tổa 
hào quang như tấm lụa vàng, bao phủ cả thân hình mình. Hành-giả 
ngồi ngay thẳng, hai tay chắp lại, củng tưởng mình ngồi trên tòa-sen, 
được Phật tiếp dẫn. Hành-giả chuyên chú quán tưởng mãi mãi như 
thế;đi, đứng, nằm, ngồi củng không dừng nghĩ, cho đến khi nào, mở 
mắt hay nhắm mắt cũng đều thấy Phật, tức là páhp quán đã thuần- 
thục. Khi lâm chung, hành-giảchắc chắn sẽ được vãng-sanh về 


Tịnh độ. 


Trong kinh Quán Phật tam-muội chép rằng: Phật vì Phụ-vương, nói 
pháp quán-tưởng bạch hào ...". 


Quán-tưởng bạch-hào nghĩa là quán-tưởng lông trắng có hào quang 
sáng chiếu, giữa hai chân mày của Phật, như trăng thu tròn đầy, 
trong suốt như ngọc lưu ly. Đây là một phương pháp quán tưởng 
niệm Phật. 


5.-Thật tướng niệm Phật:- Thật tướng niệm Phật là niệm Phật đã đạt 
đến bản thể chơn tâm. Chơn tâm không sanh diệt, không khứ lai, 
không hư không giả, cho nên gọi là"thật tướng ". 


Trong năm pháp niệm Phật trên này, thì bốn pháp trước đều thuộc về 
sự, có niệm có tu; còn pháp thứ 


năm ( thật tướng niệm Phật ) là thuộc về lý: không còn, niệm còn tu, 
không còn năng sở, cao siêu hơn cả. Niệm Phật đến chỗ này mới 
hoàn toàn rốt ráo. 


Nhưng, hành giẳphải luôn luôn nhớ rằng: nhờ có Sự, Lý mới hiển. 
Trước hết phải tu bốn pháp niệm trên, cho đến khi thuần thục, không 
còn thấy có mình là người niệm, Phật là vị bị niệm, chỈ có một tâm 
yên lặng chiếu soi, không năng sở, bi thử, không hữu, khong vô. Đến 
chỗ này, kinh Di-Đà gọi là"được nhất tâm bất loạn". Kinh Tứ thập nhi 
chương chép; "niệm đến chỗ vô niệm, mới là chơn niệm". 


Trong năm pháp niệm Phật trên đây, từ xưa đến nay, người tu Tịnh 
độ, thường lựa pháp môn danh trì, là một pháp môn dễ hạ thủ công 


phu, hành giả ở trình độ nào, chỗ nơi nào hay lúc nào, củng đều có 
thể tu được. Thật là một pháp môn rất thù thắng. 


V.-Lợi Ích Của Pháp Niệm Phật 


Lợi ích của pháp niệm Phật thật vô lượng vô biên, tựu trung có thể 
chia làm hai phần: lợi ích về Sự và lợi ích về Lý. 


1.-Lợi ích vềSự: 
a) Niệm Phật sẽtrừ được các phiền não. 


Những người gặp các cảnh khổ, như tử biệt sanh ly, nhà tan cửa 
mất, tai nạn bất thường v.v ..sanh các phiền não, nếu biết chí tâm 
niệm Phật, thì các phiền não khỗ đau dần dần tiêu tan. Vì sao lại có 
kết quả tốt đẹp như thế? Vì taam ta củng như dòng nướcluôn luôn 
tuôn chảy. Nếu chúng ta pha vào những chất cáu bẩn, thì nước 
trởthành đục bẩn; nếu chúng ta pha vào những chát thơm tho, thì 
nước sẽ trở thành thơm mát. Nếu tâm ta chỉ nhớ nhgĩ đến những tai 
nạn khổ đau, thì luôn luôn sẽbj phiền não khuấy đục. Khi ta niệm 
Phật thì sẽ cố nhiên nhớ Phật, quên đau khổ. Đémự nhớ Phậtnày thế 
cho câí nhơá sự đau khổ; một giờ niệm Phật thì sẽ đổiđược một 
giòpw sầu khổ, một ngày niệm Phật thìđổi được một ngày khổ đau. 
Cứ nhưthế, nếu niệm Phật được tăng chừng nào, thì sự buồn phiền 
đau khổ 


sẽ gÏam đi chừng âý. Cho nen cổ nhân có câu"Một câu niệm Phật giải 
oan khiên". 


Trong thời kỳchiến tranh Việt-Pháp vừa qua, chúng tôi đã đem 
phương pháp niệm Phật nảychi cho một số người sầu khổ gần như 
điên cuồng, vì sự nghiệp bị tiêu tan, con cháu mất lạc, họ thu lượm 
kết quả 


rất là tốt đẹp. 
b)Niệm Phật sẽtrừ được niệm chung sanh. 


-Chúng sanh hằng ngày nhớ nghĩ đến những điều tội lỗi như tham, 
sân, sỉ v.v ..miệng thốt ra những điều tội ác, thân làm những việc xấu 
xa. Đó là những ác nghiệp của chúng sanh. Nay nếu chúng ta niệm 
Phật, thì chúng ta không còn thì giờ để nhớ nghñviệc tội lỗi nừava 
thực hành những ác nghiệp trên nữa. Như thế là niệm Phậtsẽtrừ 
được niệm chúng sanh. Niệm Phật càng nhiều thì niệm chúng sanh 
càng ít. Niệm Phật hoàn toàn thì niệm chúng sanh dứt sạch. 


c.-Niệm Phật sẽlàm cho thân thể được nhẹ nhàng an ổn.-Bệnh tật của 
chúng ta, một phần do thểxác, nhưng một phần củng do ảnh hưởng 
của tỉnh thần. Nhiều người mất ăn bỏ ngủvì uất hận, nhục nhã v.v.. 
Do đó, uất khí tích tụ lâu ngày trong người, mà sinh bệnh mất ăn bỏ 
ngủ. Gặp những trường hợp như vậy, nếu chúng ta niệm Phật cho ra 
tiếng, thì những nỗi uất hận đè nặng lên tâm can chúbg ta, sẽ như 
được trút ra cùng hơi thở, cùng tiếng niệm, và thâm tâm ta được nhẹ 
nhàng dễ chịu. Những người yếu tim, nếu biết niệm Phật sẽ mau 
bình phục. Vì bệnh yếu tim thường làm cho người bệnh hồi hộp, lo 
sợ; nay nhờ niệm Phật nên tâm định, tâm định thì những sựhồi hộp 
lo nghĩ giảm đi. Do đó mà ăn được,ngủ yên và bệnh mau bình phục. 


d.-Niệm Phật tâm trí sẽ sáng suốt, học hành mau nhớ:-Những người 
tâm trí loạn động thì tối tăm, như 


ngọn đèn bị gió, không sáng được.nhờ niệm Phật, tâm trí sẽ định 
tĩnh, như ngọn đèn có ống khói, không lay động. Do đó tâm trí sẽ 
phát chiếu, như ngọnđèn tỏa ánh sáng vậy. 


đ) Niệm Phật, khi lâm chúngẽ được sanh về Tịnh độ.-Như chúng ta 
đã thấy ở trên, niệm Phật đem lại cho chúng ta nhiều ích lợi thiết 
thực trong đời sống hiện tại, về phương diện thẻ chât lãn tỉnh thần, 
về 


tính tình lẫn trí huệ. Nhưng cái lợi ích lớn nhất là ở đời sau. Nếu 
chúng ta thực hành pháp niệm Phật này, đúng như lời Phật dạy, cho 
đến " nhất tâm bất loạn" thì sau khi lâm chung, sẽ sanh vềTịnh 
độ,được luôn luôn thấy Phật nghe pháp, làm bạn với thánh hiền, và 
có đủnhiều thiện duyên để tiếp tụctu hành cho đến quả Phật. 


2.-Lợi ích vềLý: 
Khi hành giảniệm Phật được "nhất tâm bất loạn", thì các vọng tưởng 
hết, chơn tâm thanh tịnh hiện ra. 


Chơn tâm không sanh diệt hư hoại là "Thường",chơn tâm thanh tịnh 
vắng lặnglà "Tịch", chơn tâm sáng suốt vô cùng là " Quang".cảnh 
"Thường-Tịch-Quang Tịnh-độ" chỉ ở nơi chơn tâm ta, chứ không nơi 
đâu khác. 


Lại nữa, chơn tâm không hoại diệt là 'Phật Vô-lượng-thọ"; chơn tâm 
chiếu soi vô tận là "Phật Vô- 


lượng-quang" và đó củng tực là "Thanh -tịnh diệu pháp thân của Phật 
A-Di-Đà". 


Tóm lại, người niệm Phật đến khi hết vọng, ngộ nhập được chơn tâm 
rồi, thì Phật A-Di-Đà hay cảnh Tịnh độ cũng chỉ ở nơi tâm mình hiện 
ra, chứ không phải đâu xa. Vì thế nên kinh chép:"Tự tánh Di-Đà, duy 
tâm Tịnh độ" là vậy. 


Xuyên qua cácđoạn trên, chúng ta thấy pháp niệm Phật được sự lợi 
ích vô cùng. Nếu những người không tin có Phật A-Di-Đà, có cảnh 
Tịnh độ mà chí tâm niệm Phật, thì cũngđược nhiều lợi ích như trên. 


VI.- Sự Quy Ngưỡng Và Cầu Sanh Tịnh Độ Của Các Vị Bồ Tát Và Tổ 
Sư 


Chúng ta đừng tưởng rằng Pháp môn Tịnh độ là một Pháp môn tầm 
thường, giản dị chỉ dành riêng cho những người căn trí thấp-thỏi, 
hẹp hòi tu hành. Thật ra, mặc dù Pháp môn này không đòi hỏi hành- 
giả 


có một sức hiểu biết thâm sâu, một trí óc thông minh xuất chúng, 
nhưng vì nó dễ tu dễ chứng, hiệu quả chắc chắn nên từ xưa đến nay, 
rất nhiều vị Bồ tát và Tố sư đã được thực hành pháp-môn này để 


cầu sanh về Tịnhđộ. Ngài Văn thù là vị Bồ tát có một trí tuệ tối- 
thắng, không ai sánh kịp, thếmà Ngài cũng phát nguyện sanh về nước 
Cực-lạc của Phật A-Di-Đà như sau: Nguyện ngã lâm dục mạng chung 
thời 


Tận trừ nhất thế chư chướng- ngại 
Diện kiến bjPhật A-Di-Đà 
Tức đắc vãng-sanh An-lạc sát. 


(Tôi nguyện đến khi lâm- chung, diệt trừ hết cả chướng ngại, trước 
mặt thấy được Phật A-Di-Đà, liền được vãng -sanh về cõi Cực-lạc). 


Các vị Bồ tát như Ngài Phổ Hiền, Quán-Âm, Đại-Thế-Chí cũng đều 
nguyện sanh về cõi Tịnh độ. 


Các vị Tổ ở các tôn khác, mặc dù hoằng truyền tôn mình, nhưng cũng 
vẫn tu về Tịnh độ. Như Ngài Thiên-Thân, tổ của Duy- thức tôn; Ngài 
Trí-giả đại- sư, tổ của Thiên -Thai tôn; Ngài Hiền-thủ, tổ của Hoa - 
nghiêm tôn; Ngài Nguyên -Chiếu luật sư, tổ của Luật tôn; Ngài Mã- 
Minh, Long -Thọ, tổ của Thiền-tônv.v.. .cũng đều thực hành pháp 
môn Tịnh độ. 


Sau nữa, các vịĐại sư danh tiếng ở Trung Hoa, như Ngài Đàm Loan, 
Ngài Đạo Xước, Ngài Thiệnđạo, Ngài Thừa Viễn, Ngài Pháp-Chiếu, 
Ngài Thiếu-Khương, Ngài Tĩnh-Am v.v..đều dùng pháp-môn này để 


tự độ và độ tha, và mãi mãi lưu truyền cho đến ngày nay. 
VII.- Kết Luận. 


Chúng ta đã biết qua tôn-chỉ, đặc điểm phương pháp tu hành và giá 
trị của Tịnh- độ tôn. Đếnđây chúng ta cần phải lắng tâm suy xét kỹ 
lưỡng, xem phương pháp tu về Tịnh độtôn này, có thiết thực lợi ích 
và có thích hợp với chúng ta không. Trong phút giây quan trọng này, 
chúng ta hãy hết sức thành thực: nếu chúng ta nhận thấy phương 
pháp tu này rõ ràng không thích hợp với chúng ta, thì chúng ta có 
quyền chờ đợi lựa chọn một phương pháp khác. Nhưng chúng ta 
nhận thấy nó có một giá trị thiết thực, lợi ích chắc chắn cho đời 
chúng ta trong hiện tại và mai sau, thì chúng ta đừng chần chừ gì 
nữa, hãy hạ thủ công- phu ngay. Thời gian vùn vụt trôi qua, chẳng 
chờ ai cả. Hãy chuẩn bị ngay ba món tư-lương là Tín, Nguyện, Hành 
và tỉinh-tấn thực-hành các phương pháp niệm Phật. 


Với thái độthiết tha chân thành, một quyết tâm không thối chuyển, 
chúng ta chắc chắn sẽniệm Phật đến chỗ "Nhất tâm bất loạn". 


3.- Thiền Tông 
A.-Mở Đầu 


Thiền tôn thuộc cả Đại Thưà và Tiểu Thừa.củng như bao nhiêu tôn 
phái khác trong Phật Giáo, vịkhai sáng đầu tiên của Thiền tôn vẫn là 
đức Phật. Trước Ngài , sự tham thiền nhạp định của các ngoại đạo 
không phải là không có. Nhưng đến Ngài, phương phápthiền định 
mới đạt đến chỗ rốt ráo. Như chúng ta đều biết qua lịch sử cúa Ngài , 
sau khi xuất gia, đức Phật đã trãi qua nhiều năm đi tìm đạo và tu 
khổhanh, nhưng vẫn chưa đạt được đạo quả như ý muốn. Ngài tự 
bảo cái đạo ấy không phải đi tìm đâu xa mà chính phải tìm trong trí 
huệ sáng suốt của Ngài . và từ đó, luôn trong 49 ngày đêm dưới cội 
Bồ Đề, Ngài đã ngồi thamthiền nhập định chođến khuya mồng 8 
tháng chạp âm lịch, lúc sao mai vừa mọc thì Ngài "Minh tâm kiến 
tánh", chứng được đao quả Bồ -đề,. Đó là một cuộc nhập định vô tiền 
khoáng hậu, mở đầu cho một pháp môn vô cùng hiệu nghiệm của 
đạo Bồ đề. Và từ đấy về sau, một tôn giáo riêng đã được thành lập. 
Đó là Thiền tôn. 


Sao gọi là Thiền tôn?-Thiền tôn là một tôn phái của Phật Giáolấy 
pháp môn tham thiền nhậpđịnh làm căn bản tu hành. 


Chữ "Thiền " là do chữ "Thiền-na", một tiếng Phạn, phiên âm theo 
tiếng Trung Hoa và dịch nghĩa là định lự ( định các tự lự). Hiệp 
chungcả tiếng Phạn và tiếng Trung Hoa, thành ra chữ Thiền định. 


Có chỗ giải: Chữ " Thiền", xưa dịch tư là " tư duy", nay dịch là " Tịnh 
lự". Tư duy có nghĩa là suy nghiệm, nghiên cứu, suy tầmmn đối tượng 
của tâm thức ( tức là chỉ) để cho tâm thể được sáng tỏ. 

Chữ "Định" nguyên tiếng Phạn là Samadhi, người Trung Hoa phiên âm 
là Tam muội, nghĩa là tập trung tư tưởng vào một cảnh duy nhất 
không cho tán loạn. 


Hợp hai chữThiền và Định, chúng ta có một nghĩa chung như sau:Tập 
trung tư tưởng vào mộtđối tượng duy nhất, không cho tán lọan, để 
cho tâm thể được vắng lặng, tâm dụngđược sáng tỏ, mạnh mẽ, đặng 
quan sát và suy nghiệm chơn lý. 


Phương pháp thiền định có hai cách: 


1.-Tham cứu vềlý thiền, để cầu minh tâm kiến tánh, tỏ ngộ đạo quả, 
nên gọi là " Tham thiền", như 


tham cứu câu thoại đầu (câu nói thiền) v.v.. 


2.-Tập trung tư tưởng để quan sát cho sáng tỏ chân lý về một vấn 
đề gì như quán bất tịnh, quán từ 


bi v.v..nên củng gọi là " Quán tưởng". 

Có chỗ gọi là tu " Chỉ quán"hay tu" Định huệ". Chỉ là đình chỉ các 
vọng tưởng, không cho khởi động, tưc là định. Quán là quan sát cho 
sáng tỏ một vấnđề gì tức là Huệ. 

"ChỈ"là nhơn, mà "Định là quả. 

" Quán là nhơn", mà "Huê " là quả. 

Chủ Trương Của Thiền Tông 


Tất cả chúng sinh, trãi qua bao đời kiếp, phải trôi lăn trong biển khổ 
sanh-tử luân hồi vì bị vô minh mê hoặc. 


Tại sao lại có vô minh mê hoặc? chúng ta hằng ngày bị thất-tình (1), 
lục-dục (2), bát phong (3), xuy động, làm cho tâm tánh chúng ta phải 
bị mờ ám; cũng như ngọn đèn bịthổi leo lét, không sáng tỏ 


được, để phá tan cái hắc ám ở chung quanh và soi sáng cảnh vật. Đèn 
tâm của chúng ta không giờ 


phút nào chẳng bị gió lục-trần (4) làm chao động. Vì đèn tâm chao 
động (không định) nên ánh áng trí huệ không thể tỏa ra; và ánh sáng 
trí huệ không tổ sáng, nên khỗng xé tan được mây vô-minh hắc ám ở 
chung quanh và không chiếu soi chơn lý của vũ-trụ. 


(1) Thất-tình: Mứng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. 

(2) Lục-dục: Những sự tình dục do lục-căn sanh ra. 

(3) Bát-phong: Lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. 

(4) Lục-trần: Sáu trần-cảnh là: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 


Vậy hành-giảmuốn rồ chơn lý của vũ trụ, muốn được minh tâm kiến 
tánh thành Phật, thì phải phá trừ 


mây vô minh hắc ám. Muốn phá trừ vô minh hắc ám, hành-giả phải 
làm sao cho đèn trí huệ của mình được sáng tỏ. Muốn thế hành-giả 
phải tu thiền-định. Tâm có định, mới phát sinh trí-huệ. Trí-huệ có 
phát sinh mới phá trừ được vô minh hắc ám, và với minh tâm kiến 
tánh thành Phật. 


Mới nghe qua chủ trương của Thiền-tôn, chúng ta thấy không có gì 
mới lạ, và tưởng là đễ dàng quá; nhưng khi thực hanh thì lại không 
phải dễ dàng như thế. Trái lại, phép tu thiền-định rất khó, phải 
thường có thiện-hữu tri-thức dắt-dẫn, phải tốn rất nhiều công phu và 
kiên-nhẫn, phải trải qua một thời gian lâu dài, mới thu được kết quả. 


B.-Các Loại Thiền Định 


Thiền-định có nhiều loại, nhiều thứ. Có thứ chánh, thứ tà, có thứ 
sâu, thứ cạn, có thứ thiền của ngoại- 


đạo, có thứ thiền của phạm-phu, có thứ thiền của Tiểu-thừa, có 
thứthiền của Đại-thừa. 


Hãy nghe Ngài Tôn-Mật Thiền-sư dạy: " ...Người muốn cầu Thánh- 
đạo, tất phải tu thiền ". Chơn-tánh không có dơ và sạch, thánh và 
phàm. Song thiền-định có cạn và sâu, từng bực không đồng: 


- Người tà-kiến, chấp trước sao lạc, ưu cõi trên, chán cõi dưới mà tu 
Thiền là ngoạiđạo thiền; 


- Người chánh tín nhơn quả, nhưng cũng dùng sự ưa cõi trên chán 


cõi dưới má tu thiền, là phàm phu thiền; 
- Người biết rõ lý " ngã không" mà tu thiền là Tiểu-thừa thiền; 


-Người ngộ được lý"ngã, pháp dều không" mà tu thiền, là Đại-thừa 
thiền; 


-Người đốn ngộtự tâm, xưa nay vốn thanh-tịnh, không có phiền não, 
đầy đủ trí huệ vô-lậu, tâmấy tức là Phật, rốt ráo không khác; y theo 


tâm ấy mà tu thiền là Tối Thượng thừa thiền, củng gọi là "chơn như 
tam muội" 


Vì thiền có nhiều loại khác nhau như thế, nên trướ khi muốn thực 
hành cho đúng đắn chúng ta cần biết sơ lược các lối tu thiền, để khiỏ 
lạc vào đường nguy hiểm. 


IL- Ngọai Đạo Thiền 


Trong phần ngoại đạo thiền này, chúng tôi muốn nói đến các loại 
thiền của ngoại đạo như đạo Tiên, đạo Bà la môn, các lối thôi miên, 
và những tà thiền định với mục đích không chơn chánh. 


Sao gọi là không chơn chánh? -Theo quan niệm của đạo Phật thì 
những hành động gì không nhằm mục đích trau đồi tâm tánh, dẹp trừ 
phiền não hữu lậu, để cầu giải thoát sanh tử luân hồi, đều không là 
chơn chánh. Dựa vào quan niệm trên mà phê phán thì những tà thiền 
định hay những loại thiền định của ngoại đạo đều không chơn 

chánh; vì những người tu theo lối thiền định nầy chỉ nhắm mục đích 
cầu được sống lâu, cầu được khỏe mạnh, được thần thông biến háo 
để dạo chơi thếgiới,được những phép lạ, huyền bí để cám dỗ, mê 
hoặc người, hay được thần tiênđể hưởng lạc thú tiêu điêu nơi tiên 
cảnh... 


Bởi họ dụng tâm không chơn chánh, tu phương pháp không chơn 
tánh, nhắm mục đích thiển cận, bềngoài và bị các phiền não tham, 
sân, si, làm động cơ thúc đẩy, nên các laọi thiền của họ không rốt ráo 
và toàn thiện được. Trước tiên chúng ta hãy nói đến các tà thiền 
định. 


1.- Tà thiềnđịnh: Đọc các loại sách xua, chúng ta thường nghe nói 
đến các loại cầm thú như:bạch xà, chồn cáo, qui, khỉ, vượn...tu luyện 
lâu năm trong rừng sâu núi thẳm, cuối cùng củng có những phép 
thần thông, biến hóa. Nhưng mục đích của chúng là cầu cho được 
nhiều phép tắc để được ggần phụ 


nữ, nhiễu hại nhơn dân, hớp hồn hớp via người lương thiện, để thỏa 
mãn thú tánh. Đó là những loài yêu tỉnh quỷquái, mà ngày nay theo 
con mắt nhà khoa học thì khó có thể tin được là có. Nhưng có lẽ 


những người xưa muốn đặt ra câu chuyện yêu tỉnh quỹ quái như 
thế,để ngụ ý các loài thú, nếu tu luyện lâu năm củng có thể phép 
thuật hơn người. Nhưng bởi chúng thiếu lòng nhân, thiếu thiện tâm 
cho nên phéúp thuật càng cao cường bao nhiêu càng gây tai họa bấy 
nhiêu. 


Chúng ta củng thường nghe thầy phù thủy luyện thiên linh cái (đầu 
lâu). Họ củng tập trung tưtưởng, luyện phép tịnh tâm, và khi thành 
tâm, và khi thành công củng sai được âm binh bộ hạ, được ma quỷ 


mách bảo cho các việc quá khứ, vị lai ...mà củng tác oai, tác oai 
không ít. 


Đó cũng là do tu định cả, nhưng bởi dụng tâm tà, nên gọi là thiền 
định, và kết quả là có hại cho mình và nhân quần xã hội. 


Chúng ta hãy nghe lời Phật dạy.Ngài A-Nan trong kinh Lăng nghiêm 
về các lồi tà thiềnđịnh: 


"..A-Nan! Nếu ông tu thiền định mà không đoạn lòng dâm, thì quyết 
đọa vào ma đạo, bực thượng thành ma chúa, bực trung thành ma dân 
bự hạ làm ma nữ. Vì gốc của nó là dâm, thì làm sao khỏi sanh tử 
luân hồi được?. " 


"...A-Nan ! Nếu ông tu thiền định mà không đoạn đoạn tân sát hại, thì 
chỉ đạo vào thần đạo; bực thượng thành đại lực quÏ, bực trung làm 
phi hành dạ xao và các quÏ tướng soái, bực hạ làm địa hành La sát và 
các quÏ thần..." 


"...A-Nan ! Nếu ông tu thiền định mà không đoạn trừ tâm trộm cướp 
thì quyết đọa vào tà đạo; bực thượng thành loài yêu tỉnh, bực trung 
làm ma quỉ, bực hạ làm người tà bicác tà ma nhập (đồng bóng)...". 


2.-Thiền định của đạo Tiên: Theo các kinh sách của đạo tiên để lại, 
như kinh Huỳnh-đình, hay bộ Tánh mạng khuê chỉ v.v..thì con người 
sở dĩ sống được và minh mẫn là nhờ cóđử ba món: tỉnh, khí và thần. 


Tinh, khí là chủ cúa xác thân; Thần là chủ của mạng sống. Hể tỉnh 
thần lục dục quá mạnh thì tỉnh khí hao mòn: tỉnh khí hao mòn thì 
thân bị che lấp tối tăm, con người mất sáng suốt. Vì thế cho nên phải 
trừ dục tình để dưởng tỉnh, luyện khí cho thân được cởi mở và phát 


hiện. 


" Tiên đạo cho rằng khắp giáp thân thể con người đều có những cái 
huyệt, tức là những lỗthông khí âm dương; huyệt ở chót bàn chân 
gọi là chi âm; huyệt ở đỉnh đầu là thiên thông. Khí đi trở lên là 
dương khí, khí đi xuống là âm khí. 


Người tu tiên cốt luyện cho âm khí mất đi, chỉ còn cái khí thuần 
dương đi lên đỉnh đầu, tức là có thần thông và đắc đạo. Vì sao phải 
trừ bỏ khí âm? Bởi vì âm khí là trược khí, làm cho nặng nề, tối tăm, 
ưa thích điều dâm dục , làm hao tổn tỉnh thần. Hể tinh thần hoằng 
dương tổn thì cái thần là cái linh động sáng suốt nhất, cũng là cái 
thông hiệp với trời đất, bị bế tắc". Vậy nên, kẻ phàm là kể còn nặng 
khí âm, còn bậc tiên chỉ còn là khí thuần dương mà thôi (1). 


"Để luyện khí, người tu tiên có nhiều phép tu gần giống như phép tọa 
thiền, nghĩa là ngồi ở một nơi thanh tịnh, rồi tập luyện các phép như: 
"Tọa công", "Giao thiên trụ", "Thiệt giải thấu yết".v.v.. 


Tóm lại những người tu theo đạo này, nếu chuyên tâm trị chí tập 
trung tư tưởng, luyện "Tinh" hóa 


"Khí", luyện "Khí" hóa "Thành", sau khi đã thuần thục, cũngđược năm 
phép thần thông biến hóa. Họ 


trở thành tiên, có thể xuất thần bay đi dạo chơi các Thế giới. Hoặc 
họ hứng nước mặt trăng, luyện linh đơn để trị bệnh hay để uống cho 
được trường sinh bất tử thành địa tiên. 


Những vị tiên này, rất tiếc là ngày nay, chúng ta không được thấy 
nên không dám chắc là có hay không. Nhưng dù có có đi nữa, thì trên 
lý thuyết, các vị này vì chưa được lậu tận thông, "phiền não hữu lậu 
chưa hết" nên khi phiền não rối lên họ cũng bị đọa trở xuống, khi 
trường hợp ông Uất-Đầu-Lâm-Phách, hay ông Độc-Giác-Tiên- 
Nhân.v.v...Hơn nữa dù họ có luyện cái thân mình cho được trường 
sanh bất tử cũng không thể toại nguyện được, vì cái thân này là tứ 
đại giả hiệp, tất phải bị luật vô thường chi phối, không thể sống vĩnh 
viễn được. Nó lại là cáiđãy gia chứa các vật bất tịnh thì dù có cưng 
dưỡng cho mấy rốt cuộc rồi cũng bịtan rã. Bởi lẽ đó người tu hành 
phải xem nó như cái bè đưa qua sông, khi qua sông rồi, chẳng nên 
mến tiếc cái bè mà chẳng chịu lên bờ. 


Trong bộ Qui-nguyên Trực chỉ, có kể chuyện ông tiên Lữ Đồng Tân, 
học trò của Tiên Hớn Chung Ly, sau khi đấu phép với Ng&#142;ài 
Huỳnh Long hòa thượng bị thua, ông đã bỏ đạo Tiên theo đạo Phật. 


Lý do sự đầu Phật là vì ông Lữ Đồng Tân tự nhận thấy mìnhđã dụng 
tâm sai và đã đi lầm đường tu hành. Do đó, ông đã làm bài thơ sau 
đâyđể nói lên sự sai lầm của ông: Nguyên văn: 


Khí khước biều nan, kích tý cầm 

Như kim bất luyến hống trung câm 

Từ tùng nhất kiến Huỳnh long hậu 

Thì giác tùng tiên thố dụng tâm 

Dịch nghĩa: 

Bỏ lầu Linh dược ném đờn cầm. 

Tôi nay chẳng tiếc nước miếng vàng (2) 

Từ khi gặp Huỳnh Long hòa thượng 

Mới biết từtrước dụng tâm sai. 

(xem quyển LữĐồng Tân đầu Phật) 

(1) "Yoga và tọa thuyền" trong đại chúng tuần sau, số 219 

3.-Luyện Du già (Yoga). Yoga là một danh từ Ấn, gốc là chữ Yuj; Tàu 
dịch là Du già, nghĩa đen là "tự 

đặt mình dưới một cái ách"; nghĩa bóng là "tự trói buộc cả tỉnh thần, 
thể xác vào một quy luật khắc khe" tự kiềm chế mình theo một kỷ 


luật đặc biệt, mà mục đích là tập trung toàn thể thân tâm làm một 
với bản thể của trờiđất. 


Du già cũng gọi là thuật luyện khí của Ấn độ, gần giống thuật luyện 
khí của đạo Tiên. Theo thuyết Du già trong thân thể con người có rất 
nhiều huyệt; trong số ấy có bảy huyệt từ hậu môn lên tới đỉnh đầu là 
quan trọng nhất. Bảy huyệt ấy nằm dài theo xương sống, và có một 
đường lên một đường xuống thông nhau. Vì sự si mê và các thứ dục 
vọng che lấp cho nên bảy huyệt ấy bị chướng ngại, khiến cho cái 
"chơn quả" từ dưới "hỏa hậu" (chổ hậu môn) không thể lên được. 
Nhất là vì thân thểkhông luyện tập, xương sống bị cong đi, các huyệt 
do đó bị bế tắc. Vậy muốn cho hoả hậu (tức là cái thần lực trong con 
người) được thông qua các huyệt, lên tớiđỉnh đầu thì phải chú tâm 
luyện cho xương sống giản ra, các khớp xương được thông và thẳng. 


Để đạt được mụcđích nói trên, người luyện Du già phải tập nhiều tư 


thế, như tư thế "giản lưng " tư thế 


"lưỡi cày", tư thế "trồng chuối" (trút đầu xuống dưới, trở chân lên 
trên trời), để cho hỏa hậu để lưu thông tới đỉnh đầu. 


Ngày nay Du giàđược phổ biến qua các nước Âu -Mỹ, gần như một 
phong trào. Phần đông cho đó là một phương pháp thể dục, để luyện 
cho thân thể được khỏe mạnh, trí huệ được sáng suốt, để tính toán 
và làm việc được nhiều và hiệu quả. Một số người đi xa hơn, muốn 
luyện Du già để được sống lâu, trẻ mãi, vượt ra khỏi những sự đòi 
hỏi của xác thân đầy dục vọng, thoát ra ngoài những nỗi lo âu, sợ sệt 
hằng ngày và sống một cuộc đời an vui, tự tại. Lại có một hạng 
người khác mong rằng Du già sẽ làm cho họ khám phá những năng 
lực tiềm tàng ẩn núp trong con người và làm cho họ trở thành những 
nhân vật phi thường, có những thần thông biến hóa, phép mầu 
chước lạ, họ cũng tập trung tư 


tưởng, định tâm chú ý như các lối tu thiềnđịnh; ngoài ra họ còn có tu 
tập một cách rất khổ sở, hành hạ thân xác, bắt nó chịu đựng những 
thử thách cực độ, như phơi nắng dầm sương, ngồi trên chông 
gai,đứng bằng hai tay, treo chân lên cổ, nhịn đói, nhịn khát,v.v...đó là 
những đạo sĩ người Ấn Độ 


thường gọi là "pha-kia" (fakir). 


Những người này khi tu đến mức độ cao, cũng có được những phép 
lạ, như dao chém không đứt, đâm không thủng, nhai ve chai, uống 
axit không sao, nằm ngũ một giấc luôn trong 3 tháng không ăn, 
không uống .v.v... 


Nhưng dù họthành công bao nhiêu đi nữa, thì cũng không thể thoát 
ngoài vòng trần tục liễu xanh thoát tử và minh tâm kiến tánh được 


"Yoga và tọa thiền" trong Đại chúng tuần san, số 219 


"nước miếng vàng: đối với người tu Tiên, thì nước miếng rất quí họ 
không bao giờ nhổ vì sợtổn khí, và dùng nước miếng của mình để 
luyện linh dược. 


(1) Nước miếng vàng: Đối với người tu tiên, thì nước miếng rất qúy, 
họ không bao giờ nhổ vì sợtổn khí, và dùng nước miếng của mình để 
luyện thành linh dược 


4.- Luyện thôi miên. đây cũng là một lối tu thiền của ngoại đạo, hiện 
nay rất thịnh hành trên thế giới. 


Nguyên tắc của phương pháp tu luyện này cũng là vận dụng tập 
trung tưtưởng vào một chỗ để cho tỉnh thần có sức mạnh sai khiến 
được sự vật. Người tập thôi miên, lúc mới đầu ngồi yên một chỗ, 
nhìn chăm chú vào một chấm đen vẽ ởtrên tường, để cả tâm trí tập 
trung vào đó, ngoài ra không còn để ý vào một sựvật gì ở chung 
quanh nữa. Họ ngồi tập hàng giờ như thế, bao giờ tỉnh thần không 
còn tán lọan nữa, và có đủ sức mạnh để sai sử kẻ khác là họ thành 
công. Những người thôi miên giỏi, có thể 


dùng thôi miên để trị lành bệnh hay sai sử những người khác làm 
những chuyện phi thường, như xuất thân đi đến một xứ khác đểthăm 
bà con, kể lại việc quá khứ hay tiền thân của một người khác.v.v... 


Tóm lại, nhờluồng điện tỉnh thần đã được tập trung thành sức mạnh, 
người thôi miên có thểbắt người khác làm những việc kỳ lạ theo ý 
muốn của mình. Nhưng vì lợi dụng, tâm không chơn chánh, chỉ tham 
cầu những điều huyền bí, mầu nhiệm bên ngoài, không lo dẹp trừ 
phiền não, hữu lậu, trau dồi tâm tánh bên trong, để được minh tâm 
kiến tánh nên không phải là chánh đạo. Đến khi phiền não hữu lậu 
nỗi lên hoặc nhiễm sắc tham tài.v.v...thì các thần thông, diệu dụng 
đều mất hết. Bởi thế nên Phật dạy các đệ tử: "ngộ được đạo thì tự 
nhiên sẽ có các thần thông. Nếu được thần thông mà chưa ngộ được 
đạo thì thần thông ấy có khi bịmất'. 


IL- Phàm Phu Thiền. 


Phàm phu thiền cũng gọi là thế gian thiền. Sở đĩ gọi là phàm phu hay 
thế gian thiền là vì các pháp thiền này chưa có thể đưa hành-giả ra 
ngoài tam giới, chưa chứng được thánh quả, mà vẫn còn quanh quẩn 
trong vòng phàm phu hay thế gian. Các pháp nhưTứ thiền, Tứ 
không.v.v...đều thuộc phàm phu thiền. 


1.- Tứ thiền tức là 4 giai đoạn tham thiền của phàm phu, đi dần từ 
chổ nhàm chán cái vui thô thiển đến cái vuivi tế thanh tịnh. Bốn giai 
đoạn tham thiền này tuần tự diễn tiến như sau: a.-Sơ thiền, ly sanh 
hỷ lạc.-Hành giả khởi đầu bằngg tâm lý nhàm chán cái ô trược của 
cỏi Dục, và mong cầu được xa lìa(y) được cái ô trược của Dục giới, 
hành giả sanh vui mừng (sanh hỷ lạc). Đó là kết quả của giai đoạn 
tham thiền đầu tiên (sơthiền). 


b.- Nhị thiền,định sanh hỷ lạc.-Nhưng cái vui nói trên, lại làm cho 
tâm chao động, cần phải dứt trừ; vì thế hành giả phải vào định. Khi 
định có kết quả, cái vui mừng thô phù của sơ thiền chấm dứt và cái 
vui mừng vi tế trong định lại nãy sanh; vì thếcho nên gòila" Định 
sanh hỷ lạc". 


c.-Tam thiền, ly hỷ diệu lạc.-Cái vui mừng ở cõi nhị thiền mặc dù vi 
tế, nhưng vẫn còn làm cho tâm rung động, vì thế hành giạlai cần bỏ 
cái vui mừng ở cõi nhị thiền. Khi bõ được cái vui mừng này, thì một 
nỗi vui mầu nhiệm khác lại phát sinh; vì thếcho nên gọi"Ly hỷ diệu 
lạc". 


Trong các kinh thường chép:Gõi tam thièn là vui hơn hết (diệu lạc), 
vì ở các cõi dưới thì chỉcó vui thô động, còn ở các cõi trênthì chủ là 
tịch tịnh, không còn vui nữa. 


d.-Tứ thiền, xẳäniệm thanh tịnh.-Ở cõi tam thiền, tuy đã hết cái vui 
thô đọng của Sơ thiền và Nhị thiền; nhưng vẫn còn cái vui mầu 
nhiệm. Nhưng hễ còn niệm vui, thì tâm chưa hoàn toàn thanh tịnh. 
Hành giả lại phải còn tiến lên một bậc nữa, đi vào cái thiền thứ tư, 
xã luôn cả cái niệm vui, để tâm được hoàn toà thanh tịnh, vì thếnên 
gọi là"Xã niệm thanh tịnh". 


2.-Tứ khôngđịnh.-Sau khi đã trãi qua Tứ thiền và đã thành tựu viên 
mãn, hành giả tiếp tục tu thiền định và sẽ trãi qua bốn giai đoạn gọi 
là tứ không định sau đây. Sở dĩgọi là tứ không, vì khi vào bốn định 
này, thiên giả sẽ không còn thấy có cảnh thức tâm nữa. 


Không vô biên xứ định.-Thiền giả khi đã đạt được tứ thiền, tâm đã 
được hoàn toàn thanh tịnh, nhung vaãn còn thấy có sắc giới, còn thân 
còn cảnh và bị nhình săc trói buộc, nên sanh tâm nhàm chán. Để 


rời bỏ các hình sắc về thân và cảnh, thiền giả vàođịnh thứ nhất của 
tứ không, thể nhập với "Hư không vô biên",tức là không thấy có ngăn 
cách, có biên giới của cảnh. 


b) Thức vô biên xứ định.-Thiền giả khi đã định thứ nhấtcủa tứ 
không, rời bỏ được sắc tướng của thân và cảnh, thaáy được cái vô 
biên của hư không, nhưng vẫn còn giữ cái bản ngã hẹp hòi, vẫn còn 
thấy biên giới của tâm thức; khi thành tựu, tức thể nhậpđược vào 
cõi"Thức vô biên". 


c)Vô sỏ hữu xứ định:-Thiền giả ,mặc dù không còn thấy biên giới, 
ngăn cách của thức nhưng vẫn còn thấy có ngã, có tâm thức, có năng 
sở;mà hễ còn thấy năng sở, tức con thấy mình và người , còn thấy có 
sở hữu. Vậy thiền giả phải vượt lên một tầng nữa, xa lìa sự chao 
động, năng sở, tức nhập định"Vô sở hữu xứ" (cõi không sở hữu). 


d)Phi tưởng, phi phi tưởng xứ định.-Thiền giả khi đã nhập định"Vô 
sở hữu", không còn thấy nhân ngã, năng sở, nhưng vẫn còn "tưởng". 
Mà còn tưởng thì còn vọng động. Vậy thiền giả phải tiến lên một 


tầng nữa, vào cõi "Định không tưởng". Nhưng không tưởng đây, 
không có nghĩa là vô triều vô giác như 


đất đá; không tưởng, nhưng không phải không tưởng của đất đá,. 
Không tưởng mà vẫn sáng suốt như 


một tấm gương, nhưng không phải là một tấm ván hay mặt đá. Đó là 
ý nghĩa của cõi định" Phi tưởng, phi phi tưởng". 


Có chỗ nóiđịnh" Tứ không" thuộc về ngoại đạo , nhưng người tu 

thiền, bắt đầu từSơ thiền đến Tam thiền, lúc baáy giờ có hai con 
đường tẻ: Một con đường đi vềngũA-na-hàm (1) ở cõi tứ thiên(2) 
thuộc về cảnh giới của thánh thứ ba (3); một con đường đi về tứ 
không của cõi Vô sắc, thuọc về ngoại đạo. 


(1) NgũA-Na-Hàm là năm cõi A-Na-Hàm:a) Vô phiền, b).vô nhiệt, c). 
thiện kiến, d).thiện hiện, đ)sắc cứu cánh. 


(2) Tứ thiền có chín cõi ngoài năm cõi A-na hàm, còn có bốn cõi: Vô 
vân,phước sanh, quảng quả,vô tưởng. 


(3)Tiểu Thừa thanh văn có bốn quả thánh A-na hàm thuộc quả thánh 
thứ ba II.-Nh] Thừa Thiền 


Nhị Thừa ay Tiểu-thừa thiền, thuộc về xuất thế gian thiền , nghĩa là 
các người tu theo các loại thiền nầy có thể vượt ra ngoài thế gian, 
thoát được sanh tử luân hồi. Tuy thế, nnx pháp tu thiền nầy không 
đem lại một kết quả mau lẹ, lớn lao toàn điên như các lối Đại-thừa 
thiền, mà chỈ có tánh cách chậm chạp, tuần tự, cuộc bó, tu một pháp 
chỉ trừ được phiền não; nghĩa là chứng quả thấp nhỏ, có hạn lượng, 
nên thuộc về Nhị thừa thiền (Nhị thừa thiền là Thinh văn thừa và 
Duyên giác thừa). 


Nhị thừa thiền có rất những phương pháp tu, như Ngũ đình tâm 
quán, Thập thứt thế xứ quán, Bát hồi quả, Bát thắng xứ quán, Cửu 
tưởng quán, Thập lục đặng thắng, Lục điệu pháp môn, Tứ vô lượng 
tâm, Thông minh thiền, Bát niệm, Thập tưởng, Tứ đệ định, Sư 
tửphấn tấn, siêu việt tam muội, Ba mươi bảy phẩm trợ đạo..tóm lại, 
hành quả của Nhị thừa thiền có thể đem giáo-lý của một hay những 
pháp môn của Nhị thừa đểtham sát tham thiền. 


Trong phạm vi hẹp hòi của bai phổ thông nầy, chúng tôi không thể 
nói hết tất cả pháp môn tu thiền của Nhị thừa được, xin nói sơ lược 
mọt ít phương pháp . nếu hành giả muốnđi sâu vào con đường tu 
này, phải chuyên môn học tập, phải nhờ minh sư dạy bảo, phải trải 


qua nhiều thời gian và nhiều công phu tu tập mới thành công. 
1.- ngũ đình tâm quán: 

Quán tổ sức, trừ tâm toán loạn 

Quán bất tịnh, trừ tâm tham sắc dục 

Quán từ bi, trừtâm sân hận 

Quán nhân duyên, trủ tân si mê 


Quán giới phân biệt, trừ tâm chấp ngã. 


(xem Phật học phổ thông, khóa thứ IV) 
2.- Cửu tưởng quán: 

a.-Tưởng thây sình tướng 
b.-Tưởng thây hoại diệt 
c.-Tưởng máu mủchảy 

d.- Tưởng thây rục rã 

đ.- Tưởng thây xanh chàm 

e.- Tưởng thây bị giòi rúc rỉa 
ê.-Tưởng thây tan rã 

ø.- Tưởng còn lại đống xương 
h.-Tưởng xương bị đốt tiêu. 
3.- TỨ vô lượng tâm: 


a.-Tâm vô từ vô lượng: Thiền giã vờ mỡ rộng lòng vô từ vô lượng, 
bao bọc chúng sanh trong tình thương rộng lớn vô biên. 


b.-Tâm bi vô lượng: Thiền giã vờ mỡ rộng lòng bi vô lượng, cứu khổ 
cho chúng sanh trong nămđường. 


c.-Tâm hỷ vô lượng: Thiền giã vờ mỡ rộng tâm Hỷ (hoan hỷ) vô 
lượng, làm cho chúng sanh đềuđược Hỷ. 


d.-Tâm xã vô lượng: Thiền giã vờ mỡ rộng lòng Xã vô lượng, không 
lưu luyến cố chấp một việc gì. 


Tứ vô lượng tâm là một pháp môn rất linh nghiệm: Phàm phu tu tứ 
vô tâm lượng, thì sau khi mạng chung sẽ sanh làm vua ở cỏi Tứ 
thiền; Nhị thừa tu Tứ vô lượng tâm, thì phướcđức được tăng trưởng, 
mau dặng Niết bàn, bồ tát tu Tứ vô lượng tâm thì lòng từbi mở rộng 
vô biên và làm lợi ích cho chúng sanh không xiết kể . 

(xem Phật học phổ thông, khóa thứ IV) 

4.- Thập lụcđặc thắng: 

thập lục đặc thắng tức là mười sáu phép rất đặc biệt thù thắng, có 
thiền có quán, có đủ các thiền và có thể phát sanh ra quả vô lậu, 
không phải như Tứ thiền, ứ không, không ra khỏi sanh tử. Mười sáu 
phép đặc biệt thù thắng này là: 

a.- Biết hơi thở vào 

b.- Biết hơi thở ra 

c.- Biết hơi thở dài ngắn 

d.- Biết hơi thở thắp thân 

đ.- Trừ các thân hạnh 

e.- ThọhỞ 

ê.- Thọlạc 

f.- Thọ các tâm hạnh 

ø.- Tâm tác hỷ 

h.- Tâm tác nhiếp 

¡.- Tâm tác giải thoát 

k.- Quán vô thường 

l.- Quán xuất tán 

m.- Quán ly dục 


n.- Quán diệt 


o.- Quán phí xã. 


5.- Thông minh thiền: 

Thông minh thiền tức là tham thiền để được lục thông và tam minh. 
a.-Lục thông tức là sáu phép thần thôngnhư:thiên nhãn thông, thiên 
nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận 
thông. 

b.-Tam minh tức là thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, lậu tận minh. 
6.- Thập nhứt thế xứ quán: 


thập nhứt thếxứ quán tức là phép quán mười món biến khắp các xứ 
sở, sau đây: a.- Quán sắc xanh, khắp giáp tất cả chổ 


b.- Quán sắc vàng, khắp giáp tất cả chổ 
c.- Quán sắcđỏ, khắp giáp tất cả chổ 

d.- Quán sắc trắng, khắp giáp tất cả chổ 
đ.- Quán đất, khắp giáp tất cả chổ 

e.- Quán nước, khắp giáp tất cả chổ 

ê.- Quán gió, khắp giáp tất cả chổ 

ø.- Quán lửa, khắp giáp tất cả chô 

h.- Quán hưkhông khắp giáp tất cả chổ ụ 
¡.- Quán thức tâm, khắp giáp tất cả chổ 
7.- Bát bối xã quán: 


Bát xã quán yức là tám phép quán có thể trái bỏ(bối xả) cảnh giới Tứ 
thiền, tú định của thếgian, dể 


thành tựu pháp xuất thế gian. Tám phép bối xả quán là: 


a.- Trong có sắc tướng, ngoài quán sắc để trái bỏ cảnh giới Sơ thiền. 


b.-Trong không sắc tướng, ngoài quán sắc, để bỏ cảnh giới Nhị thiền 


c.- Quán thanh tịnh để trái bỏ cảnh Tam thiền và Tứ thiền . 

d.- Quán trái bỏ Hư không vô biên xứ. 

Đ.- Quán trái bổ Thức vô biên xứ 

e.- Quán trái bỏ Vô sớ hữu xứ 

ê.- Quán trái bỏ Phi tưởng, phi phi tưởng xứ. 

f.- Quán trái bỏ diệt thọ tưởng. 

8.- Bát thắng xứ quán: 

thắng có nghĩa là thù thắng, là hơn. Tám phép quán nầy về cảnh sở 


quán, cũng như công đức thu thập được trong khi thu hành, đều thù 
thắng hơn tám món Bối xã trên, nên gọi là "Bát thắng xứ 


quán”. 

a.- Trong có sắc tướng, ngoài có ít sắc, thắng xứ. 

b.- Trong có sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc, thắng xứ 

c.- Trong không sắc tướng, ngoài quán ít sắc ,thắng xứ 

d.- Trong không sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc, thắng xứ 
đ.- Quán sắc xanh, thắng xứ 

e.- Quán sắc vàng, thắng xứ 

ê.- Quán sắcđỏ, thắng xứ 

f.- Quán sắc trắng, thắng xứ 

9.- Lục diệu pháp môn: 


Lục điệu pháp môn là sáu phép môn mầu nhiệm sau đây: 


a) Số. b) Tùy. c) Chỉ. d) Quán. e) Hoàn. f) Tịnh. 
(Xem quyển Lục Diệp pháp môn) 
10.- Bát niệm xứ: 


Với phép quán tám niệm sau nầy,thiền giả sẽ trừ đượcsự sợ hãi khi 


tu cửu tưởng và sẽ được đạo quả 


a)Niệm Phật. b) Niệm pháp . c) Niệm tăng. d) Niệm giới. f Niệm xả. 
ø) Niệm hơi thở ra vào. h) Niệm chết(nhớ chết). 


11.- Thập quán tưởng: 

Thập quán tương gồm có: 

a). Tưởng vô thường, b). Tưởng khổ, c), Tưởng vô ngã, d). Tưởng ăn 
vật bất binh, đ). Tưởng thế gian không vui, e). Tưởng chết, f). Tưởng 
bất tịnh, ø). Tưởng đoạn, h). Tưởng la, ¡). Tưởng hết. 

12.- Cửu thế đệ định: 

Cửu thế đệ định là 9 món thiền-định mà thiền-giả sẽ tùaan tự theo 
thứ lớp tu-luyện: từ Sơ-thiềnđến Tứ-thiền, rồi đến Tứ-định, và cuối 
cùng, cộng thêm định Diệt-thọ-tưởng là chín món tất cả. 

13.- Sư-tử phấn tấn Tam-muội: 

Với pháp thiền này, hành-giả bắt đầu tham-thiền như pháp Cửu-thứ- 
đệ định nói ở trên, nghĩa là bắt đầu từ Sơ-thiền đến thiền-định thứ 
chín là Diệt-thọ-tưởng định, rồi đi ngược trở lại, từ thiền thứ chín 
đến Sơ-thiền. Thiền-giả tới lui trong thiền-định một cách thông suốt, 
tự-tại, đường hoàng, oai nghi như dáng đi đứng, tiến thoái của con 
sư-tử, nên gọi là "Sư-tử phấn tấn tam-muội ". Kết quả của lối thiền 
này, nếu được hòan toàn siêu-việt thì thiền-gỉa sẻ là Bồ Tát. Nếu 
không hoàn-toàn tự-tại và chưa siêu-việt thì thành Thanh Văn. 

14.-Ba mươi bảy pháp trợ đạo: 

Thiền-giả cũng có thể lấy một pháp-môn hay nhiều pháp-môn trong 
số 37 pháp trợ-đạo để thamthiền, tu-luyện. Ba mươi bảy pháp trợ- 
đạo đã có nói rỏ trong Phật-học Phổ-thông khóa ba. Ơi đây, chúng tôi 
chỉ xin nhắc qua để quý độc-giả nhớ lại thôi: 


a). Ngũ căn b). Ngũ lực 


c). Tứ chânh cần d). Tứ như ý túc 
đ). Tứ niệm xứe). Thất Bồ-đề phần 
ê). Bát chánhđạo phần. 


Kết Luận Về NhịThừa Thiền 


Các pháp tu thiền của Nhị-thừa hay Tiểu-thừa nói trên, như quý độc- 
giả đã thấy, nhiều không thể kể 


xiết. Tuy thế, hành-giả muốn cho có kết quả, phải chọn lựa phương 
pháp nào thích-hợp với trình-độ 


của mình, chứ không phải gặp pháp môn nào tu theo pháp-môn nấy 
được. Sự lựa-chọn nầy cũng cần được các bậc thầy hướng-dẫn. Vì- 
thế, chúng ta thường nghe ngày xưa các vị chaan tu đi " cầu pháp ", 
hết xứnầy đến xứ nọ, không quản công lao khó-nhọc, có nhiều khi 
hy-sinh cả tính mạng nữa. Cầu pháp nghĩa là tìm cầu minh sưchỉ dạy 
phương-pháp tu hành, như Ngài Thiện-Tài đi tham-cầu 53 vị 


Thiện-triều-thức, Ngài Huyền-Trang đi khắp nước Trung Hoa rồi sang 
Ấn Độ để cầu Pháp. Hành-giả 


sau khi được vị minh-sư nhận lời, còn phải theo hầu hạ một thời- 
gian rất lâu để vị minh-sư ấy quan sát, thăm dò căn cơ, trình độ một 
cách chu đáo, như Ngài Xá-lợi-phất đem pháp Sổ-tức dạy người giữ 


nghĩa-địa, hay pháp quán Bất-tịnh dạy người thợ rèn tu, thì chỉ hoài 
công vô ích, chứ không kết-quả gì hết. 


Hành-giả cũng nên nhớ một đe`viều nữa, là trên bước đường tu hành 
chớ nên bôn-chôn, nóng-nảy vô ích. Sự tu hành củng như trồng cây, 
không theể nóng nảy được. Người trồng cây, lo vô phân tưới nước, 
làm đây đủ bổn phận của mình, rồi kiên-nhẫn chờ đợi;đến khi đủ sức 
đúng thời tiết, cây sẽ tự 


đơm bông trổ trái một cách tựnhiên. 


Người tu hành củng vậy, cứ hằng ngày lo tu tập, tích-trữ nhiều năm, 
đến khi công tròn quảmãn, thì được mminh tâm kiến tánh. 


Hãy nhớ rằng tu-hành phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, chứ không 
thể mới một hai đời mà thành Phật được. 


IV.- Đại Thừa Thiền 


Đại-thừa Thiền là pháp tu thiền bực của Đại-thừa, củng gọi là xuất- 
thế-gian thượng thượng thiền. 


Pháp thiền này chỉ dành riêng cho những người thượng căn rất 
thông-minh và lanh-lợi tu. Những bực Đại-thừa Bồ Tát đã nhiều đời 
nhiều kiếp tu hành, phá hết các phiền nảo thô-trược, chỉ còn vi-tế vô- 


mỉnh, nếu kiếp này gặp được minh-sư chỈ giáo cho phép tu Đại-thừa 
thiền nầy, thì sẽ được ttỏ ngộ. 


Cũng nhưcành hoa sắp nở, chỉ thêm chút ít công phu vun tưới, thì 
hoa sẽ trổ ngay. Yếu-tố căn bản của Đại-thừa thiền là trí-huệ. Thiền- 
giả phải lấy trí-huệ để tựquan sát tamm-tánh. Nếu thiếu trí-huệ, 
thiền-giả khó được kết-quả khi tu theo Đại-thừa thiền. 


Các Pháp Thiền Định Của Đại Thừa 


Các pháp thiền-định của Đại-thừa rất nhiều như: Pháp-hoa tam-muội, 
niệm Phật tam-muội, Ban châu tam-muội, Giác ý tam-muội, Thủ-tăng- 
nghiên tam-muội, Tứ-tánh-thiền, Nhứt-thế-thiền, Nhứt thế môn 
thiền, Thiện nhơn thiền,, Nhứt tế hạnh thiền, Trừphiền-não thiền, 
Thử thế tha thế thiền, Thanh-tịnh tịnh thiền, Tự-tánh thanh-tịnh 
thiền, Như lai tối thượng thừa thiền, Đat-ma sư-tổ thiền .v.v. 


Dưới đây chúng ta hãy nghiên cứu qua một số pháp thiền-định thông 
thường của Đại-thừa. 


1.- Sao gọi là " Pháp hoa tam-muội "? 


Phương pháp nay dựa theo kinh Đại phẩm Bát-nhã. Hành-giả tu pháp 
này, tâm ý giác-ngộ tất cả các pháp và được vô-sanh-nhẫn (độc giả 
nào muốn rỏ thêm, hảy xem lời bình luận của Ngài Trí-Giả-Đại-Sư). 


4.- Sao gọi là " Thủ nghiêm tam muội "? 


Phương-pháp này căn cứ theo kinh Thủ-lăng-nghiêm. Hành-giả phải 
nhận chân rằng các pháp đều từthưc-thể như là Như-Lai-Tạng tamm 
mà tùy duyên biến-hiện, như huyễn, như hóa. Hiểu rỏ các pháp đều 
như huyễn như hóa, rồi dựa theo lý ấy mà tham-thiền nhập-định, 
nên cũng gọi là như hiển tam-muội. 


5.- Sao gọi là " Tự-tánh thiền, Nhứt thế thiền, nan thiền .v.v.."? 


các món thiền như "Tự tánh thiền, Nhứt thế thiền, Nanthiền, Nhứt 
thế môn thiền. Thiện nhơn thiền, Nhứt thế hạnh thiền, Trừ phiền 
não thiền, Thử thế tha thế thiền, Thanh- tịnh tịnh thiền ", gồm cả 
thảy chín món và được gọi là Đại-thừa thiền. 


Sở dĩ, gọi các món thiền naylaf Đại-thừa thiền, vì các vị Bồ Tát nhờ y 
theo các món thiền này mà tấn tu làm nên được công-hạnh rộng lớn, 
thắm sâu không thể lường được (độc giả nào muốn hiểu rỏ 


thêm, hảy đọc quyễn " Pháp giới thứ đệ sang môn " do Ngài Trí-Giả 


Đại-Sư soạn). 


6.- Sao gọi là " Trực-chỉ thiền "? 


Trực-chỉ thiền là pháp thiền chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành 
Phật, không dùng phương-tiện tu quán và cũng không cần kinh giáo. 


7.- Sao gọi là " Như-lai thanh-tịnh thiền"? 


Như-lai thanh-tịnh thiền là pháp thiền thanh-tịnh của Như-lai. Như 
chúng ta đã biết, Đức-Phật Thích-Ca trước khi chưa thành đạo, đã 
ngồi tham-thiền 6 năm dưới gốc cây Bồ- đề. Sau khi phá trừ hết vô 
minh phiền-não, tâm được thanh tịnh, Ngài chứng được đạo Bồ-đề. 
Do đó, phép thiền này được gọi là 


" Như-lai thanh-tịnh thiền". 
8.- Sao gọi là " Như-lai Tối-thượng-thừa thiền "? 


Đây là phép thiền cao-siêu hơn tất cả các phép thiền mà đức Như-lai 
đã ứng-dụng. 


9.- Sao gọi là Đạt-Ma Tổ-Sư thiền "? 


Như chúng ta nghe, Ngài Đạt-Ma sau khi từ Ấn Độ sang Trung Hoa 
truyền đạo, đã ngồi xây mặt vào tường chín nằm, tại chùa Thiếu-Lâm 
để thamm-thiền. Đat-Ma Tổ-sư thiền tức là phép thiền mà Ngài đa 
xtu luyện ở chùa Thiếu-Lâm vậy. 


Các phép thiền của Đại-thừa, như quý độc-giả đã thấy ở phần trên, 
tuy nhiều không kể xiết, tựu-trung có thể chia làm hai loại lớn: 


1.- Một loại thường gọi là tam-muội, căn cứ theo kinh sách của Phật 
Tổ truyền dạy mà tu tập, có tu có quán, có phương-pháp nhất định, 
như Pháp-hoa tam-muội, Niệm Phật tam-muội, Ban-châu tam-muội, 
Giác-ý tam-muội, Thủ-tăng-nghiêm tam-muội v.v...Các loại tam-muội 
này vì có quy củ, có phương pháp nhất định và được phổbiến bằng 
văn tự, tương đối ít khó khăn và bí hiểm hơn loại thư hai mà chúng 
tôi sắp nói dưới đây, nên được nhiều người tu luyện và số người 
thành tựu cũng nhiều. 


2.- Một loại thứ hai, được truyền dạy không căn-cứ theo kinh-giáo, 
không có văn tự, tức là loại thiền " 


giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn-tự ", như các pháp " Trực-chỉ 
thiền, Như-lai thanh-tịnh thiền, Tự- 


tánh thanh-tịnh thiền, Như-lai tối-thượng thừa thiền, Đạt-Ma Tổ-sư 
thiền v.v...Với loại thiền này là người ngộtrước dùng tâm giác-ngộ 
của mình để ấn-chứng cho người sau giác ngộ. Đó tức là loại thiền 


" Dĩ tâm ấn tâm, trực chỉ nhơn tâm kiến tánh thành Phật ": Vịminh-sư 
dùng tâm mình đễ tiếp xúc với tâm đệ tử, truyền thẳng sự giác ngộ 
của mình qua tâm của đệ-tử; như dùng ngộn đèn sáng chói mà tâm 
mình mã bừng phát rađể chiếu vào tâm đệ-tử; và tâm này cũng lại 
nhờ ảnh hưởng trực-tiếp của sựgiác-ngộ của thầy mà bừng sáng lên 
và truyền nối từ thầy đến trò, từ đời này sang đời khác. Loại thiền 
náy tức là loại thiền đa xây dựng truyền nối từĐức-Phật Thích-Ca 
xuống cho đến Ngài Lục-tổ. 


Đây là một lối " truyền đạo" hay "truyền đăng" trực tiếp linh động 
chính thống, nhưng không phổ biến như lối trên, vì mỗi đời chỉ 
truyền cho mỗi người, chứ không thể truyền cho nhiều người trong 
một lúc được. Và người được ấn chứng phải là một vị có trí-huệ xuất 
chúng, siêu phàm không ai sánh kịp. 


Cách truyền dạy pháp thiền này có hai lối: 


a). Tham cứu một câu thoại đầu. Thoại đầu là một câu nói thiền hay 
" công-án", nghĩa là một đề án hay luận án gồm một câu rất ngắn, 
nhưng y-nghĩa sâu-xa, đối với người thường không hiểu được. 


Khi một vị Tổcủa phái Thiền-Tôn này nhận thấy trong hàng đệ-tử 
của mình có một vị xuất chúng, có thể giữ giềng mối đạo tiếp nối sự 
nghiệp của Thiền-tôn và tỏ ngộ đạo mầu được, thì vị Tổ trao cho vị 


đệ-tử ấy một câu thoại-đầu (một luận-án, nhưbây giờ, các vị bác sĩ 
hay tiến sĩ, trước khi ra trường, phải nạp cho ban giám khảo). Vị đệ- 
tử này, đêm ngày tham cứu câu thoại-đầu ấy, có nhiều khi trải qua 
một thời gian mười năm hoặc mười lăm năm mới tỏ ngộ được. Sau 
khi xét thấyđệ-tử của mình đã tỏ ngộ đạo mầu rồi, vị Tổ-sư mới ấn 
chứng cho. 


b). Nhưng nhiều khi vị Tổ-sư lại không trao cho đệ-tử của mình một 
câu thoại-đầu để tham cứu, mà lại dùng những hình thức rất lạ-lùng, 
người thường khó có thể hiểu được như: đánh, hét, ra dẫu, mời ăn 
cơm, uống nước trà v.v...chẳng hạn; như có một vị đệ-tử đến cấu 
đạo với một vị Tổ-sư, vị này không nói gì cả, chỉ dùng Thiền-tượng 
(roi thiền) đánh dập vị đệ-tử kia, để xem sự phản ứng ấy như 


thếnào. Do sự phản ứng mà vị Tổ-sư biết được vị đệ-tử kia đã giác 
ngộ hay chưa. 


( Xem Pháp Bảo Đàn Kinh). 


Tóm lại, pháp thiền này rất là màu nhiệm, không thể nghĩ bàn được, 
cho nên người xưa có nói: " 


Thiền cơ huyền diệu" ( máy thiền mầu-nhiệm). Các vị Tổ-sư trong khi 
truyềnđạo, không dựa theo một nguyên tắc, một phương pháp gì 
nhất định cả. Các Ngài tùy theo thời cơ mà ứng-biến, nghĩa là quan 
sát căn cơ của người cầu đạo, xétđã đúng thời chưa, và phải dùng 
phương pháp gì cho vị đệ-tử kia được ngộ đạo, rồi các Ngài tùy cơ 
lập pháp. Tất nhiên phương-pháp này các Ngài dùng chỉ trong nhất 
thời thôi. Do đó, mà không thể biết trước được các Ngài sẽ dùng 
phương-pháp gì để truyền thọ. 

Về sau cũng có người bắt chước những phương-pháp như đánh, hét 
v.v...nhưng vì không biết quán thời cơ, nên chỉ làm cho người đau và 
sợ mà thôi, chứ không có hiệu quả). 


Hệ Thống Truyền Thừa Của các Tổ Trong Phái Thiền Tông Tại Aán 
Độ 

1.-Ngài Ma Ha Ca Diếp, Sơ-tổ của Thiền-tôn ở Ấn Độ: 

trong kinh Phạmthiên vẫn Phật quyết nghi và trong bộ "Thích nghỉ kê 
cổ " quyển nhất,chùa chép đại khái như sau: khi Phật ở hội Linh Sơn, 
có ông Đại Phạm Thiên Vương, đem hoa sen dâng cúng Phật. 

Phật cầm cành hoa sen lên để khai thị chođại chúng (thiền cơ). Tòan 
thể chúng hội đều yên lặng, không ai hiểu thâm ý của Phật như thế 
nào. Duy có Ngài Ma Ha Ca Diếp là tỏp ngộ được thiền cơ của Phật, 
nên đổi sắc mặt vui vẻ, chúm chím mỉm cười (phá nhan vi tiếu). Đức 
Phật nhận thấy, liền ấn chứng (chứng nhận) cho Ngài Ca-Diếp được 
đắc truyền và làm tổ thứnhất (Sơ tổ ở Ấn Độ) Phật tuyen bố như sau: 
Nguyên văn: 

Ngô hữu chánh pháp nhãn tạng 

Niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, 

Vi diệu pháp môn, kim phú Ma Ha Ca Diếp 

Dịch nghĩa: 


Taương"chánh pháp nhãn tạng",cũng gọi là Niết bàn diệu tâm", cũng 
tên là thật tướng vô tướng" cũng gọi là "Vi diệu pháp môn", nay ta 


truyền cho ông Ma Ha Ca Diếp. 


Sau đó, Phật truyền y bát và nói bài kệ truyền pháp như sau: Nguyên 
văn: 


Pháp pháp bổn vô pháp 
Vô pháp pháp, diệc pháp 
Kim phú vô pháp thời 
Pháp pháp hà tằng pháp. 
Dịch nghĩa: 

Các pháp vốn không pháp 


Không pháp cũng là pháp 


Nay truyền cái vô pháp (vô tướng) 
Vô pháp nào có pháp. 


Đây là nguồn gôc phát khởi Thiền tôn, lấy tâm truyền tâm (dĩ tâm ấn 
tâm) không dùng kinh giáo và phương tiện. 


2.- Ngài A-Nan, Tổ thứ hai của Thiền tôn ở Ấn Độ: 
một hôm Ngài A-Nan hỏi Ca-Diếp: 


- Ngòai việc truyền y bát, đức Thích tôn còn truyền pháp gì riêng cho 
Ngài nữa không? 


Tổ Ca-Diếp gọi to: 

- A-Nan ! 

Ngài A-Nan: Dạ! 

Tôi dạy tiếp: 

- Cây sào phướn trước của chùa ngã ! 


Ngài A-Nan liền tỏ ngộ Thiền cơ, nên được tổ Ca-Diếp truyền y bát và 
ấn chứng cho làm vị tổ thứhai. 


(xem Phật học từ điển, trang 1638 về mục "Ca-Diếp can sát"). 


Từ Ngài A-Nan trở về sau, có thêm 26 vị Tổ về Thiền tôn nữa. Cộng 
cả Ngài Ca-Diếp và Ngài A-Nan, ở 


Ấn Độ có cả thảy là 28 vị Tổ, thứ lớp tuần tự như sau: 
1 .- Tổ Ma Ha Ca Diếp 

2. TổA-Nan 

3. Tổ Thương-Na Hòa-Thứ 

4. Tổ Ưu-Ba Cúc Đa 

5. TổĐề-Đa-Ca 


6. Tổ di giá ca 


7. Tổ bà tu mật 

8 Tổ Phật Đà Nan Đề 
9 Tổ Phục Đà Mật Đa 
10 Tổ Hiếp Tôn Giả 
11 Tổ Phú Na Gia Xa 
12 Tổ Mã Minh 

13 Tô ừCa Tỳ Ma La 
14 Tổ Long Thọ 

15 Tổ Ca Na ĐềBà 

16 Tổ La Hầu Na Đa 
17 Tổ Tăng Già Nan Đề 
18 Tổ Già Đa Xá Đa 
19 Tổ Cưu Ma La Đa 
20 Tổ Xà GiạÐa 


21 Tổ Bà Tu Bàn Đầu 


22 Tổ Ma Noa La 
23 Tổ Hạc Lặc Na 
24 Tổ SưTử 

25 Tổ Bà Xá TưÐa 


26 Tổ Bát NhưMật Đa 


27 Tổ Bát Nhã Đa La 
28 Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 
(Theo truyện Phú Pháp Tạng Nhơn duyên) 


Hai mươi tám vịtổ này được làm rực rỡ cho Phật Giáo ở Ấn Độ, chứ 
không cho riêng øì Thiền Tôn Phật Giáo sau này được lan rộng trên 
toàn cầu, một phần lớn do công đức của 28 vị Tổ này. Ngày nay khi 
nhắc đến những tên như Ma Ha Ca Diếp, A Nan, Hiếp Tôn Giả, Mã 
Minh, Long Thọ, không một Phật tử 


nào là không biết đến. Và sự kiện này chứng tỏ rằng phần lớn các vị 
Tổ có tiếng tăm đều ở trong Phật Thiền Tôn. sựnhận xét này không 
những được chứng minh ở Ấn Độ, mà cả đến Trung Hoa, Nhật-Bản 
và đến Việt-Nam nữa. 


Sự Truyền Thừa Thiền Tông Ở Trung Hoa 
1.- Ngài Bồ ĐềĐạt Ma, sơ Tổ của Thiền Tôn ở Trung Hoa. 


Sau khi Ngài Bát Nhã Đa La, vị Tổ 27 của Thiền Tôn ở Âún-Độ, ấn 
chứng cho làm tổ thứ 28, Ngài Bồ 


Đề Đạt Ma ở lại Ấn Độ ít lâu, rồi vâng lời phú chúc của sư phụ, Ngài 
sanh Trung Hoa truyền đạo. 


Ngài sang Trung Hoa nhằm vào đời vua Lương Võ Đế (528 dl.) trị vì, 
Ngài đến yết kiến vua và hy vọng rằng vua sẽ giúp một tay đắc lực 
trong việc truyền bá Phật Giáo ở Trung Hoa. Nhưng nhận thấy căn cơ 


của vua còn thấp thỏi và tín ngưỡng của vua chỉ có tánh cách hình 
thức bề ngoài, nên tổ Đạt Ma được giả từ vua đến tu tại chùa Thiếu 
Lâm, ở Trung Sơn (đất Ngụy). Ngài ngồi xâymặt vào tường, tham 
thiên nhậpđịnh trong chín năm, đợi thời cơ thuận tiện để truyền đạo 
( xem quyển tổ Đạt Ma, do Hương Đạo xuất bản). Chính lối tham 


thiền này mà đòi sau có tên là "Đạt Ma tổ sư thiền ". trong thời gian 
chín năm, Ngài tham thiền ở Thiếu Lâm, có nhiều vị tu sĩ nghe danh 
Ngài , đến cầu đạo, nhưng Ngài không tiếp một ai. Đó cũng là một 
phương pháp dò xét căn cơ, tâm tánh của những người đến cầu đạo 
có thiết tha với đạo hay không. Trong số những người đến cầu đạo 
này, chỉ có một vị tỏ ra vô cùng kiên nhẫn nhiệt thành, dám hy sinh 
tất cả vì đạo. Đó là Ngài Thần Quang mà sau này được tổ Đạt Ma ấn 
chứng cho làm tổ thứ hai của Thiền Tônở Trung Hoa, và đổi pháp 
hiệu là Huệ Khả. 


Dể làm kim chỉnam cho người tu thiền đơui sau, tổ Đề Đạt Ma còn 
truyền lạ bộ kinh Lăng Già gồm 4 


quyển, rất có giá trị. 

2.- Ngài HuệKhả (Thần Quang) vị tổ Thiền Tôn thứ hai ở Trung Hoa. 
Ngài Thần Quang, nghe danh tổ Đạt Ma đến cầu đạo. Nhưng tổ 
không tiếp.Ngài Thần Quang quỳ đọei luôn mấy năm suốt mấy năm ở 
ngoài hiên chùa; nhưng tổ cũng không đoái hoàiđến không. Cuối 
cùng, để tỏ lòng chí thành tột mức của mình. Lúc bấy giờ tổ Đạt Ma 
mới xoay lại hỏi: Ông đến đây cầu gì? 

Ngài đáp: 

Con cầu pháp an tâm. 

Tổ bảo: 

Ông đem tâm đếnđây để ta an cho. 

Ngài thưa: 

Con tìm tâm không được. 

Tổ dạy: 

Ta đã an tâm cho ông rồi đó ! 


Ngài liền ngộ đạo. Tổ Đạt Ma nói bài kệ sau đây, trong khi truyền 
pháp cho Ngài HuệKhả: Nguyên văn: 


Ngô bổn lai tư độ 


Truyền pháp độmê tình 


Nhất hoa khai ngũ diệp 
Kết quả tựnhiên thành. 
Dịch nghĩa: 

Ta đến nước Trung Hoa 


Truyền pháp độkẻể mê 


Một bong trổnăm cánh 
Kết quả tựnhiên thành. 
3.- Ngài Tăng Xán, vị tổ thứ ba của Thiền ở Trung Hoa. 


Ngài Huệ Khả,sau một thời gian hành đạo, lại ấn chứng cho Ngài 
Tăng xán làm vị Tổ thú bacu thiền tôn ở Trung Hoa. 


4.- Ngài Đạo Tín, vị tổ thứ tư của Thiền tổ ở Trung Hoa. 


Tổ Tăng Xán truyền pháp cho Ngài Đạo Tín là vị tổ thứ tư. Sự truyền 
pháp ại chia ra làm hai dòng, do hai ngài sau đây cầm đầu. 


Ngài Hoằng Nhã ở núi Đông Sơn, huyện Hùynh Mai. 
Ngài Pháp Dungở non Ngưu Đầu, cũng gọi là "Ngưu Đâu Thiền". 
5.- Ngài Hoằng Nhẫn,vị tổ thứ năm của Thiền tôn ở Trung Hoa. 


Chữ Hoằng Nhẫn có nghĩa là kiên nhẫn tột độ, chịu đựng lâu dài. Hai 
chữ này có thể tóm tắt cho cả 


một câu chuyện truyền pháp, bao hàm nhiều tính chất nhẫn nhục sau 
đây: Một hôm Ngài Đạo Tín, vị tổ thứ tư Thiền tôn,thấy một ôn già 
đến cầu đạo, căn tánh thông lợi,có thể 


được truyền thọ đạo pháp. Nhưng vì tuổi ông đã già, chẳng còn 
sốngđược lâu nên Tứ tổ dạy: Ta đã già, ôngđã già ! Nếu truyền pháp 
cho ông ít ngày ta chết, rồi ông cũng chết, thì ai ởlại mà truyền đạo? 
Vậy nếu ông có thhể đi đổi xác, ta sẽ truyền đạo cho ! Ông già thưa: 
Nếu con đi đổi xác chưa xong, mà lỡ Tổ được tịch trước, thì làm sao 
truyền đạo cho conđược? 


Đức Tứ tổdạy: 


Ta sẽ ở nán lại cỏi đời để chờ ông. 

Vâng lời tổdạy, ông giá đi vòng theo dòng suối, thấy một cô gái gồi 
giặt bên bờ. Ông già hỏi: Cô cho tôi ngủnhờ một đêm, có được 
không? 

Cô gái thưa: 

ông hãy hỏi cha mẹ cháu. 

Ông già nói tiếp: 

Nếu cô bằng lòng thì tôi hồi sau. 

Cô gái trảlời: 

Dạ bằng lòng 

Được lời, ông già đi khuất vào rừng rồi bỏ xác. 

Còn cô giá kia, không có chồng mà từ dó trở nên có mang. Bị cha mẹ 
đánh đuổi, cô gái phải bỏnhà đi ăn xin vất vã, nhẫn chịu không biết 
bao nhiêu điều khổ nhục. Sau khi sanh được đứa bé được vài tuổi, cô 
bồng nó vào chùa. Đứa bé vừa trông thấy Tứtổ, mừng rỡ mỡ miệng 
cười. Tổ nói: 

-Ta đang trôngđợi ngươi đây ! 

tổ xin đứa béđể nuôi và đặt tên là Hoằng Nhẫn. Ngài đặt tên ấy là có 
ý rằng: Tổ đã nhẫn đợi, chưa chết để chờ truyền đạo, và bà mẹ đã 
chịu bao sự nhục nhã, oan ức, khổ sở để sanh đứa bé. 

Tổ Đạo Tín nuôiđứa bé cho đến khi khôn lớn ròi truyền pháp cho. 
Ngài Hoằng Nhẫn tức là vị tổthứ năm của Thiền Tôn. sau khi truyền 
đạo xong, tứ tổ Đạo Tín mới viên tịch (xem Quy Nguyên Trực Chỉ âm 
nghĩa). 

6.- Ngài HuệNăng vị tổ thứ sáu của Thiền Tôn ở Trung Hoa. 


Ngài Huệ Năng lúc nhỏ nhà nghèo, không biết chử, chuyên nghề đốn 
củi đem bán lấy tiền về nuôi mẹ 


già. Một hôm, gánh củi đến bán cho một nhà phú ông. Trong khi chờ 
đọi Ngài lắng nge chủ nhà tụng kinh Kim Cang. Đến câu "ưng vô sở 
trụ nhỉ sanh kì tâm ", Ngài liền ngộ đạo. 


Đợi cho chủ nhà tụng kinh xong, Ngài trầm trộ khên ngợi và hồi 
rằng: Chẳng hay ông tụng kinh gì mà hay quá vậy? 


Tôi cũng mốn thọ trì tụng đọc như ông. 


Phú ông mách cho Ngài: 


Tại núi Đông Sơn, huyện Huỳnh Mai có đức Ngủ tổ, thường truyền 
Phật độ người, ông nên đến đó mà mà cầu đạo. 


- Naài trảlời: 


Tôi cũng muốn như thế lắm; ngặt còn mẹ già không ai nuôi dưỡng 
nên không biết liệu làm sao ! 


- Phú ông bảo: 


Nếu ông thật quyết chí xuất gia cầu đạo, thì hãy về cố gắng đốn củi 
tật nhiều, đem đến đây tôi sẽ đổi vàng cho. Ông lấy vàng ấy để lại 
nuôi mẹ, rồi đi xuất gia. 


- Ngài Huệ Năng mừng rỡ trở về, ngày đêm cố gắng đốn thật nhiều 
củi, đem đến bán cho Phú ông, và sau khi thu xếp việc nhà xong xuôi, 
Ngài đến huyện Huỳnh Mai cầu bái yết đức Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. 

- Ngũ tổ thấy Ngài hỏi: 

Ông ở đâu đến và đến đây để cầu việc gì? 

- Ngàiđáp: 

Con từ phương Nam đến đây, đểcầu làm Phật. 

Ngũ tổ thấy hình thù Ngài kì dị, nhưng căn tánh lại thông lợi phi 
thường, có thể nối Tổ vịsau này. Ngài không muốn trong chúng biết, 
nên giả quở to rằng: 

Ông là người mọi rợ phương Nammà cầu thành Phật làm gì? 

- Ngài Huệ Năng trả lời: 


Bạch tổ sư !Thân người tuy có phân chia kẻ Namngười Bắc, chứ Phật 
tánh vẫn bình đẳng, không phân biệt Nam, Bắc. 


Ngũ tổ sợ trong công chúng để ý, lộ bí mật nên chẳng hỏi han gì nữa, 
mà truyền cho Ngài xuống nhà trù công giã gạo 


Trải qua một thời gian lâu, một hôm Ngũ tổ thấy mình được già, 
muốn chọn người truyền Tổ vị,nên tuyên bố rằng: 


Nếu ai làm kệdâng lên, được tổ ngộ thiền cơ, thì sẽ ấn chứng và 
truyền pháp cho làm Tổ thứsáu. 


Tin này được truyền ra rất mau chóng. 
Trong chúng mọi người đều nô nức, xôn xao bàn tán: 


Trong chúng chỉcó Thưởng tọa Thần Tú là thông minh, học nhiều và 
tài giỏi hơn hết, chắc thếnào Thượng tọa củng được truyền tổ vị. 


Nhưng Thượng tọa Thần Tú lại không dám tin chắc mình sẽ được cái 
may mắn ấy, nên không dám trực tiếp đem dâng bài kệ của mình cho 
Ngủ Tổ. Thượng tọa đợi đêm khuya thanh vắng, trong chúng đều ngủ 
cả, mới cầm đèn hồi hợp đến víwt một bài kệ trên vách phía đông 
lang và không dám ký tên. 

Thượng tọa Thần Tú nghĩ thầm:" Nếu nhờcông phu tu hành bấy lâu 
mà bài kệ này được trúng ý Tổ, thì đây là một diễm phúc lớn lao vô 
cùng cho ta. Lúc bấy giờ ta sẽ ra bái nhận, bằng không thì ta sẽ làm 
thinh như không ai biết". 

Nguyên văn: 

Thân thị Bồ-Đềthọ 

Tâm như minh cảnh đài 

Thời thời thường phất thức 

Dật sử nhá trần ai. 

Dịch nghĩa: 

Thân là cây Bồ-Đề 

Tâm như đài gương sáng 

Thường ngày hằng quét lau 


Chớ cho dính bụi trần. 


Sáng nay,tăng chúng qua lại thấy bài kệ xuất hiểntên vách đông lang, 


ai nấy đều trầm trồ kính phục: 


-Đây rồi! Kế tổv] đây rồi!Nếu không phải Thượng tọa Thần Tú thì còn 
ai nữa!nghe tăng chúng trầm trồ 


khen ngợi, nô nức kéo nhau đến xem bài kệ, Ngài Huệ Năngcủng từ 
nhầtrùtheo chúng lên xem. Sau khi xem xong bài kệ,Ngài Huệ Năng 
nói:- Còn đứng ngoài cửa rào. 

Kể qua người lạinghe Ngài nói thế, bĩu môi khinh bỉ: 


-Đã dốt nát không biết một chữ thế kia, mà dám chê là còn đứng 
ngoài cửa rào! 


Ngài Huệ Năng ôn tồn bảo: 


-Tôi củng có một bài kệ, xin các Ngài viết lên vách giùm tôi, vì tôi 
không biết chữ. 


Một người liền hoan hỷ viết hộ. Huệ Năng đọc bài kệ sau đây: 
Nguyên văn: 


Bồ-Đề bổn vô thọ 

Tâm phi minh cảnh đài 

Bổn lai vô nhứt vật 

Hà xứ nhá trần ai? 

Dịch nghĩa: 

Bồ-Đề vốn không cây 

Tâm không phảiđài gương 

Xưa nay không một vật 

Chỗ nào dính bụi trần? 

Nghe xong bài kệ, mọi người dều kinh ngạc: Không ngờ một người 


đốt nát như thếmà lại làm được bài kệ xuất sắc thâm diệu như thế? 


Ngủ Tổ thấy trong chúng xôn xao bàn tán, muốn đánh tan dư luấnco 
thể nguy hại cho Ngài HuệNăng, nên bảo trong chúng truyền đọcbài 
kệ của Thượng tọa Thần Tú, mà bôi bỏbài kệ của Ngài Huệ Năng. 


Một buổi chiều, Ngủ Tổ một mình đi xuống nhà trù, đến chỗ Ngài 
Huệ Năng giã gạo và hỏi rằng: 


- Gạo đã trắng chưa? (mật ý hỏi: Đạo đã ngộ chưa? ) 
Ngài Huệ Năngđáp: 


-Bạch Tổ, gạo con giả đã trắng rồi mà còn thiếu người sàng ( mật ý 
Ngài muốn nói:Đạo con đã ngộ rồi mà còn thiếu người truyền ). 

Ngũ Tổ nghe xong, lấy cây gậy gõ lên dầu chày ba cái rồi đi lên ( Ngủ 
Tỏ bảo Huệ Năng canh ba vào phòng ).Ngài Huệ Năng vào phòng 
Ngủ tổ. Ngài được Ngủ Tổ ấn chứng và truyền y bát cho Ngài làm tỏ 
thứ sáu, và dạy Ngài phải đi về phương nam ngayđêm hôm ấy, để 
hoằng hóa đạo pháp ( Xem quyển Lục Tổ Huệ Năng). 

Từ đó, Ngài Lục Tổ Huệ Năng truyền pháp ở phương Nam, còn Ngài 
Thần Tú thì truyền pháp ở phương Bắc. Phương Bắc chủ trương về 
Tiệm tu, nên gọ là "Nam đốn, Bắc tiệm" hay" Nam Năng Bắc Tú'. 

Sau đây là bản lược đồ về sáu vị tổ thiền tôn ở Trung Hoa: 

Sơ tổ : Ngài Bồ-Đề Đạt -Ma 

Nhị tổ : Ngài Huệ -Khả (Thần Quang) 

Tam tổ :Ngài Tăng- Xán 

Tứ tổ :Ngài Đạo Tín 

Ngũ tổ :Ngài Hoằng Nhẫn 

Ngài Ngưu Đầu thiền Sư 

Lục tổ :Ngài Huệ Năng 

Ngài Thần Tú. 

Từ Ngài lục tổHuệ Năng về sau, không còn cái lệ truyền y bát nữa, và 
các tổ không còn ấn chứng rieng cho một vị nào. Do đó trong Thiền 
thiền Tôn không còn truyền thống duy nhất nữa, mà lại chia ra làm 
hai phái và năm dòng sau đây: 

Hai Phái Và Năm Dòng Thiền 


Ngài Huệ Năng từ khi lên làm lục tổ đã truyền pháp cho rất nhiều đệ 


tử. Trong số các đệ tử,nỗi tiếng hơn hết là Ngài Hoài NHượng ởở 
nam nhạc và Ngài Hành Tú ở Thanh Nguyên (xêm Pháp Bảo Đàn 
Kinh). Hai Ngài này là mở đầu cho hai phái Thiền Tôn là phái 
Namnhạc và pháiTHanh Nguyên. 


Phái Nam nhạc vè sau lại chia làm hai dòng là: Lâm tế và Quy 
ngưởng. 


Phái Thanh Nguyên lại chia làm ba dòng là: Tào Động, Vân Môn và 
Pháp Nhãn. 


Sau đây là lượcđồ của hai phái và năm dòng Thiền Tôn ở Trung Hoa. 
I.-Ngài Hoài Nhượng ( Ở Namnhạc ) 

1.-Lâm tế 

2.-Quy Ngưởng 

II.-Ngài Hành Tú (Ở Thanh Nguyên) 3.-Tào Động 
4.-Vần Môn 

5.-Pháp Môn 

1.-Dòng Lâm Tế 

a)Sự truyền thừa của dòng Lâm Tế, tuần tự như sau: 
-Hoài Nhượng Thiền Sư 

-Đạo Nhứt Thiền Sư(họ Mã, tục gọi là Mã Tổ) 

-Bách Trượng Thiền Sư(Hoài Hải) 


-Huỳnh Nghiệt Thiền Sư (Hỳ Vân)- Lâm Tế Nghĩa Hùyen. 


b.-Sự truyền pháp (thiền cơ) của tôn Lâm Tế: 


Như chúng tôiđã nói ở phần đầu của tập sách này, sự truyền pháp 
của phái Thiền Tôn khó mà hiểu được, đói với người thường. Chẳng 
hạn như trong phái Lâm tế, sự truyền pháp chỉ dùng thiền trượng 
đánh và hết to lên, mà làm cho thiền giả được ngộ đạo. Cái lối khai 
ngộ này khởi đầu từ Ngài Huỳnh Nghiệt Thiền-sư: 


để cầu giác ngộ, một hôm Ngài Lâm tế hỏin Huỳnh Nghiệt: 


-Sao gọi là đại ý Phật pháp? 


Ngài Huỳnh Nghiệt liền lấy thiền trượng( gậy hoặc roi) đánh Ngài 
Lâm tế một cái. Ba lần Ngài Lâm tế 


hỏi, thì ba lần được dánh như thế. 


Ngài Lâm tếlầylam bối rối, không hiểu ý nghĩa làm sao, nên đến tham 
học với Ngài Đại Ngu Thiền sư, nhờ thế Ngài Lâm tế mợingô được 
tôn chỉ của Ngài Huỳnh Nghiệt. 


Từ đó về sau, dòng Lâm tế mỗi khi khai ngộ cho đệ tử, đều dùng 
phương pháp đánh và hétấy. 


Ngài Lâm tếnói:"Có khi hét một tiếng như bữu kiếm kim cương 
vương, có khi hét một tiếng như sư tử 


giậm chân, có khi hét một tiếng như quơ cây nơi bóng cỏ, có khi hét 
một tiếng, không khởi cái dụng của tiếng hét ".bởi thế nên ngườiđời 
gọi là" Lâm tế tứ yết " 


(bốn tiếng hét của Lâm tế). 


Dòng Lâm tế sau lại chia làm hai nhánh:Dương ky và Huỳnh long. Từ 
đời Tống về sau, dòng Lâm tếrất thạnh hành. Cho đến ngày nay về 
Thiền tôn trong các Đại tòng lâm, phần nhiều là dòng Lâm tế. 


2.-Dòng Quy Ngưỡng 


Tổ Bách Trượng Thiền sư truyền cho Ngài Linh Hựu Thiền sư ở núi 
Quy sơn đất Đàm châu. Ngài Linh Hựu truyền cho Ngài Quy Ngưỡng 
Huệ Tịch. 


Ngài Quy Ngưỡng là một vị Thiền sư đắc đạo, sự mầu nhiệm của 
Ngài , không ai có thể lường được . 


ảnh hưởng của Ngài rất lớn, vì thế cho nên người ta lấy tên Ngài để 
đặt tên cho cả một dòng Thiền tôn. sự truyền đạo của Ngài củng rất 
kỳ lạ. Một khi có aiđến hỏi đàothi Ngài Quy Ngưỡng chỉ vẽ tướng 
trâu, hoặc vẽtướng người , tướng Phật hay chữ Vạn, mà người được 
ngộ đạo. 


3.-Dòng Tào Động: 


Sự truyền thừa của tôn này, thứ tự như sau: 


Ngài Thanh Nguyên Thiền Sư 

Ngài Hy Thiên Thiền sư, tức Ngài Thạch Đầu Hòa Thượng 

Ngài Dược Sơn Thiền Sư 

Ngài Vân Nham Thiền Sư 

Ngài Lương Giới Thiền Sư ở núi Đông Sơn 

Ngài Bổn Tịch Thiền Sư ở núi Tào Sơn 

Ngài Vân Nham Thiền Sư đã dùng pháp Bửu cảnh tam muội, truyền 
cho Ngài Lương Giới (Đông Sơn); Ngài lương giới cũng dùng pháp 
này để truyền cho Ngài Bửu Tịch (Tào Sơn). 

4.- Dòng Vân-Môn: 

Sự truyền thừa của tôn này, thứ tự như sau: 

a).Ngài Thạch-Đầu Thiền sư 

b).Ngài Thiên-Hoàng. 

c).Ngài Long-Đàm. 

d).Ngài Đức-sơn. 

đ).Ngài Tuyết-phong. 

e).Ngài Vân-Uyển Thiền-sư ở đất Thiền-châu, Vân-môn. 

Cách truyền pháp của Ngài Vân-Uyển (Vân-môn) cũng rất kỳ lạ, ít ai 
hiểu được nghĩa lý: aiđến hỏi đạo, thì Ngài chỉ nói một chữ "Dám". 
Nếu người cầu đạo ngần-ngại không hiểu, thì Ngài nói thêm chữ 


"Di". Vì Ngài chỉ đáp có một chữ như thếcho người cầu đạo, nên 
người đời gọi pháp quán của Ngài là " 


Nhứt tự quán " ( Quán sát cái lý trong một chữ Dám hay chữ Di ". 
5.- Dòng Pháp-nhãn : 


Sự truyền thừa của tôn này, thứ tự như sau: 


a). Ngài Tuyết-phong Thiền-sư. 


b). Ngài Huyền-sang Thiền-sư. 
c). Ngài Xa-hán Thiền-sư. 
đ). Ngài Vân-ích Thiền-sư. 


Phương pháp khai thị cho người đến cầu đạo của Ngài Vân-ích 
Thiền-sư là đúng sáu tướng trong kinh Hoa-Nghiêm sau đây: 


- Tổng tướng: Tức là muốn nói đến chơn-như nhứt tâm. 

- Biệt tướng: Tức là các duyên sanh khởi từ chơn-như nhứt tâm. 
- Đồng tướng: Các pháp đều đồng như nhau. 

- Dị tướng: Tùy theo mỗi tướng không bình đẳng. 

- Thành tướng: Dựng lập ra cảnh-giới. 

- Hoại tướng: Vị trí không đồng tức là hoại tướng. 

Thiền Tông ỞViệt Nam 


Như chúng ta đã biết, Phật Giáo Việt-Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm 
của Phật Giáo Trung Hoa. Cho nên, nếu ở Trung Hoa Thiền tôn được 
thịnh hành truyền bá, thì ở Việt-Nam Thiền tôn củng được xem như 
là một phái chính củ đạo Phật . đấy cũng là một lẽ dĩnhiên, không có 
øì là khó hiểu. 


Phật giáo truyền vào Việt-Nam từ thế kỷ thứ II tây lịch, do các vị 
danh Tăng người Ấn Độvà Trung Hoa, như các Ngài Ma-Ha-Ha- 
KỳVực, Ngài Khương-Tăng-Hội(người Ấn Độ ),Ngài Mâu-Bác(người 
Trung Hoa). Trong thời gian xa xưa này, chúng ta không thểbiết được 
các vị này thuộc tôn phái nào, và truyền vào Việt-Nam giáo lý gì. 
Nhưng chúng ta có thể biết chắc là không phải phái Thiền tôn. vì 
Thiền tôn ởViệt-Nam là do từ Trung Hoatruyền sang. Mà Thiền tôn ở 
Trung Hoathì phải đợiđếnđầu thế kỷ thứ 


VI, dưới đời Lương-Võ-Đế (528), tổ Bồ-Đề -Đạt-Ma mới đưa vào. vậy 
thì nhất địnhlà Thiền tôn ở Việt-Nam chỉ có thể xuất hiện vào cuối 
thế kỷthứ VI Tây lịch. Sự phỏng đoán này đã được lịch sử truyền 
giáo ở Việt-Nam chứng minh. Vào năm 580 ( cuối thế kỷ thứ VI ), 
Ngài Tỳ-Nhiều-ĐÐa-Lưu-Chi, làn đầu tiên truyền thiền tôn vào Việt- 
Nam, và là vị sơ tổ về Thiền tôn Việt-Nam . sau Ngài Tỳ-Nhiều-Lưu- 
chi củng có nhiều vị danh tăng khácđem truyền Thiền tôn vào Việt- 
Nam, và nhờ đó, Việt-Nam cũng có nhiều môn phái Thiền tôn như ở 


Trung Hoa. Một diều đặc biệt, đáng hãnh diện cho Phật tử Việt-Nam 
là ngoài những phái Thiền tôn ở Trung Hoa truyền sang, ngay ở nước 
ta, cũng có một phái Thiền tôn do một vị vua sáng lập, đó là phái 
Trúc Lâm mà vị sơ tổ là vua Trần Nhân T@ú. 


Dưới đây, chúng ta tuần tự nói về các môn phái Thiền tôn ấy: 1.-Phái 
Tỳ-Nhiều-Đa-Lưu-Chi; 


a )VỊ Sơ tổThiền tôn ở Việt-Nam . 


Ngài Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi, người Ấn Độ là đệ tử Ngài Tăng-Xán (Tam tổ 
thiền tôn). 


Lầìn đầu tiên gặp tổ Tăng Xán ở núi Tư Không, thấy phong mạo của 
tổ khác thường, Ngài Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi sanh lòng kính phục, chắp 
tay đảnh lễ. Ngài đãnh lễ ba lần mà tổ vẫn ngồi lim dim đôi ắt chứ 


không nói gì hết (thiền cơ) .Ngài đứng yên nghĩngợi một hồi, bỗng 
thấy trong người đổi khác, nhu tỏ 


ngộ được điều gì. Ngài liền sụp xuống lạy ba lạy.Tổ cũng chỉ gật đầu 
ba cái mà thôi (thiền cơ). Sau buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, Ngài trở thành 
một trong những đệ tử xúat sắc nhất của tổ tăng Xán. 


Về sau, Tổ dạy Ngài sang phương nam để truyền đao, Ngài vâng lệnh 
sang Việt-Nam vào khoảng cuối thế kỷ thứ VI, trụ trì tại chùa Pháp 
vân ở tỉnh Hà Đông. 


Khi sắp thịitịch, Ngài gọi đệ tử là Ngài Pháp Hiển vào phòng phú chúc 
rắng: 


" Tâm ấn của Phật , không có thể mập mờ được , Tâm ấn viên mãn 
như thái hư không thừa, không thiếu, không đến không đi không 
được , không mất, không phải đông nhất, cũng không phải sai biệt, 
không thường cũng không đoạn, không sanh cũng không diệt không 
xa xách cũng không phải không xa xách. Chỉ vìđối với vọng nên giả 
đặt ra tên ấy (Tâm ấn) mà thôi". 


Chư Phật trong ba đời do đó (tâm-ấn) mà được đạo. Lịch đại Tổ-sư 
cũng do đó mà chứng ngộ. Tađây cũng vậy, mà ông cũng thế, cho đến 
các loại hữu tình vô tình cũng đều nhưthế cả. 


Khi đệ tam TổTăng-xán ấn chứng "tâm-ấn" cho ta, đã bảo rằng: "Ông 
nên sang phương Nam hoằng đạo, chớ ở đây làm gì". 


Do đó, ta đi trải qua bao nhiêu chỗ mới đến đây. Ta nay được gặp 
ông, thật đúng như lời huyền-ký ấy. 


Vậy ông nên nhớ kỹ lời ta. 
Giờ đây nhằm lúc ta đi rồi !" 


Dạy xong, Tổ TỳNi-Đà-Lưu-Chi chắp tay ngồi yên lặng mà tịch diệt. 
Đệ-tử trà-tỳ (thiêu) rồi thu xá lợi, xây tháp để thờ. 


Về sau, vua Lý-Thái-Tôn có bài kệ truy-tán Ngài như sau: 
Nguyên văn: 

Sáng tự lai Nam Quốc 

Văn quân cữu tập thiền 

Ưïng khai chi Phật tín 

Viễn hợp nhất tâm nguyên 
Hạo hạo Lăng-già nguyệt 
Phân phân Bát-nhã liên 

Hà thời hạnh tương kiến 
Tương dữ thoại trùng thuyền. 
Dịch nghĩa: 

Mở lối qua người Việt 

Nghe Ngài thôngđạo thiền 
Nguồn tâm thông một mạch 
Cõi Phật rộng quanh miền 


Lăng-già ngời bóng nguyệt 


Bát-nhã nứt mùi sen 
Biết bao giờ được gặp 


Đàm-đạo lẽthâm-huyền. 


b). Ngài Pháp-hiển Thiền-sư, vị Tổ thừ hai của Thiền-tôn Việt-Nam: 
Sau khi Tổ TỳNi-Đà-Lưu-Chi tịch, Ngài Pháp-hiển là vị Tổ thứ hai của 
phái Thiền-tôn TỳNi-Đà-Lưu-Chi. 

Ngài họ Đỗ, quê ở Quận Chu-diên (Sơn tây bây giờ). Khi tới chùa 
Pháp-Vân, Tổ Tỳ Ni-Đà-Lưu-Chi thấy Ngài, thì nhìn kỹ vào mặt và 
hỏi: 

- Chú họgì? 

Ngài Pháp-hiển hỏi lại: 

-Hòa-thượng họgì? 

Tổ lại hỏi: 

-Chú không có họ à? 

Ngài trã lời: 

-Sao lại không có ! Nhưng đố Hòa-thượng biết? 

Tổ quát lên: 

-Biết để làm gì? 


Ngài Pháp-Hiển chợt ngộ ý Tổ Tỳ Ni-Đà-Lưu-Chỉ (thiền cơ) liền sụp 
xuống lạy, xin theo làm đệ-tử và sau được truyền tâm-ấn. 


Được ít lâu, sau khi Tổ tịch, Ngài vào núi Từ-sơn tu thiền-định, 
những loại cầm thú thường quấn quýt chung-quanh. Người đời thấy 
thế càng lấy làm lạ và kính mộ. Đệ-tử tìmđến học đạo rất đông. 
Thiền-tôn ở trong thời kỳ này có thể nói là thạnh nhất. Đó cũng nhờ 
công đức hoằng-hóa của Ngài Tỳ Ni-Đà- 


Lưu-Chi và Ngài Pháp-hiển. Vềsau trong pháp nẫycung có nhiều vị 
thiền-sư xuất-sắc như Ngài Pháp-thuận, Vạn-hạnh .v.v... 

2.- Phái Vô-Ngôn-Thông: 

a). Vị Sư-tốcủa Pháp Thiền-tôn thứ hai ở Việt-Nam: 

Ngài họ Tịnh, quê ở Quảng-châu, xuất gia ở chùa Song-Lâm (Triết- 


giang bây giờ). Tính Ngàiđiềm đạm ít nói, nhưng sự lý gì cũng thông 
hiểu, nên người đời đặt danh hiệu Ngài là Vô Ngôn Thông. Ngài là đệ 


tử của Bách Trượng thiền sư (đệ tử của Mã Tổ). 


Khi Ngài mớiđến yết kiến Bách Trượng Thiền sư gặp lúc thiền sư 
đang dạy chúng tăng học. Một vị tăng hỏi Bách Trượng thiền sư rằng: 


Thế nào là pháp môn đốn ngộ của phái Đại-thừa? 
Bách Trượng thiền sư dạy rằng: 


-Tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu (nêu tâm địa được thông 
thì mặt trời huệ tự nhiên chiếu sáng). 

Nghe được câuấy, tự nhiên Ngài Vô Ngôn Thông ngộ đạo. Năm 820, 
Ngài qua Việt-Nam tu tại chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng(Bắc Ninh), 
Ngài ngồi vây mặt vào vách trọn nhày tham thiền nhập định. Ngài tu 
như thế mấy năm không ai biết, chỉ trừ vị sư ở chùa ấy là Cảm 
Thành thiền sư, biết Ngài là bậc cao tăng trong Phật Thiền tôn, nên 
tôn thờ Ngài làm Thầy. 

Trước khi tịchn gọi Cảm Thành thiền sư mà bảo: 


-Ngày xưa tổ sưNam Nhạc, khi sắp tịch có đặn lại bài kệ rằng: Nhất 
thế chưpháp, giai tùng tâm sanh 


Tâm vô sở sanh, pháp vô sở trú 

Nhược đạt tâmđịa, sở trú vô ngại 

Phi ngộ thượng căn, thận vật kinh hứa. 

Nghĩa là: Hết thải các pháp, đều tự tâm sanh;tâm nếu không sanh, 
pháp không chổ trú. Nếu hiểuđược vấn đề ấy thì làm việc gì cũng 
không trở ngại, cái tâm pháp ấy nếu không gặp được bậc tâm căn, 


chớ 


nên truyền bậy." 


"Đó là lời đặn của người xưa nay ta cũng dặn lại câu ấy". 
Nói xong Ngài chắp tay mà tịch. 
b) Vị Nhị tổcủa phái Vô Ngôn Thông: 


cảm Thành thiền sư: Thiền sư quê ở huyện Tiên Du (Bắc Ninh) trụ trì 
tại chùa Kiến Sơn (Bắc Ninh). 


Khi Ngài Vô Ngôn Thông vân du qua đấy, thấy Ngài có đủ tư cách để 
truyền mối đạo, nên ởlại. Và Ngài Cẩm Thành cũng nhận thấy ở Ngài 
Vô Ngôn Thông một vị thiền sư đắcđạo, nên tôn làm thầy, sớm tối 
hầu hạ không hề trễ nải. Hai thầy trò rất mến nhau, do đoa Ngài Vô 
Ngôn Thông mới đặt cho Ngài đạo hiệu là Ngài Cẩm Thành thật xứng 
đáng là người nối chí của Ngài Vô Ngôn Thông. Một hôm có đệ tử 
hỏi Ngài : 

-Thế nào là Phật? 

Ngài trãlời: 

-Chổ nào cũng là Phật cả. 

Vị đệ tử lại hỏi: 

-Thế nào là tâm của Phật? 

Ngài trảlời: 

-Không hề cheđậy chổ nào. 


Đây cũng là một câu chuyện nhỏ, nhưng nói lên được cái truyền thọ 
tâm pháp đặc biệt, tuy giảnước mà bao hàm nhiều ý nghĩa vô cùng. 


Ngài Cảm Thành không bệnh mà tịch, và truyền tâm pháp cho Thiện 
Hội thiền sư. 

c) Vị tam tổcủa phái Vô Ngôn Thông: 

Ngài Thiện Hội thiền sư: Ngài Thiện Hội quê ở Siêu Loại (Bắc Ninh). 
Ngài là đệ tử của Cảm Thành thiền sư, hầu thầy đã hơn 10 năm, một 
hôm Ngài vào phòng hỏi thầy: Trong kinh Phật có dạy: " Đức Thích 
Ca Như Lai từng tu hành trải vô số kiếp mới thành Phật, thế mà nay 
thầy cứ dạy rằng " tâm tức là Phật, Phật tức là tâm" là nghĩa làm 
sao? Thật đệ tử không hiểu xin thầy dạy rỏ cho. 


Cảm Thành thiền sư nói: 
-Ngươi nói trong kinh Phật nói thế là ai nói đó? 
-Vậy lời ấy không phải là Phật thuyết sao? 


-Lời ấy phảiđâu là Phật thuyết. Kinh Văn Thù Phật có dạy: " Ta trú ở 
thế gian để dạy chúng sanh 49 


năm, chưa đặt ra một câu bằng văn tự để nói với ai bao giờ !" Vì theo 
chánh đạo, nếu ta lấy văn tự để 

làm bằng chứng để cầu đạo, ấy là nệ; lấy sự khổhạanh để cầu Phật, 
ấy là mê; lìa tâm ra mà cầu Phật, ấy là ngoại đạo; mà cố chấp cái tâm 
ấy là Phật, củng lại là ma vậy. 


-Nếu bảo tâm ấy tức là Phật, thì trong tâm ấy cái gì là Phật, cái gì 
không phải là Phật? 


-Ngsày xua có người hỏi mã tổ rằng: " Nếu bảo tâm ấy tức là Phật, thì 
trong tâm ấy cái gì là Phật?" Mã Tổ trả lời: " Thế ông ngờ trong tâm 
ấy, cái gì không phải là Phật, hãy chỉ vào ấy cho ta xem !". người ấy 
không chỉ được . Mã Tổ lại tiếp: " Đạtđược thì khắp mọi nơi chổ nào 
cũng là Phật, mà không đạt được thì cứ sai lầm đi mãi mãi". Thế là 
chỉ một lời nói nó che đi, mà thành ra sai lầm đó thôi. Người ta hiểu 
chưa? 

Ngài Thiện Hội trả lời: 

-Nếu như vậy đệtử hiểu rồi. 

-Người hiểu thếnào? 

-Đệ tử hiểu rằng khắp hết mọi nơi, chổ nào củng là tâm Phật cả. 
Nói xong Thiện Hội thiền sư súp xuống lạy. Ngài Cảm Thành nói: 
-Thế là người hiểu tới nơi rồi đó. 


Do sự lãnh hội mau chóng đó ma Ngài Cảm Thành mới đặt cho đệ tử 
mình đạo hiệu Thiện Hội, nghĩa là 


"khéo hiểu". 
Trên đây là một vài câu chuyện đến đốn ngộ mà chúng ta thường 
thấy trong các vị thuộc phái Thiền tôn. 


Sứ truyền pháp từ thầy đến trò trong phái Vô Ngôn Thông diễn ra 
như thế được 15 đời. Đến đời cư sỉ 


Ứng Thuận(1221) là cuối cùng. 
3.- Phái Thảo Đường: 


Năm kỷ dậu (1069) vua Lý Thánh Tôn đi đánh Chiêm Thành về, có 


bắt được vua nước ấy là ChếCũ và rất nhiều thường dân và binh 
lính. Số binh lính và thường dân này được phân phát cho các quan 
trong triều đình để làm quân hầu.trong số quan triều có một vị Tăng 
Lục. Một hôm vị này đi vắng về thấy bản "Ngữ lục"của mình bị một 
tù binh sữa chưa lại cả. Hồi ra thì mới biết đó là một vị thiền sư 
người Trung Hoa, theo tầy qua Chiêm Thành, chẳng may bị bắt làm 
tù binh. VỊ thiền sư ấy là Ngài Thảo Đường, đệ tử của Ngài Tuyết 
Đậu Minh Giác ở Trung Hoa. 


Khi biết tung tích của Thảo Đường thiền sư, vua Thánh Tôn liền sắc 
phong cho Ngài làm Quốc sư. Ngài Thảo Đường lập đàn khai giẳng ở 
chùa Khai Quốc trong thành Thăng Long. Đệ tử đến học rất đông. 


Ngài Thảo Đường lập ra một phái Thiền Tôn thứ ba ởViệt-Nam. Phái 
Thảo Đường truyền xuống được năm đời, đắc đạo cả thầy được 
mười chín vị. 


4.- Phái Trúc Lâm: 


Đệ nhất tổ của phái Trúc Lâm tức là vua Trần Nhân Tôn (1278-1308). 
Ngài mộ đạo khi còn nhỏ.Năm 16 tuổi được lập làm Hoàng Thái tử, 
Ngài cố nhường lại cho em nhưng khôngđược, nên trèo thành trốn đi, 
định vào tu ở núi Yên Tử. Nhưng Ngài mới đi nữađường thì bại lộ 
tung tích, bị vua cha sai quan đi bắt về. Ngài phải miễn cưỡng trở về. 
Sau Ngài lên làm vua, trở thành một vị anh quân và giử vững nền độc 
lập nước nhà trước sự xâm lăng ồ ạt, nhưng vô hiệu quả của quân 
Nguyên. Sau khi đuổiđược giặc nguyên, Ngài truyền ngôi lại cho con 
là Anh Tôn, và vào tu ở núi Yên TỬ, thực hiện chí nguyện thuở thiếu 
thời của mình. Ngài lấy hiệu là "Hương Vân Đại Đầu Đà " lập trường 
giảng pháp, môn đồ 


tìm đến tu học kể có hàng vạn người. Ngài thường đi khắp nơi để 
giảng đạo và phát thuốc. Ngài tịch một cáchất bình tĩnh vào lúc 51 
tuổi. 


Trong các phái Thiền tôn ở Việt-Nam, chỉ có phái Trúc Lâm là phát 
tích tại đất nước Việt. Trong phái này, cũng có nhiều vị thiền sư có 
tiếng tăm như Ngài Pháp Loa tôn sư,Ngài Huyền Quang tôn sư ... 


5.- Phái Lâm Tế: 


Phái Lâm Tế do Ngài Nguyên Thiều khai sáng tại Trung Việt. Ngài họ 
Tạ, quê ở Quảng Châu (Trung Hoa). Ngài đi theo tàu buôn qua An 
Nam, trú ở phủ Qui Ninh (Bình Định) lập chùa Thập Tháp Di Đà, Mở 
trường dạy học. Sau Ngài ra thuận hóa lập chùa Hà Trung, rồi lên 


Xuân Kinh (Huế) lập chùa Quốc Ân và dựng tháp Phổ Đồng. 


Sau Ngài phụng mạng đức Anh Tôn ( Nguyễn Phúc Tráng 1687-1691) 
trở về Trung Quốc, tìm mời các vị danh tăng và cung thỉnh pháp 
tượng, pháp khí. Ngài về Quảng Đông mời được Hòa Thượng Thạch 
Liêm và các danh tăng khác, cùng thỉnh được nhiều kinh điển, tượng, 
pháp khí trở về Nam. Chúc Nguyễn liền sắc mở đàn truyền giới rất 
long trọng tại chùa Thiên Mụ. Sau đó, chúa Nguyễn sắc ban Ngài 
chức trụ trì chùa Hà Trung. 


Năm Bảo Thái thứ 10 nhà Lê, Nsài tịch tại chùa Hà Trung, sau khi 
đặn dò đệ tử và truyền bài kệ sau đây: 


Tịch tịch, kính vô ảnh 
Minh minh, châu bát dụng 
Dường đường,vật phi vật 
Liều liểu, không vật không 


Đại ý: Thể pháp thân thanh tịnh sáng suốt như mãnh gương sạch 
không bụi, như ngọc minh châu, trong sáng bóng ngời. Tuy hiện tiền 
sự sự, vật vật sai khác, nhưng đều là thểpháp thân biểu hiện. Thể 


pháp thân thường vắng lặng mà không phải là không, tức là lý "chân 
không diệu hữu". 


Xét trong" Lịch truyền tổ đồ " thì Ngài đứng về đời 69, xét về chánh 
thống phái Lâm Tếthì Ngài đứng về đời 33, còn xét riêng về phái Lâm 
Tế ở Trung Việt, thì Ngài là sơ tổ. 


6.- Phái Liễu Quán: 


Phái Liểu-quán xuất phát từ Liểu-Quán-Hòa-Thượng. Ngài Liểu-quán 
quê ở Phú-yên (Song-cầu). Ngài ra Thuận Hóa thọ giới Sang-Di với 
Ngài Thạch-Liêm Hòa-Thượng. Năm 1702, Ngài đến Long-Sơn cầu 
học pháp tham-thiền với Ngài Tử-Dung Hòa-Thượng (Tổ khai sơn 
chùa Từ Đàm Huế, người Trung Hoa). 


Tổ Tử-Dung dạy Ngài tham-cứu câu: "Vạn pháp quy nhất, nhất quy 
hà xứ ", (muôn pháp về một, một pháp về đâu?) . Ngài tham cứu mấy 
năm, đến khi xem bộ Truyền-Đăng-Lục, thấy có câu: " Chỉ vật truyền 
tâm, nhơn bất hội xứ ". Ngài liền tổ ngộ. Năm 1742, cuối mùa thu, 
Ngài thọ bịnh. Trước khi lâm chung, Ngài gọi môn đồ đến dạy rằng: " 
nhơn duyên đã hết, ta sắp chết đây ". 


Thấy môn đệkhóc, Ngài dạy rằng: " các người khóc làm gì? các Đức- 
Phật ra đời còn nhập niết-bàn. Ta nay đi đến rỏ ràng, về có chổ. Các 
người không nên khóc và đừng buồn thảm ". 

Rồi Ngài viết bài kệ từ biệt sau đây : 

Nguyên văn: 

Thất thập dưniên thế-giới trung 

Không không, sắc sắc diệu dung thông 

Kim triêu nguyệt mãn, hoàn gia lý 

Hà tất bôn ba vấn tổ tông. 

Dịch nghĩa: 

Ngoài bảy mươi năm trong thế-giới 

Không không, sắc sắc thảy dung thông 

Ngày nay nguyện mãn về nơi củ 

Hà phải ân cần hỏi tổ tông. 

Viết xong, Ngài bảo môn đồ: 


Sau khi ta đi, các ngươi phải nghĩ cơn vô-thường nhanh chóng, cần 
phải siêng năng tu học. Các người hãy cố gắng tới chớ bỏ qua lời ta. 


Ngài tịch vào ngày 22 tháng 11 năm Nhâm-Tuất (1742) vào giờ Mùi, 
sau khi dùng nước trà xong và vui vẻ từ biệt môn đồ. 


Đến đây chúng ta cũng nên nhận định cho rỏ ràng điễm này: Như tôi 
nói ở đoạn trước, Thiên-Tôn do người Việt sáng lập chỉ có một Phái 
duy nhất do vua Trần-Nhân-Tôn làm Sơ-tổlà phái Trúc-Lâm Yên-TỬ. 
Nhưng đến nay, chúng ta lại thấy xuất phát một phái nữa là phái 
Liểu-quán, do Ngài Liểu-quán một danh tăng Việt-Nam chủ xướng, 
nhưvậy có mâu thuẩn với sự nhận xét ở trên không? Thật ra, so với 
các phái Thiền-Tôn khác ở Việt-Nam, thì phái Liểu-quán chỉ một phái 
nhỏ, chỉ nằm trong phạm vi mấy tỉnh miền Trung-Việt. 


Vả lại, Ngài Liểu-quán cũng là đệ-tử của Ngài Tử-Dung, một vị sư 
Trung Hoa thuộc phái Lâm-Tế. Do đó, pháp Liểu-quán, nếu chúng ta 
đi tìmm nguồn góc xa hơn một chút nữa, thì cũng chỉ là một chỉ 
nhánh của phái Lâm-tế mà thôi. 


Các Kinh Sách Nói Về Thiền 

Khi kinh sách nói về Thiền không thể kể xiết được. Tuy thế, đễ quý 
độc-giả khỏi bỡ-ngỡ trong khi nghiên cứu, học hỏi, chúng tôi xin dẫn 
một số sách thiết yếu sau đây: 1.-Kinh Lăng-già 

2.-Kinh Lăng-Nghiêm 

3.-Kinh Viên-Giác 

4.-Kinh Pháp-Bảo-Đàn 

5.-Đại-thừa Chỉ-quán 

6.-Tiểu ChỈ-quán 


8.-Đồng môm Chỉ-quán 


9.-Kinh Kim-cang 


10.-Truyền-đăng-lục 

11.-Thuyền-gia ngữ-lục 

12.-Tọa-thiền chỉ nam 

13.-Tông-cảnh-lục (của Ngài Tống Diên Thọ Thiền-sư) 


14.-Luận Đại-thừa khởi tín (của Bồ Tát Mã-Minh) 


15.-Vô-môn-quán (của Tổng Tôn-Thiện Thiền-sư) 
16.-Bích-Nha-Lục (của Phật quả Viên-ngộ) 
17.-Thung-dung-lục (của Vạn tùng Lão-nhơn) 
18.-Thiền-lâm Vĩnh-gia tập (của Huyền-giác) 
19.-Thiền-tôn chỉ nam (của vua Trần-Thái-Tôn) .v.v... 
C.- Tổng Kết các Loại Thiền định 


Thiền-Định có nhiều loại, nhưng tóm lại áo thể chia làm hai loại lớn: 
Chánh-định và tà-định, hay Phàm-phu thiền và Thánh-nhơn thiền và 
Phật Giáo thiền. 


Thiền Ngoại Đạo 


Những người theo lối thiền-định này do tâm niệm không chơn-chánh 
(phiền-nảo, tham, sân, sỉ v.v....) làm động cơ thúc đẩy. Họ không 
nhắm ngay mục đích dẹp trừ vô-minh phiền-não, cầu được minh-tâm 
kiến-tánh, hay giác-ngộ, giải thoát, mà chỉ nhắm mục đích nhỏ hẹp, 
thiển cận, như cầu được thấy những điều huyền diệu, cầu được 
thần-thông biến-hóa để đi dạo chơi ở các thé-giới khác, cầu thành 
tiên đểlạc-thú tiêu-dao ở cảnh tiên, cầu cho thân thể không bệnh 
hoạn, được trường sinh bất tử, cầu cho được phép lạ dể trị bệnh, để 
thien hạ sùng-bái, kính phục, hoặc để gần gũi nữ sắc, hay cầu tài lợi 
V.V.. 


Hảy lắng nghe lời Tổ Tôn-Mật dạy: " Người tà kiến chấp trước sai 
lầm, ư acõi trên, chán cõi dưới mà tu thiền, đó là ngoại đạo thiền ". 


Thiền Phàm Phu 


Những người tu theo loại thiền này không có tâm niệm cao thượng, 
chỉ vì chán ngán cõi Dục làm ô- 


trược mà cấu sinhvề cõi sắc và Vô-sắcđể hưởng thú vui thanh thoát. 


Hãy lắng nghe Tổ Tôn-Mật phê phán hạng người tu về loại thiền này: 
" Người chán tin nhơn quả, nhưng dùng sự ưa cõi trên chán cõi dưới 
mà tu thiền là phàm-phu thiền ". 


Thiền Phật Giáo 


Thiền-định của Phật Giáo có hai loại: Tiểu-thừa thiền và Đại-thừa 
thiền. 


-Tiểu-thừa thiền: là những pháp thiền dành cho người có căn tánh 
Tiểu-thừa. Người tu phép Thiền- 


định này chỉ có công-dụng hạn cục, vì tu pháp nào thì chỈ trừ được 
phiền-não cũa pháp ấy. Và sự tu luyện ở đây cũng chỉ tuần tự mà 
tiến, chứ không thể đốn-ngộ nagy được. 


Hơn nữa, người tu Tiểu-thừa thiền, tuy đã phá ngã-chấp, nhưng còn 
bị pháp-chấp. Họ không ngộ được rằng: những phương-pháp tu hành 
đều là phương tiện để giúp cho họ đẹp trừvô-minh phiền não, tiến 
lên chổ giác ngộ, chớ không nên cố chấp có nên tu, thật chứng. 


- Đại-thừa thiền: Đây là phương-pháp tu thiền của các vị Bồ Tát, căn 
tánh mau lẹ, vượt bưc. Với hạng này, các vị chỉ nghe một câu nói hay 
chỈ tu một pháp, cũng có thểliền tỏ ngộ; như Ngài Huệ-Năng, chỉ 


nghe câu " Ưng vô sở trụ, nhi sanh ký tâm ", hay Ngài Ca-Diếp, chỉ 
thấy Phật đưa cành hoa sen mà liền tổ ngộ 


Sở dĩ các vịnày mau tỏ ngộ như thế là vì họ đã trải qua nhiều kiếp tu 
hành rồi, sắp được giác ngộ, nay gặp thời cơ, nhân duyên thì liền 
phát-chiếu, như cành hoa đã được vun tưới đủ sức rồi, chỉ chờ thời 
tiết là trổ bông. 


Hãy nghe TổTôn-Mật nói về các vị này: " Người ngộ được lý ngã, 
pháp đều không mà tu thiền là Đại-thừa thiền. Người đốn-ngộ tự tâm 
xưa nay vốn thanh-tịnh, không có phiền-não, đầy đủ trí-huệ vô-lậu, 
tâm ấy tức là Phật, rốt ráo không khác. Y theo tân này mà tu thiền là 
Tối-thượng thừa thiền, cũng gọi là Chơn-nhưtam-muội ". 


Vè phương-pháp tu chứng và truyền thọ của Đại-thừa thiền có ba 
cách: 


- Cách thứnhất: Đây là các loại tam-muội má hành-giả căn cứ theo 
các kinh sách Đại-thừa tu luyện, như Pháp-hoa tam-muội, Niệm-Phật 
tam-muội, Gíac-ý tam-muội, Thủ-tăng-liêm tam-muội v.v.... 


- Gách thứ hai: Lối thiền này không căn cứ theo kinh điển, văn tự, mà 
chỉ dùng một câu nói ngắn ngủi để chỉ giáo. Trong Phật Giáo gọi lối 
thiền này là: " Bất luận văn tự,giáo ngoại biệt truyền " (không dùng 
văn tự, truyền ngoài kinh giáo). Thiền-giả chỉ căn cứ theo một câu 
nói ấy mà nghiên cứu mãi cho đến khi tỏ ngộ.Công việc tham-cứu 
này, Thiền-giả có nhiều khi kéo dài hàng chục năm. 


- Cách thứ ba: Với cách này,chúng ta khó có thể say nghĩ luận bàn gì 
được. Trong cách này, khi có người đến cầu pháp, các Tổ sư không 
dùng lời nói mà chỉ dùng một cử chỉ gìđó, hay một tiếng la hét mà 
thôi. 


Như dòng Lâm-Tê, khi có người đến cầu đạo, Thiền-sư chỉ dùng gậy 
đánh và tiếng hét. 

Như dòng Quy-ngưỡng, các vị Tổ-sư chỉ vẽ hình thú, hình người, 
hình chữ Vạn mà khai ngộcho đệ-tử . 


Như dòng Vân-môn, có vị Tổ chỉ nói một chữ, mà làm cho người cầu 
đạotö ngộ. 


Như có Ngài chỉ đãi nước trà (Ngài Triệu-châu) hay mời ăn cơm, mà 
người đến cầu đạo được tỏngộ. 


Có Ngài lại ngắm bóng mình cưới nước và cười, khi đi ngang qua 


cầu, liền ngộ đạo (hổ khê tam chiếu chí kim truyền), hay nghe chim 
oanh hót trên cành liễu, hay lấy gậyđập cục đất cho để tan mà liền tỏ 


ngộ. 


Thật là thiền-cơ nhiệm-mầu, người ngoài không thê rsay nghĩ, bàn 
luận được. 


Muốn cho người cầu đạo được kết-quả, các vị truyền pháp phải hội 
đủ ba diều kiện sauđây: 


-Biết văn-cơngười cầu đạo. 


-Biết thời-tiếtđúng lúc truyền đạo. 


-Biết phương-pháp nào thích hợp, trong ba phương-pháp nói trên, 
nếu truyền bá không hợp cơ, hợp thời, hợp pháp thì người tu thiền 
không có kết-quả. 


Trước khi dừng bút, chúng tôi có một nhận xét sau đây ma fchác quý 
độc-giả cũng đồng ý là: Nước ta ngay fxưa là một nước chịu ảnh 
hưởng lớn của Thiền-tôn, và Thiền-tôn là môn phái rất thịnh hành 
trong nước. Thế mà ngày nay, vi fbao cuộc biến thiên của lịch sử, 
Thiền-tôn không còn được truyền thọ trong các chùa cũng như trong 
dân chúng một cách sung-mậu như xưa nữa. 


Vậy chúng tôi hy-vọng rằng, từ đây về sau, nhờ sự giao-thông tiện lợi 
từ nước này sang nước khác, nhờ sự trao đổi văn hóa, và nhờ gia tâm 
tu học của các Phật-tử Việt-Nam, Thiền-tôn sẽ lấy lại sắc thái sung- 
mậu ở Việt-Nam như các thời Lý, Trần. 


Bài Thứ 7 

Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa (tiếp theo) 

4.- Duy Thức Tông Hay Là Pháp tướng Tông 

IL- Duyên Khởi Lập Tông 

Tất cả chúng sanh đều vô thỉ đến nay, vì chấp có thật ngã, thật-pháp 


mà tạo ra các nghiệp, rồi bị các nghiệp dắt dẫn nên xoay vành mãi 
theo bánh xe sanh tửluân-hồi. 


Nếu con người hiểu rồỏ một cách chắc chắn rằng: tất cả các pháp 
trong vũ-trụ, nhân và ngã đều không thật có, chỉ do thức biến hiện, 
như cảnh trong chiêm bao, mà không còn gây phiền não, tạo nghiệp- 
chướng nữa, thì tất không còn bị ràng buộc, trong bánh xe sanh tử 
luân hồi. 

Để phá trừ hai món chấp thật-ngã và thật-pháp, Đức-Phật có rất 
nhiều phương-pháp, có rất nhiều pháp thiền, mà Duy-Thức-Tôn hay 
Pháp-tướng-tôn là một pháp tu rất cần thiết, rất hiệu-nghiệm để đi 
đến giải-thoát. 

II- Định Nghĩa 


Tôn này thuộc về Đại-thừa, phân-tách vũ-trụ, vạn hữu đều do thức 
biến hiện. 


Duy-thức tôn, hay Pháp-tướng tôn, như danh từ đã chỉ-định, không 


nói về tâm tánh chơn như, mà chỉ 

nói về tướng của thức, tức cũng là tướng của pháp. Biết rằng từ 
chơn vọng hòa hiệp biến thành hình tướng thức A-Lại-Da, rồi tư thức 
A-Lại-Da sanh ra các tướng tâm-pháp .v.v...tôn này quán-sát hành 
tướng của các pháp ấy, nên gọi là " Pháp-tướng tôn ". 

Đứng về phương diện nguyên-nhân mà nghiên-cứu, tôn này chủ- 
trương rằng vũ-trụ vạn-hữu, hay là tát cả các pháp đều do duy-thức 
biến-hiện, ngoài thức không còn một yếu tố nào khác nữa nên gọi là 
" Duy thức tôn ". 

Vậy " Pháp-tướng tôn " hay " Duy thức tôn " cũng đều để gọi pháp- 
môn mà tôn-chÏchỉ la fnghiên cứu, quan-sát hành-tướng và nguyên 


` 


nhân sanh-khởi của vạn pháp. Nguyên nhân sanh-khởi ấy là " Thức ". 
II.- Căn Cứcác kinh sách Sau Đây Lập Ra Duy Thức Tông 


Như tất cả các tôn phái khác, Duy-thức tôn cũng căn-cứ vào căn luận 
của Phật mà được thành lậpra. 


Đó là 6 bộ kinh và 11 bộ luận sau đây: 

Sáu bộ kinh là: 

1.- Kinh Giãi-thâm-mật 

2.- Kinh Hoa-nghiêm 

3.- Kinh Như-lai xuất hiện công-đức trang-nghiêm 


4.- Kinh A-ty-đạt-ma 


5.- Kinh Lăng-nghiêm 

6.- Kinh Hậu-nghiêm (hay Mật-nghiêm). 
Mười một bộluận là: 

1.-Luận Du-già Sư-địa 

2.- Luận Hiển-dương Thánh-giáo 

3.- Luận Đại-thừa Trang-nghiêm 


4.- Luận Nhiếp Đại-thừa 


6.- Luận Thập-địa-kinh 

7.- Luận Phân-biệt Du-già 

8.- Luận Quán Sở-duyên-duyên 
9.- Luận Duy-thức Nhị-thập-tụng 
10.- Luận Biện-trung-biên 

11.- Luận Tạp-luận 


VỊ sáng lập ra Duy-thức chính là Bồ Tát Di-lặc. Đức-Di-Lặc sau khi tu 
chứng được Duy-thức, đã ýwng theo lời thỉnh-cầu của Ngài Vô-trước, 
nói Luận Du-già Sư-địa. 


Hai vị có công lớn trong việc phát-triển tôn này ở Ấn Độ là hai anh 
em nhà Vô-trước và Ngài Thế-thân. 


Ngài Vô-trước dựa theo bộ " Du-già Sư-địa " làm ra bộ luận "Hiển- 
dương Thánh-giáo ", và " Nhiếp Đại-thừa ". Ngài Thế-thân lại có 
côngđức lớn lao hơn nữa, tomtăts lại nghĩa lý Duy-thức, lảma bộ 
luận 


" Duy-thức tam thập tụng ". Về sau, có mười vị Đại Luận-sư, sớ giải 
bộ Duy-thức tam-thập tụng, làm thành mười bộ luận chính về Duy- 
thức. 


Đến đời Đường, Ngài Huyền-trang từ Trung Hoa sang Ấn Độ thỉnh 
kinh và tham-cứu về Phật Giáo. Môn học sở trường của Ngài là Duy- 
thức. Sau khi trở về Trung Hoa, Ngài lượm-lặt tỉnh-hoa của 10 bộ 


đailuận nói trên, dịch thành Hán-văn, dưới nhan đề là: " Thành Duy- 
thức Luận ", gồm cả thảy 10 


quyển. Ngài Khuy-cơ là đệ-tử lớn của Ngài Huyền-trang sớ-giải thêm 
rỏ nghĩa-lý bộ " Thành Duy-thức Luận " làm ra thành 60 quyển, dưới 
nhan đề là " Thành Duy-thức thuật-ký ". 


Tóm lại, ở Ấn Độ, vị có công lớn nhất trong sự phát huy Duy-thức tôn 
là Ngài Thế-thân. Còn ởTrung Hoa, vị có công lớn nhất trong việc 
truyền bá Duy-thức tôn là Ngài Huyền-trang. 


Về phương diện sách vở dạy về Duy-thức, từ xưa đến nay được các 
học giả xem là chánh-tôn Duy-thức, thì có ba bộ sau đây: 


1.- Đại-thừa Bá pháp minh môn luận (tatc giả là Ngài Thế-thân). Nội 
dung bộ luận này giải-thích các danh từ chuyên-môn của Duy-thức, 
nói rỏ 100 pháp và hai món vô-ngã. Người học Duy-thức nếu không 
học bộ luận này trước, thì không dễ gì hiếu được Duy-thức (bộ luận 
này đã được dịch ra tiếng Việt và chúng tôi lấy nhan đề là: Duy-thức 
nhập môn). 

2.- Duy-thức tam thập tụng (cũng do Ngài Thế-Thân tạo ra). Trong bộ 
luận này Ngài Thế-Thân dùng 30 bài tụng để giải thích về nghĩa lý 
chánh của Duy-thức, luận này chia làm bốn phần: a). Phần thứnhất 
nói về ba chức năng-biến: 

-Thức năng-biến thứ nhất là thức A-lai-da (thức tứ tám). 

-Thức năng-biến thứ hai là thức Mạt-na (thức thứ bảy). 

-Thức năng-biến thứ ba là sáu thức năng trước. 

b). Phần thứhai nói về các tâm-sở: 

-Biến-hành (5 món) 

-Biệt-cảnh (5 món) 

-Thiện (11 món) 

-Căn-bổn phiền-não (6 món) 


-Tùy phiền-não (20 món) 


-Bất-định (4 món). 


c). Phần thứ ba giải-đáp các nghỉ vấn: 

-Làm sao biếtđược phận-vi sanh-khởi của các thức? 

-Nếu không có ngoại cảnh, thì sao có sanh tử và các sự phân biệt? 
-Nếu không có ngoại cảnh, thì sao có chúng hữu-tình sanh-tử? 
-Nếu chỉ thức, tạo sao Phật lại nói có ba tánh? 

-Nếu có ba tánh, tại sao Phật nói ba món vô-tánh? 

đ).Phần thứ tưnói về đệ tu Duy-thức: 


Từ khi phát tâm tu Duy-thức cho đến khi chứng được Duy-thức tánh 


thành Phật, hành-giả phải trải qua năm địa vị, thứ lớp như sau đây: 
-Vị Tư-lương (như lương thực cửa người đi đường). 

-Vị gia hạnh (gia công tấn hàng). 

-Vị thông-đạt (thấu suốt đường lối). 

-VỊ tu-tập (tu-hành tập-luyện). 

-Vị cứu cánh (đến cùng tột địa vị tu chứng). 

3.- Bát-thức qui-cũ tụng (tác giả là Ngài Huyền-trang). Nội dung của 
quyển này, Ngài Huyền-trang dùng 12 bài tụng để toát yếu lại nghĩa- 
lý Duy-thức, gồm có bốn phần: a). Phần thứnhất nói về năm thức 
đầu 

b). Phần thứhai nói về thức thứ sáu. 

c). Phần thứ ba nói về thức thứ bảy 

d). Phần thứ tưnói về thức thứ tám. 


Mỗi một phần có ba bài tụng, hai bài tụng đầu nói hành-tướng các 
thức, khi hành-giả còn ở địa vị 


phàm-phu; bài tụng thứ ba nói hành-tướng các thức, khi lên quả- 
viThánh. 


Tóm lại, ba bộluận trên này, người muốn học Duy-thức, khôngthể bỏ 
qua được. 


IV.- Chủ Trương Của Duy Thức Tông 


Chủ-trương của Duy-thức tôn là phá trừ vọng chấp ngã, pháp (biến 
kế sở chấp), bằng cách chỉcho chúng sanh thấy tất cả các pháp đều 
nương nơi thức hiện ra (y-tha khởi), và mục dích cuối cùng lá đưa 
chúng sanh trở về với tánh chân thật (viên-thành thật). Thế-giới hiện- 
tượng này này, vì mê-mờ, chúng ta tưởng là chắc thật, nhưng hteo 
chủ trương của Duy-thức học, thì vũ-trụ vạn-hữu đều là Duy-thức 
biến-hiện. Cũng như sơn hà, đại địa trong cảnh chiêm bao, không có 
cảnh vậtấy. 


Vậy, nếu chỉcho chúng sanh thấy được một cách rỏ ràng, vũ-trụ vạn- 
hữu do thức biến-hiện ra như thế 


nào, thì chắc chắn chúng sanh sẽ không còn chấp thật ngã, thật pháp 
nữa. Cũng như khi biết cảnh vật trong chiêm bao là do tâm chiêm- 
báoanh ra thì không còn mê muội nơi cảnh chiêm-bao nữa. Mà không 
còn chiêm-bao tức đã thức-tỉnh. Cũng thế, khi không còn chấp thật 
ngã, thật pháp nữa, tất sẽ 


thấyđược cảnh chân-thật của vũ-trụ vạn-hữu, (tánh viên thành-thật) 
. đó là chủtrương của Duy-thức tôn. 


Nói một cách vắn tắt, chủ trương của Duy-thức tôn là quy vũ-trụ 
vạn-hữu trở về Duy-thức tướng, rồi từ Duy-thức tướng trở về Duy- 
thức tánh (tâm chơn-như hay tánh viên-giác). 

V.- Thành Phần Của Hiện Tượng Giới 

(vũ-trụ vạn-hữu gồm cả tâm và pháp ). 

Phân Loại Theo Duy Thức Tông 

Hiện tượng giới, tức là vạn sự vạn vật trong vũ-trụ (gồm cả tâm lẫn 
vật), tuy nhiên không thể kể xiết được, nhưng dưới nhãn-quan của 
nhà Duy-thức học, có thể phân ra thành năm loại; năm loại này lại 
chia thành 100 thành phần hay 100 pháp. 

Năm loại lớn ấy là: 

1.- Tâm-vương tức là " tướng " của thức, thuộc về tâm-giới. 


2.- Tâm-sở tức là " dụng " của thức, cũng thuộc về tâm-giới. 


3,- Sắc-pháp tức là "ảnh-tượng" của thức, thuộc về sắc-giới. 
4.-Bất-tương-ứng-hành tức là "phận-vị sai khác" của thức, không phải 
thuộc hẳn về tâm mà cũng không thuộc về sắc-giới, nhưng gồm cả 
hai phần mà thành. 


` 


5.-Vô-vi tức là "tánh" của thức, cũng gọi là "chơn như " 


Bốn loại trên: tâm-vương, tâm-sở, sắc-pháp, bất tương ưng hành đều 
thuộc về " hữu vi",tức là " tướng 


,có sanh diệt. 


Loại thứ năm, là pháp "vô vi", không sanh diệt, không tạo tác, tức là " 
tánh " của các pháp, hay chơn như. 


Năm loaai lắn trên đây, mối loại lại chia làm nhiều thành phần, có 
những tác dụng hành tướng riêng biệt, mà chúng ta cần nghiên cứu 
kỷ sau đây: 


1.-Tâm vương 


Tâm vương gồm có tấm món, mỗi món có những đặc tánh, khả năng 
và nhiệm vụ riêng biệt, như mỗi ông vua làm chủ mỗi nước, nên øọ 
là tâm vương. Tám phần của tâm vương là: a) Nhãn thức 


b) Nhĩthức 

c) Tÿthức 

đd) Nhận thức 
đ)Thân thức 
e)Ý thức 
h)A-lại da thức 


Chúng ta có năm giác quan, mỗi giác quan có một sỡ năng, một cái 
biết riêng: khi ta nhìn một cái hoa, biết cái hoa ấy màu vàng hay đỏ 
v.v...cái biết ấy thuộc về con mắt, nên gọi là nhãn thức. Khi chúng ta 
nhge đàn, biết tiếng đàn ấy cao hay thấp, to hay nhỏv.v...cái biết ấy 
thuộc về tai, nên gọ là nhĩ thức. Khi ta ngữi một mùi gì, biết được 
mùi ấy thơm hay hôi, cái biết ấy thuộc về mũi, nên gội là tỷthức. Khi 
chúng ta nếm một món ăn gì, biết được món ăn ấy mặn hạylat, chua 
hay ngọt, cái biết ấy thuộc về lưỡi, nên gọi là thiệt thức. Khi chúng 
ta đụng vào một vật gì, biết vật ấy cứng hay mềm, nóng hay lạnh, cái 
biết ấy thuộc về thân thể, nên gọi là thân thức. 


Năm cái biết trên này: Nhãn, Nhĩ, Tỹ, Thiềtva Thân thức, thuộc về 
năm giac quan bên ngoài nên chúng ta dễ nhận. 


Ba cái biết sau này: Ythưsc, Mạt-na- thức, A-lại-được-thức, thuộc về 
nội tâm, và theo thứ lớp,ẩn sâu vào trong, tế nhị hơn, nên khó nhận 
khó biết. Tuy thế, đối với nhà duy thức học, người ta cũng có thể 
nhận biết được rành rẽ hành tướng 


phân biệt được phạm vi hoạt động, sở trường, sở đoản và công năng 
của mỗi thứ. 


Trước tiên, chúng ta nói đến thức thứ sáu hay"Ý thức". 


Yïĩ thức có hai phạm vi hoạt động: 


-Khi nào ý thức hiẹp với năm thức trước, tiếp xúc với cảnh, thì gọi là 
" Ngủ của ý thức", hây là " Minh liễu ý thức". Trong lúc mắt thấy sắc, 
tai nghe tiếng v.v...mà không có ý thức phụ vào (để ý) thì mặc duù 
mắt vẫn thấy, tai vãn nghe, nhưng thấy nghe không được rõ ràng. 
Sách nho chép:"Tâm bất tại diên, thị nhi bất kiến, thính nhỉ bất văn" ( 
nếu không chú ý, thì dù xem cũng chẳng thấy, lắng cũng chẵng 
nghe). Trái lại, khi có ý thức phụ vào, thấy nghe v.v...đều minh bạch. 


-Khi nào ý thức làm việc một mình, không cùng hợp tác với năm thức 
trước, thì gọi là "Đơnđộc ý thứ" 


hay "Độc đầu ý thức".như trong lúc năm thức trước không tiếp xúc 
với sắc, thanh, hương, vị và xúc, mà trong tâm trí vẫn lưu lại bóng 
dáng(pháp trần) của năm trần. Khi chúng ta nhớ tưởng lại, thì cảnh 
ngủtrần in như hiện rõ ràng ở trước, đó là công dụng của " Độc đầu ý 
thức". Thức thứ sáu này, khi tính tóan, suy nghĩ việc gì, thiện hay ác, 
hay hay đở, cũng đều lanh lợi đảm đang hơn các thức khác, nên 
trong duy thức nói:" Công vi thủ, tội vi khôi"( Có cngthì nó đứng đầu, 
mà có tội nó cũng đứng đầu). 

Thức thứ sáu, tuy sở trường là khôn ngoan lanh lợi, nhưng lại có sở 
đỏan là bất thường, không phải lúc nào cũng hiện diện, mà lại có khi 
gián đoạn, ẩn phục, như trong lúc bihụp thuốc mê, chết giả, ngủ 


say, hay nhập vô tưởng định v.v...Qua những giaiđọan ấy, ý thức lại 
hiện trở lại. 


Vậủy trong lúc ý thức không hiện, nó núp ở đâu? 


Theo duy thức,khi đó, thức thứ sáu trở về gốc của nó là ý căn, tức là 
thức thứ bảy hay thức Mạt-na. 


Theo tâm lý họcthì cũng có thể gọi là tiềm thức. 


Thức thứ bảy này có hai công năng: 
-Chấp ngã; 
-Làm căn bản choÝ thức thứ sáu. 


Nnó có công làđem các pháp hiện hành bên ngoài "truyền" vào tạng 
thức và đem các pháp chủng tử 


bên trong "tống" ra ngoài nên nó có tên là "truyền tống thức". Sự cháp 


ngã của tức này và của thức thứ Sáu, có thô và tế khác nhau. Khi nào 
để ý bảo thủ bản ngã, như khi ra trận bắn nhau với địch quân, khi 
đánh lộn, hay tìm một kế gì để sanh nhai, thì sự chấp ngã ấy thuộc 
về thức thứ Sáu. Thực ra không có lúc nào chúng ta không chấp ngã, 
sự chấp ngã vẫn thường trực trong chúng ta . nhưng nó âm thầm, sâu 
kín, tiềm trực, nên chúng ta không nhận thấy được. Đến lúc bất ngơ, 
đột nhiên xãy ra một sự việc gì đó có nguy hại đến tánh mạng ta, 
như bất thần có người rình rập, hay đi ra đường bị 

nhành cây gãy sắp rơi xuống đầu...trong những lúc ấy, tuy thức thứ 
Sáu không kịp để ý can thiệp, đối phó mà ta vẫn tự tránh né, bảo thủ 
cái ngã. Đó là ự chấp ngx của thức tứ bảy. 

Ngoài bảy thức nói trên, còn có một thức thứ tám tế nhị, sâu kín 
mênh mông hơn nữa, đó là thức A lại da, Tàu dịch là tàng thức, 
nghĩa là thức "Tích chứa". 

Từ nhỏ đến lớn chúng ta đọc rất nhiều sách, tếp xúc với nhiều sự 
vật, rồi thời gian cứ tuần tựtrôi qua, chúng ta tưởng đã quên mất rồi. 
Thế mà không ! Mỗi khi ngĩ dến thì danh từ, hình ảnh của những vật 
xưa củ hiện ra rỏ ràng như một cuốn phim quay lại ở trước mắt. 
Những danh từ hình ảnh ấy, vì sao mấy chục năm qua mà vẫn còn 
lại? Tất nhiên phải có một cái kho vô tận chứa lại, nên mới không 
mất vậy ! Kho vô tận này trong duy thức tôn gọi là tàng thức (thức 
chứa). 


Để cho dễ nhớhành tướng và công năng của tám thức nói trên, cổ 
nhân có làm bài kệráng: Nguyên văn: 


Bát cá đệhuynh, nhứt cá sỉ 
Độc hữu nhứt cá, tối linh tỉnh 
Ngủ cá môn tiền tô úmãi mại 
Nhất cá gia trung tác chủ y. 


Dịch nghĩa: 


Anh em tám chú một người sỉ (thức thứ bảy) 
Một mình ý thức rất tỉnh ranh (thức thứ sáu) 
Năm chàng ngoài cửa lo buôn bán (năm thức trước) 


Làm chủ trong nhà, thức lại da (thức thứ tám). 


2.- Tâm sở 


Tâm sở là tánh sở hữu, phụ thuộc của Tâm vương, cũng như ông 
quan trong triều, phụ thuộc dưới quyền sai sử của ông vua, hay 
những nhân viên phụ thuộc dưới quyền sử dụng của vị Bộ trưởng. 
Tâm sở có tất cả 51 pháp, chia làm sáu loãi như sau: 


1.- Biến hành Tâm sở: Biến là phổ biến, hành là lưu hành; Biến hành 
Tâm sở nghĩa là những tâm sở 


có công năng phổ cập lưu chuyển khắp cả tám thức (tâm vương), với 
thức nào nó củng tương ưng được cả. Biến hành Tâm sở gồm có 5 
pháp là: Xúc, Tác ý, Thọ,Tưởng và Tư. 


2.-Biệt cảnh Tâm sở: Biệy là riêng biệt, Biệt cảnh Tâm sở là những 
tâm sở riêng mỗi cảnh khác nhau, như dục Tâm sở duyên riêng với 
cảnh mà mình ưa muốn; Huệ tâm sở riêng với cánh mà mình quan 
sát...chứ không phải như Biến hành tâm sở. Biệt cảnh Tâm sởgồm có 
5 pháp là : Dục, Thắng giải, Niệm, Định và Huệ. 


3.- Thiện Tâm sở: Thiện Tâm sở là tâm sở lành và có công năng phát 
sanh những điều lành mà thôi. 


Thiện tâm sở gồm có 11 pháp là: Tín, Tàm, Quý, Vô tham, Vô sanh, 
Vô si, Tỉnh tấn, Khinh an, Bất phóng dật, Hành xã và Bất hại. 


4.-căn-bản phiền-não tâm sở: những tâm-sở này gây phiền não, rối 
loạn cho chúng sanh. Đây là những phiền-não làm cội góc cho các 
phiền-não phát sinh, nên gọi là căn bản phiền-não. Căn bản phiền- 
não bao gồm có sáu pháp là: Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Aĩïc-kiến. 


5.- Tùy phiền-não tâm-sở: Những tâm-sở này nương tựa, phát sanh từ 
các phiền-não căn bản tâm sở 


nói trên, nên gọi là tùy phiền-não. Những tâm sở căn bản phiền-não 
trên là góc mà những tâm sở 


phiền-não này là ngọn. Tùy phiền-não tâm sở gồm có 50 pháp là: 
Phẫn, Hậu, Phú, Não, Tật, Xan, Cuốn, Siển, Hại, Kiêu, Vô-tàm, Vô- 
quí, Trạo-cử, Hồn-trầm, Bất-tín, Giải-đãi, Phóng-dật, Thất-niệm, Tán- 
loại, Bất-chánh-triều. 


6.- Bất định tâm sở: Bất-định nghĩa là không nhất định; bất định tâm 
sở là những tâm sởkhông nhất định thiện hay ác; không đứng hẳn về 
một phía thiện hay ác; như các pháp nói trên. Bất định tâm sổn gồm 


có bốn pháp là: Hối, Miên,Trầm, Tư. 
3.-Sắc pháp 


Sắc-pháp tức là những pháp có thể hư nát và có tánh cách chướng 
ngại. Sắc-pháp là sự phối hợp của năm căn và sáu trần, cộng tất cả là 
11 pháp: 


Năm căn là: Nhãn, nhị, tĩ, thiệt, thân. 
Sáu trần là: Sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, và pháp trần. 
4.- Bất tương-ưng hành pháp 


Các pháp này không thuộc về sắc mà cũng không thuộc về tâm; 
nhưng chúng nó không thể rời sắc và tâm mà có được. Thí dụ như 
"đắc" (được) là một "bất tương-ưng pháp". "được" không thể là sắc 
mà cũng không thể nào là tâm. Nhưng khi nói "được", tức là hàm cái 
nghĩa "được" một cái gì, nhưng 


"được" một đồng bạc chẳng hạn, va fphải có một yếu tố thứ hai là 
"ai" được. Đồng bạc thuộc về sắc, 


"ai" thuộc về tâm. Còn "được" không phải lá sắc và tâm mới có. Đó là 
một thí-dụ để chúng ta suy-gẫm về những pháp Bất-tương-ưng khác, 
như mạn-căn, sanh, trụ, đị, diệt, phương, thế tốc .v.v.. gồm tất cả là 
14 pháp. 


5.- Vô-vi pháp 


Như đọan trênđã có nói, pháp vi-vô là pháp không sanh, không diỆt, 
không tạo-tác, không thayđổi, xa lìa tướng hư vọng., tức là thể-tánh 
của các pháp. Các pháp vô-vi, đối với phàm-phu thì khó có thể nói- 
năng, nghĩ bàn, so sánh được. Tuy thế, để có một ý-niệm về thể-tánh 
chơn-như, nhà chủ trương Duy-thức dựa vào sắc tướng, danh tự để 
hình dung các pháp vô-vi. Do đó, mà đặt sáu pháp vô-vi sauđây: a). 
Hư không vô-vi: Muốn nói thể-tánh chơn-như, xa lìa các đều chướng 
ngại, giống nhưhư-không. 


b).Trạch-diệt vô-vi: Trạch là lựa chọn, Diệt là diệt trừ, nghĩa là nhờ 
các sự lựa chọnđứng-đắn của Trí- 


huệ vô lậu mà diệt trừ được sự phiền não nhiễn trước , chứng ngộ 
cứu cánh. 


c). Phi-trạch diệt vô-vi: trên thì nói nhờ sự lựa chọn, đứng đắn của 


trí-huệ mà diệt trừ được sự phiền não nhiếm trước. Nhưng nói thế 
không có nghĩa rằng pháp-tánh nhờ có sựdiệt trừ phiền-não mới có 
được. Pháp-tánh vốn đã có sẵn, xưa nay là vốn là thanh-tịnh, không 
có nhiễm ô, không có sanh diệt, cho nên gọi là phi-trạch diệt vô-vi. 
Lại có nghĩa thứ hai là vì thiếu duyên, nên các phiền-não nhiễm-ô 
không hiện; vì thế mà pháp vô-vi thanh-tịnh tự hiện ra, không cần có 
sự trạch diệt. 


đ).Bất động diệt vô-vi: khi đã xa lìa các phiền-não, về cõi tịnh lự thứ 
ba, thuộc vềsắc-giới, đứt bỏ 

những sự vai buồn, thường tương ưng cùng xả thọ, không còn bịjlay 
động bỡi một sắc tướng gì nữa, nên gọi là bất động diệt vô-vi: Khi đã 
xa lìa các phiền não , về cỏi tịnh lự thứ ba, thuộc về sắc giới, đứt bỏ 
những sựvui buồn, thường tương ưng cùng xả thọ, không còn bị lay 
động, bởi một sắc tướng gì nữa, nên gọi là "Bất động diệt vô-vi ". 


e). Tưởng thodiệt vô-vi: Khi đã xa lìa được phiền não ở cõi thứ ba 
thuộc về vô sắc giới, các tâm sở " 


tưởng, thọ" đều tịch diệt, chơn như hiện ra, nên gọi là " Tưởng 
thodiệt vô-vi". 


Ð Chơn nhưvô-vi: Năm pháp vô-vi trên này là hình dung các đức tánh 
của chơn như; pháp thứsáu này là "Chơn như vô-vi", mới chỉ đích 
danh bản thể chơn như. 


Để người đọc dễnhớ 100 pháp vừa kể trên này, cổ nhân có làm một 
bài kệ, tóm tắt như sau. 


Nguyên văn: 

Sắc pháp thập nhất, tâm pháp bát 
Ngũ thập nhất cá tâm sở pháp 

Nhị thập tứchủng bất tương ưng 
Sáu món vô v],thành trăm pháp 
Dịch nghĩa: 

Sắc pháp mười một, tâm pháp tám 
Năm mươi mốt món tâm sở pháp 


Hai mươi bốn món bất tương ưng 


Sáu món vô-vi , thành trăm pháp . 


VI.- Phương Pháp tu hành 


Như chúng ta đã biết vũ trụ vạn hữu tuy vô cùng phức tạp, nhưng 
nhà duy thức học có thể sắp xếp thành 100 loại (bách pháp ). Một 
trăm loại này, tuy hình tướng công năng có khác nhau, chung cục lại 
cũng đều Thức cả. 


Vậy phương pháp tu hành của nhà duy thức học là làm thế nào để 
chứng ngộ cái lý nói rên, thếnhập với cái chơn lý ấy. Để đạt được 
mục đích này nhà duy thức học dạy phải thực hành 5 pháp quán sau 
đây, gọi là "Ngũ trùng duy thức quán". với năm pháp quán này,hành 
giả đi từ thô đến tế, từ phức tạp đến tỉnh thuần, để cuối cùng chỈ còn 
thấy có thức tánh, tức là tâm chơn như. 


1.- Bỏ cái hưgiả, lưu lại cái hư thật. (khiển hư, tồn thật): Bỏ cái hư 
giả ức là các vọng chấp thật có ngã, có pháp do cái tánh " biến kế 
chấp" tạo ra. Lưu lại cái chân thật, tức là cái tánh " y-tha-khởi" và 


"viên-thành". Nói một cách khác cho dễ hiểu, trong pháp quán này, 
hành giả phải quán ngã và pháp là không thật ( hư) để phá trừ cái 
chấp thật có. Hành giả lại quán tánh y tha, viên thành là thật có 
(thật) để phá trừ chấp không. Trong lối quán duy thức từng thứ nhất 
này, "có" và "không" đối đãi nhau, để bỏ" biến kế chấp" lưu lại "y tha" 
và "viên thành". 


2.- bỏ cái lộn lạo, lưu lại cái thuần túy (xả lạm lưu thuần): Gái lộn 
lạo nói ở đây là tướng phần (nội cảnh); có thuần túy ở đây là kiến 
phần. Bỏ cái lộn lạo, lưu cái thuần túy, tức là bỏ phần "tướng" bị 


duyên (sở duyên) mà lưu lại cái phần "kiến" là phần năng duyên. Đây 
là quán thứ hai về lối duy thức, lấy tâm (năng) và cảnh (sở) đối đãi 
với nhau, và mục đích là bỏ cảnh (xả lạm) mà chỉ giử lại tâm (lưu 
thuần). Lối quán thứ nhất là bỏ vọng cảnh ngoài tâm; lối quán thứ 
hai này là bỏcảnh nội tâm là tướng phần của thức. 


3.- Đem cái ngọn trở về gốc (nhiếp mạt quy bổn): Cái ngọn ở đây tức 
là muốn nói tướng phần và kiến phần, còn gốc ở đây tức là tự chứng 
phần. Kiến phần và kiến phần là "dụng" đều y theo tuẹ chứng phần 
mà khởi ra, nên gọi là ngọn; còn tự chứng phần là "thể tánh" cho nên 
gọi là gốc. Lối quán duy thức thứ ba này là đem "dụng" và "thể" đối 
đãi với nhau, mà mục đích là bỏ cái phần thuộc tươngđối ít quan 
trọng là dụng (kiến phần), chỉ giử lại cái phần căn bản là thể 
(tựchứng phần). 


4.- Giấu cái liệt làm hiển lộ cái thắng (ẩn liệt hiển thắng): Cái Liệt 
muốn nói ở đây tức là các tâm sở, cái Thắng tức là các tâm vương. 
Tâm sở phụ thuộc vào cái tâm vương nên gọi là liệt, hay kém ; tâm 
vương là phần sai sử chủ động, nên gọi là thắng, hay hơn. Lối quán 
duy thức thứ tư này là đem 51 


món tâm sở so sánh với 8 món tâm vương, và mục đích là dẹp bỏ các 
món tâm sở và làm hiển lộ 8 


món tâm vương. 


5.- Bỏ thưc tướng về thức tánh (khiển tướng chứng tánh): Bốn tầng 
quán Duy thức trên, tuy rốt ráo chỈ còn giử lại các món tâm vương, 
nhưng tâm vương cũng có sự tướng và lý tánh. Lối quán thứ năm này 
là đem sự tướng đối đãi với lý tánh, mà mục đích cuối cùng là bỏ sự 
tướng của thức (thức tướng) để trở về với lý tánh của thức (thức 
tánh), tức cũng là chứng nhập Pháp tánh hay tâm Chơn như (quý độc 
giảmuốn hiểu rỏ thêm, xin xem bài duy thức quán đâ] cương của 
Ngài Thái Hư Pháp sư). 


Ngoài năm lớp quán Duy thức của cổ nhơn mà chúng tôi vừa kể trên, 
còn có một lối tu nữa rất dễ 


đàng và thiết thực, hợp với đại chúng là chúng ta thường quan sát và 
kiểmđiểm nội tâm của mình. 


Chúng ta hãyđộc kỹ về hai lọai Phiền não tâm sở và Thiện tâm sở 
trong Duy thức, để nhìn rồmặt mày tướng trạng, công dụng, tánh 
tình và danh tự của chúng. Rồi hằng ngày chúng ta kiểm điểm ở nội 
tâm: Mỗi khi hiện lên một tâm niệm gì, chúng ta kiểmđiểm và quan 
sát thật kỹ tâm niệm này thiện hay ác (phiền não). Nếu tâm niệm 
thiện thì chúng ta nuôi dưỡng cho nó phát-triển thêm, còn nếu tâm 
niệm ác thì chúng ta mau mau lo diệt trừ đi. Chúng ta biết sữa đổi 
tâm niệm xấu (tu tâm) và nuôi dưỡng tánh tốt (dưỡng tánh) như thế 
phải thì chúng ta se ythành được Thánh hiền (xem quyển tu tâm và 
dưỡng tánh). 


VII- Hành GiảPhải Trải Qua Năm Địa Vị Trong Khi Tu Duy Thức 
Người tu học pháp môn Duy thức, cũng như kẻ bộ hành, từ khi nãy 
sinh ra cái ý định muốn đi cho đến tới đích, phải trải qua năm giai 
đoạn hay năm địa vị như sau: 1.- Vị tưlương: Tức là thời gian chuẩn 
bị như người sắp đi xa, phải chuẩn bị lương thực trước lúc lên 
đường. 


Trong Duy thức Tam thập tụng: 


Nguyên văn: 

Nãi chí vị khởi thức 

Cầu trụ Duy thức tánh 

Ư nhị thủ tùy miên 

Du vị năng phục diệt 

Nghĩa là: Từkhi chưa phát tâm cho đến khi phát tâm cầu an trụ Duy 


thức tánh, trong thời gian đó, hai món thủ (ngã chấp, pháp chấp) hãy 
còn miên phục, hành giả chưa có thể chỉnh phục diệt trừ được. 


2.- Vị Gia hạnh: Hành giã gia công tấn hạnh, cũng như người định đi 
xa, sau khi đã chuẩn bị đủ hành lý cách bước lên đường. 

Trong Duy thức tam thập tụng có chép. 

Nguyên văn: 

Hiện tiền lập thiểu vật 

VỊ thị duy thức tánh 

Dĩ hữu sở đắc cố 

Phi thật trụduy thức 

Nghĩa là: Nếu hiện tiền còn thấy mình an trụ duy thức tánh, dù nhỏ 
nhiệm bao nhiêu thì cũng chưa phải thật an trụ Duy thứ tánh, vì còn 
có chổ sở đắc vậy. 

3.- Vị Thôngđạt: Hành giả thông suốt đường lối tu hành, cũng như 
người bộ người bộhành.nghiên cứu kỹ lưỡng con đường mình sắp đi, 
biết rỏ đoạn nào tốt, đoạn nào xấu, đoạn nào nguy hiểm, đoạn nào 
không ... 

Trong Duy thức tam thập tụng có chép: 

Nguyên văn; 

Vô đắc bất đắc nghị 

Thị xuất thếgian trí 


Xả nhị thô trọng cố 


Tiện chứng đắc chuyển y. 

Nghĩa là: cảnh giới "vô dắc"này không thể nghĩ bàn; đây là trí xuất 
thế gian vô lậu. Do đã xa lìa được hai món thô trọng ( phiền não 
chườngva sở triều chướng ), hành-giả chứng được hai món chuyển y 
( 


Bồ-Đề và Niết bàn). 


5.-V] cứu cánh:Quả vị rốt ráo của sự tu chướng, tức là quả Phật, 
cũng như người đi đườngđã hòan toàn tới chỗ. 


Trong Duy-thức tam thaạp tụng có chép: 
Nguyên văn: 

Thử tức vô lậu giới 

Bất tư nghị,thiện , thường 

An lạc, giải thoát thân 

Đại Mâu-nhiều danh pháp . 


Nghĩa là: đay là cảnh giới vô lậu, cũng gọi là:a) Bất tư nghị, b)Thiện, 
cũng) Thường, được) An lạc,đời) Giải thoát thân, e) Đại Mâu nhiều, 
cũng gọi là pháp thân ( quý vịmuốn rõ thêm, xem cuốn Duy-thức học, 
tập Và tức là Duy-thức tam thập tụng ). 


VII-Kết Quả Tu Chứng 


a)Hành-giả :sau khi đã dày công tu luyện pháp mê vọng, năm thức 
trước của chúng tánh là nhãn, nhĩ, tỹ, thiềt và thân thức, duyên với 
cảnh giới năm trần là sắc, thanh, hương, vị và xúc trần;nhờ thế mà 
chúng ta mới thấy được sắc, nghe được tiếng , ngữiđược mùi, nếm 
được vịvà cảm giác được cảnh giới chung quanh. Nhưng cái giá trịvà 
tầm hoạt động cũng như công dụng của năm thức ấyât nhỏ hẹp và 
thường hay sai lạc, nhận giả làm thật. Do đó, chúng ta tạo ra các 
nghiệp sanh tử luân hồi, quay cuồng trong lục đạo. Đối với người tu 
Duy-thức khi đã thành tựu rồi, thì năm thức này chuyển ra thành cái 
trí" thành sở tác", nghĩa là cái trí này có những công năng vô cùng 
rộng lớn như thị hiện thần thông biến hóa, hiện ra ba món hóa thân, 
để tùy theo căn cơ của chúng sanh mà hóa độ. 


b)Diệu quán sát trí:khi đang còn ở trong mê thức thứ sảucghi biết so 
đo, tính toán trong phạm vi nhỏ 


hẹp, tầm hoạt động không thể bao quát cùng khắp được . do đó nên 
nó thường hay sai kạc, lầm lẫn, và lôi kéo thân và miệng làm nhiều 
điều tội lỗi, tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi. Đến khi đã chứng 
được Duy-thức quả rồi, thì cái thức thứ sáu nàychuyển thành cái trí 
diệu quan sát, nghĩa làcái trí quan sát rát là mầu nhiệm, có thể thấy 
được hằng sang thế giới; trong mỗi thế giớthấy được toàn thể chúng 
sanh, trong mỗi chúng sanh thấy được bao ngạc nhiêu tâm niệm 
v.v...Và nhờ sự quan sát huyền diệu rốt ráo như thế mà tùy theo 
nguyện vọng, taam lý, làm lợi lạc cho chúng sanh. 


c)Bình đẳng tánh trí: Trong khi mê, thức thứ bảy chấp kiến phần của 
thức thứ tám là ngã. Khi đã chấp 

"ngã" tất nhiên chỉ biết có ngã là quan trọng nhất, và mọi ý nghĩ, mọi 
hành động, mọi lời nói gì cũng đều quy tụ chung quanh cái ngã. Diều 
gì thích hợp với cái ngã thì yêu thương, chiều chuộng, cưng dưỡng, 
điều gì trái với cái ngã thì khinh ghét,hất hũi, chà đaạp. Do đó, gaay 
ra không biết bao nhiêu là bất công, bất bình đẫng làm xáo trộn, điêu 
đứng phá hũy cõi trần gian này. Đến khi chứng được Duy-thức quả, 
thức thứ bảy này không còn chấp ngã nữa, mà chỉ thấy mình và 
người , cho đến lòai vật đều như nhau. Khi đã có được trí bình đẳng 
rồithi sẽ dùng tâm từ bi hiện đủ phương tiện, để tùy theo căn cơmỗi 
loài mà hóa độ, làm cho chúng sanh đều được giải thoát. 


d). Đại viên cảnh trí: Khi còn mê-mờ bị thức thứ Bảy chấp ngã và bị 
các chủng-từ phiền-não hữu-lậu, nhiễm-ô chi-phối, nên thức thứ Tám 
không được sáng suốt thanh-tịnh. Đến khi nhờ tu-hành, chứng được 
Duy-thức tánh, thì thức thứ Tám này trở thành như một cái gương 
lớn được lau chùi sạch bụi-bặm, có thể phản chiếu khắp cảmười 
phương thế-giới, nên gọi là "Đại viên cảnh trí". 


2.- Hai trí: 


Bốn trí trên này, tuy có phân chia khác nhau, tùy theo công năng của 
mổi thứ, nhưng rốt lại, có thể 


gồm hai trí sau đây là Căn-bản trí và Hậu-đắc trí. 


a). Căn-bản trí: Tức là trí thể, chư Phật có chúng sanh đều sẳn có. Trí 
này cũng gọi là Vô phân-biỆt trí. 


b). Hậu đắc trí: Trí là trí dụng. Sau khi chứng quả Thánh, được Căn- 
bản trí rồi mới được Hậu-đắc trí. 


Trí này cũng gọi là Sai-biỆt trí; nghĩa là trí phân biệt các pháp do tánh 


y-tha-khởi mà có sai khác. 


Tóm lại, thành quả rốt-ráo của người tu học Duy-thức là chuyển đỗi 
được tám thức thành bốn trí là: Thành-sở-tác trí, Diệu-quán-sát trí, 
Bình-đẳng-tánh trí vá Đại-viên-cảnh trí. Đứng về mặt thể và dụng mà 
xét thì bốn trí này chỈ gồm lại làm hai là: Căn-bản trí và Hậu-đắc trí. 
Khi đã được hai trí này hành-giả đã chứng được Duy-thức tánh, ngộ 
nhập chơn-tâm, hoàn thành quả Phật. 


IX.- Lợi Ích Thiết Thực Trong Khi Học Và Tu Duy Thức 


Kết quả thu hoạcgh được như trên, hành-giả tất phải trải qua nhiều 
kiếp tu-hành. Nhưng chúng ta đừng thấy con đường đi qáu xa-xôi, 
diệu vợi mà nản chí. Vã lại không phải đợi đến khi thu hoạch được 
kết-quả cuối cùng mới nhận chân được sự lợi ích của pháp môn này. 
Ngay trong khi đang tu học, môn Duy-thức này cũng đã đem lại cho 
chúng ta nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống hiện tại rồi. 


1.- Chúng ta tựbiết được mình một cách rỏ-ràng: Từ hồi nào đến giờ, 
chúng cho ta thân tâm này là của tánh, tưởng rằng chúng ta đã hiểu 
rõ bản thân tánh nhiều lắm. Nhưng nghĩcho kỹ, chúng ta chỉ 


biết sơ sài về ta mà thôi. Về thân xác này, chúng ta chỉthấy được 
những bộ phận ở bên ngoài như 


mặt, mũi, tay, chân v.v...Muốn biết các bộ-phận bên trong, chúng ta 
tất phải học khoa phẩu thuật. 


Về tâm-tánh chúng ta lại càng dốt hơn nữa. Nhiều khi chúng ta tưởng 
hiểu rõ nội tâm của mình, kỳ 

thật đã lầm nhiều lắm. Vậy muốn rõ biết tâm-tánh một cách rõ ràng, 
chúng ta hãy tu học Duy-thức. 


Như phần trên đã nói. Duy-thức học đã phân tích, chia-chẻ một cách 
tường tận, tỈ-mỉ, tâm-lý của chúng ta, liệt kê ra thành nhiều loại; 
môi loại có tên riêng, hành-tướng, công-năng, phạm-vi hoạt- 


động khác nhau như thế nào. Học Duy-thức, chúng ta thấy được 
phần nội tâm một cách rỏ ràng như 


người cầm gương soi, thấy tất cả những gì ở trên mặt. Chúng ta 
sẽbiết rõ những tâm-niệm xấu-xa để 


diệt-trừ (tu tâm), những tánh-tình tốt đẹp đểbồi dưỡng (dưỡng tánh). 


Do đó, chúng ta sẽ trở thành người hiền lương,đạo-đức. 


2.- Chúng ta thấy được cái chánh-phủ nội tâm của chúng ta: Tâm-lý 
của mỗi người mới xem qua thật vô cùng phức-tạp; nhưng nếu suy 
nghiệm cho kỹ, chúng ta thấy vẫn có một tốchức gần giống như 


một liên bang; các Tâm-vương khác như một vị Tổng-thống của liên 
bang; các Tâm-vương khác như 


các vị đứng đầu của tiểu-banh; các tâm-sởBiến-hành như một vị Bộ- 
trưởng; các Tâm-sở Biệt-cảnh như 


các vị Tỉnh-trưởng, Quận-trưởng; các Tâm-sở Bất-định như các vị 
dân-biểu không đảng phái; các Tâm-sở Thiện như các vị công-thần 
liêm-khiết hay các vị công-chức tân tâm vì dân vì nước; các Tâm-sở 
phiền nảo như những tham quan ô lại, hay cướp dựt lưu manh v.v... 
con các chủng-tử (thiện, ác, vô ký) thì như toàn thể dân chúng trong 
liên bang. 


Với một liên-bang nội tâm như thế, nếu chúng ta biết sắp đặt điều 
hòa bộ máy chính-quyền nội tâm cho vững vàng, thì tất nhiên liên- 
bang ấy sẽ vững mạnh, hùng-cường, và văn minh tiến bộ. Trái lại, 
nếu chúng ta không nắm vững được bộmáy hành-chính nội-tâm, thì 
liên-bang ấy sẽ loạn lạc, đói khổ 


và không sớm thì muộn, sẽ rơi vào vực thẳm tối tăm. 


Duy-thức học giúp cho chúng ta thấy rõ chánh-phủ nội-tâm của 
mình, để tự điều hòa cho được thạnh trị, thái-bình. 


3.- Chúng ta trau giồi được một đức tánh tốt đẹp là tánh "kiên nhẫn": 
Học Duy-thức, trước tiên chính là chúng ta học đức tính kiên nhẫn. 
Thật vậy, người không kiên nhẫn không thể học Duy thức đến nơi 
đến chốn được, vì môn học này chia chẻ tâm lý một cách tỷ mỷ, 
phiền tóai; mỗi tâm niệm đều cũng nhiều danh từ chuyên môn,và 
được nghiên cứu kỹ lưỡng về tánh chất, hành vi, tướng 
trạng...những người không chịu khó, tánh tình hời hợt, nóng nảy, 
không thể nào thành côngđược trên đường tu học triều Duy-thức. 
Cho nên chỉ những người kiên nhẫn mới thành công, hay ngược 
lại,muốn thành công thì phải luyện tập đức tính kiên nhẫn. Từ xưa 
đến nay, trong đạo hay ngoài đời, những người được thành công vĩ 
đại đều nhờ đức tánh kiên nhẫn. 


4.- chúng ta giữ thái độ bình tĩnh tự tại: Như csác đọan trướ đã nêu 
rõ, mọi sự vật trong vũtrụ này đều do thức biến, chớ không chắc 
thật. Do đó, khi gặp điều may mắn, chúng ta không kiêu hãnh, ngạo 


mạn, cống cao; khi gặp cảnh đau buồn như tử biệt sanh ly...chúng ta 
bớt khổ não, kêu than, giữ 


được thái độ bình tĩnh và cũng cho biết được cõi đời là giã tạm, như 
mây bay, như gió thỏang,nên chúng ta không say đắm, tham lam, 
luyến tiếc, và nhờ thế, chúng ta bớt dần những nghiệp giữ, chóng 
được giải thóat. 


5.- Chúng ta nắm vững lòng tin: 


Học Duy-thức, chúng ta thấy được giá trị cao siêu của nó, nên lại 
càng tin tưởng mạnh mẽ vào tôn giáo của chúng ta, một tôn-giáo 
không phải dựa trên giáo điều độc đóan, mà dựa trên thực nghiệm, 
và lấy ngay nội tâm của con người làm nền tảng cho sự tu học của 
mình. 


X. Kết Luận. 


Chúng tôi đã trình bày xong những điểm chính yếu của Duy-thức tôn 
giáo hay Pháp tướng tôn. tất nhiên, với phạm vi những bài giảng 
này, chúng tôi không thể đi sâu vào chỉ tiết, trình bày một cách rộng 
rải, đầy đủ hơn. Quý vị nào muốn nghiên cứu sâu xa về môn học này, 
xin hãy tim trước tiên ba bộ sách chính tông của Duy-thức là: Đại- 
thừa Bá Phát minh môn luận (Duy-thức nhập môn),Duy-thức Tam 
Thập Tụng và Bát Thức Quy Củ tụng; sau đósẽ nghiên cứu thêm 
những tập sách khác hiện đã xuất bản rất nhiều ở Việt-Nam . 


Tuy thế, sau khi xem qua nội dung bài này, quý vị có thể quyết định 
được con đường tu hành của quý vị rồi. Nếu quý vị thấy đây là một 
con đường tu hành thích hợp và thiết thực lợi ích đối với mình thì 
xin hãy hạ thủ công phu ngay, nghĩa là ngày đem quan sát kiểm thảo 
tâm thức của mình. Như quý vị đã biết, trong mỗi chúng tađều có sáu 
đầu đảng giải quyết là sáu món Căn bản phiền não. Sáu đầu đẳng này 
lại có hai mươi tên bộ hạ nguy hiểm là 20 Tùy phiền não. Chính bọn 
giặc cướp này, từ vô thỉ đến nay phá hoại chúng ta vô cùng vô tận, 
làm cho chúng ta điêuđứng và trầm luân trong biển khổ sanh tử luân 
hồi. Nếu ngày nay biết được sựtàn phá của chúng, quyết tâm diệt 
trừ, không cho chúng hoành hành,chắc chắn cuộc đời chúng ta an cư 
lạc nghiệp (xong cuốn tu tâm). 


Hơn nữa, bên cạnh những bọn giặc cướp ấy, chúng ta còn có những 
anh hùng nghĩa sĩ, chuyên làm các việc thiện là 11 món tâm sở thiện. 
Với những vị hảo hán này, chúng ta phải luôn luôn ân cần trọng đãi, 
khuyến khích cổ võ để cho họ càng thêm hăng hái và mạnh mẽ làm 
các việc lành (xem quyển Dưỡng Tánh). 


Một khi các tâm niệm xấu xa hoàn toàn tiêu diệt, các đức hạnh tốt 
hoàn toàn đầy đủ, chúng ta sẽthành Phật quả. 


Cầu mong quý vị thành công 

Bài Thứ 8 

Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa 
(tiếp theo) 

7.- Hoa Nghiêm Tông hay là Hiền Thủ Tông 
IL. Duyên Khởi Lập Tông 


Tôn này thuộc về Đại-thừa, căn cứ theo giáo-nghĩa trong kimh Hoa- 
nghiêm là một bộ kinh cao nhất mà Đức-Phật đã nói ra, nên gọi là 
Hoa-nghiêm tôn. 


Người sáng lập ra tôn này là Ngài Đỗ-thuận một vị Hòa-thượng đời 
Đường. Ngài đã thâu góp ý-nghĩa mầu-nhiệm của kinh Hoa-nghiêm, 
làm ra ba bộ "Pháp-giới quán". 


Người kế vịNgài Đỗ-thuận là Ngài Trí-nghiễm, ở chùa Trí-tướng. Ngài 
Trí-nghiễm đã làm ra nhiều bộ 


luận có giá trị để giải bày nghĩa lý của tôn này như các bộ: "Sưu 
huyền ký", "thập huyền môn", "Ngũ 


thập yếu vấn đáp". 


Vị thừa kế Ngài Trí- nghiễm và đã có nhiều công nghiệp lớn đối với 
Tôn này là Ngài Pháp tạng, cũng gọi là Hiền-Thủ quốc sư. Ngài đã 
làm ra bộ "Thám huyền ký" và nhiều chương số khác, khiến cho Hoa 
nghiêm tôn rất được thạnh-hành và phát triển trong đời Ngài. Do đó, 
Tôn này cũng thường gọi là Hiền thủ tôn. Sau khi Ngài Hiền thủ qua 
đời được ít lâu, kinh Hoa nghiêm được dịch lại bằng tiếng Hán văn 
bộ mới, Ngài Trừng quán, tức là Thanh lương quốc sư, dựa theo ý 
nghĩa bộ Hoa nghiêm mới dịch này mà làm ra bộ "Hoa nghiêm số 
sao", bày giải nghĩa lý rộng rãi, sâu xa mầu nhiệm của kinh Hoa 
nghiêm. Vì thế, Hoa nghiêm tôn lại càng được người đời sùng mộ, 
nhất là trong giới thượng lưu trí thức nước Tàu. 


II-Tôn Chỉ Và Giáo Lý Căn Bản 


Trong các bộkinh của Đức Phật, kinh Hoa-Nghiêm là bộ kinh có ý 


nghĩa cao siêu, mầu nhiệm nhất. Chỉ 


những vị đại đệ tử, căn cơ minh mẫn, lanh lẹ mới có thể hiểu 
thấuđược. Do đó, Hoa-Nghiêm tôn chỈ 


thích hợp với những ai đã có một căn bản Phật pháp vững chắc và đã 
quen với lối suy luận trừu tượng của giáo lý nhà Phật. Đem một giáo 
lý uyên thâm của Phật pháp ra trình bày trong một tập sách phổ 


thông như thế này, thật khó mà nói cho rõ ràng, đầy đủ nghĩa lý của 
Hoa-Nghiêm tôn. Tuy thế, để có một bộ sách gồm đầy đủ mười tôn 
phái của Phật giáo Trung Hoa, vàđể quý độc giả có đủ tài liệu để so 
sánh sự sai khác của mỗi tôn, chúng tôi không thể không nói đến 
Hoa-Nghiêm tôn trong khi điểm qua tôn chỉ và giáo lý căn bản của 
mười tôn. Chúng tôi sẽ cố gắng trình bày một cách giản dị, gọn gàng 
về 


giáo lý đặc sắc của tôn này, và cũng mong mõi quý độc giả theo dõi 
một cách chăm chú sự trình bày này, ngõ hầu vấn đề được sáng tỏ. 


Tôn này được gọi là "Viên giáo", nghĩa là giáo lý Viên dung hoàn toàn 
đầy đủ. 


Tôn của chủtrương "pháp giới duyên khởi", nghĩa là vũ trụ vạn hữu 
trùng trùng do nhân duyên hòa hợp mà thành. Nói một cách khác, 
mọi sự vật trong vũ trụ bao la, là một vật nhỏ như hạt bụi, cho đến 
một vật lớn như trăng sao, đều nương vào nhau, làm nhân làm quả, 
lớp lớp không cùng tột, dung thông nhau, ảnh hưởng lẫn nhau mà có. 
Mỗi pháp, trong vũ trụ không thể tồn tại riêng rẽ, biệt lập mà tự 
cóđược. Gái này có là nhờ cái kia, cái kia có là nhờ cái này. Cái này 
và cái kia tương quan, tương duyên, lớp lớp không cùng tột, cho nên 
gọi là "vô tận duyên khởi" hay "trùng trùng duyên khởi". 


Vì là trùng trùng duyên nhau, nên một là hết thảy, hết thầy là một, 
mọi sự vật trong vũ trụ đều dung thông nhau. Và do đó, trong kinh 
Hoa-Nghiêm đã nêu lên pháp môn "sựsự vô ngại pháp giới". 


Để hiểu rõ nghĩa lý của pháp môn này, chúng tạnh hãy đi theo pháp 
quy nạp gồm có 4 giaiđoạn sau đây, cũng gọi là 4 pháp giới: 


1.- Sự pháp giới: Sự là nói về các hình tướng sai biệt các pháp trong 
vũ trụ, trong vũ trụ,các pháp đều có giới hạn rõ ràng như nước lạnh, 
nước đá, nước sôi, hới nước,đều có tướng trạng khác nhau. Đó là 
đứng về sự mà quan sát vũ trụ vạn hữu hay nói theo danh từ đạo 
Phật là "Sự pháp-giới ". 


2.- Lý pháp-giới: Lý là nói về các phần bên trong, vô hình của sự vật. 
Đây tức là lý tánh bìmh đẳng, chổ nương tựa cho tất cả sự tướng; lý 
dung thông cho khắp tất cả, nước lạnh, nước đá, hới nước, tuy tướng 
trạng khác nhau, nhưng thể tánh vẩn là một (nghĩa là gồm H2+O). 
vũ trụ vạn hữu không chỉ có phần sự tương mà còn phần lý tánh 
nữa. Đó tức là "Lý pháp-giới". 


3.- Lý sự vô ngại pháp-giới: Như trên chúng tạnh đã thấy, mỗi pháp 
đều có Sự và Lý do nơi Sựmà rõ, sự nương vào Lý mà thành. Lý và 
Sự dung thông, như nước tức là sóng, sóng tức là nước. Lý, Sự trong 
pháp-giới cũng dung thông, vô ngại. Đó là lý nghĩa của "Lý, Sự vô 
ngại pháp-giới ". 


4.- Sự vô ngại pháp-giới: Trong pháp-giới, có hằng hà sang sôsự vật, 
hình tướng tuy khác nhau, giới hạn tuy bất đồng nhưng lý tánh dung 
thông bình đẳng, không có phân chia ngăn cách. Nhờ lý, mà sự 


sự được dung thông vô ngại. Như các vật dụng bằngđiện, nào quạt 
điện, đèn điện, máy lạnh, ủi điện, lò xo .v.v...tuy mỗi vật đều có hình 
đáng, công dụng sai, nhưng đều thông nhau qua luồng điện chỉ phối 
lảnh nhau, ảnh hưởng qua lại. Một thí dụ khác: nhiều hồ chứa nước, 
hình dáng, rộng hẹp khác nhau, nhưng ăn thông với nhau bằng 
những ống nước, do đó sự đày vơi, nhớp sạch của một hồ này đều 
liên quan mật thiết đến tất cả các hồ khác. 


Trên đây là những thí dụ vô cùng thô hiển, cốt để gợi lên một ý niệm 
về "Sự sự vô ngại Pháp-giới " 


thôi, chứ không đúng hẳn. Trong hai thí dụ trên, chúng ta thấy 
những vật dụng điện khí hay những hồ 


nước để hình cung cho Sự Sự trong pháp giới; và lấy những luồng 
điện hay luồng nước để hình dung cho Lý của pháp-giới; thí dụ như 
thế, người tạnh sẽ tưởng rằng Sự và Lý là hai loại khác nhau, có 
thểphân tách ra được. Nhưng thật ra Lý và Sự không thể phân tách ra 
được: trong Sựcó Lý, trong Lý có Sự. Sự ,Lý chẳng qua là hai phương 
diên của một vấn đề vô cùng tế nhị, mà lý trí của chúng ta đã phân 
tách ra để tạm nghiên cứu đó thôi. 

Để tóm tắt ý nghĩa của 4 pháp-giới này, chúng tôi xin nói một cách 
giản dị như sau: Pháp-giới gồm có triệu sự vật khác nhau, như A, B, 
C...(Sự pháp-giới ). 


Trong mỗi sựvật đều có lý tánh bình đẳng, mà chúng tôi hình dung là 
L (lý pháp-giới). 


Lý tánh bìnhđẳng ấy dung thông với tất cả mọi sự vật, như A=L; 
B=L; C =L. (Lý, Sự vô ngại pháp-giới). 


Nhờ lý tánh dung thông với mọi sự vật, mà mọi sự vật trong vũ trụ 
trở thành dung thông nhau, vô ngại đối với nhau, như A =G...(Sự sự 
vô ngại pháp-giới). 


Sáu Tướng Và 10 Lý Huyền diệu Của các Pháp 


Trong pháp-giới, sở dỈ Sự sự được vô ngại, dung thông là đều do các 
pháp có đủ "sáu tướng" và "mười lý huyền diệu" sau đây: 


Sáu Tướng Viên Dung 


Dựa theo bộkinh Hoa-Nghiêm, Ngài Bồ Tát Thế Thân đã làm ra bộ 
"Thập địa luận" đểgiải thích nghĩa lý của sáu tướng (Lục tướng). Sáu 
tướng này được gọi là Viên-dung, vì nó có những đức tính viên mản, 
dung-thông vô-ngại. Sáu tướng của sự vật trong vũ trụ ấy là: 1.- Tổng 
tướng: tổng tướng là cái tướng bao trùm tất cả, tổng cộng tất cả các 
tướng sai biệt. Như khi tạnh nói đến cái nhà, là gồm tất cả cột-kèo, 
tường mái, đá, gạch ...vậy cái nhà tức là tổng tướng. 


2.- Biệt tướng: biệt tướng là nói các tướng riêng biệt; nhiều biệt 
tướng cộng lại thành tổng tướng. Như 


các biệt tướng trong cái nhà là: cột, kèo, mái, tường, gạch ...Đã có 
Tổng tức là phải có Biệt; nếu không có biệt thì cũng không thể lấy cái 
gì mà gọi là tổng. 


3.- Đồng tướng: Đồng tướng là cái tướng chung cùng, dung hòa với 
nhau, không ngăn ngại nhau, không trái chống nhau. Như kèo, cột, 
tường, mái, tuy khác nhau, nhưng không ngăn ngại nhau mà vẩn 
đồng hướng chung về một cái nhà. 


4.- Dị-tướng: Dị-tướng là các tướng riêng biệt, cái này, cái kia, hình 
tướng không giống nhau, mặc dù vẫn cùng nhau dung hòa để gánh 
vác một nhiệm vụ chung; như cột, kèo, tường , mái trong một cái 
nhà, không cái nào giống cái nào, dị tướng không phải là biệt tướng, 
cũng như đồng tướng không phải là tổng tướng. 


Như một trămđồng bạc là tổng tướng. Tổng tướng này là tổng cộng 
của các tờ bạc: một tờ 50đồng, hai tờ 20 đồng, một tờ 10 đồng 

(50 +40 +10= 100). Những tờ giấy bạc 50, 20,10 là biệt tướng. 
Những tờ giáy bạc này to, nhỏ, hình ảnh, màu sắc khác nhau, là dị 
tướng. Mặc dù hình tướng khác nhau, nhưng cũng là những tờ bạc 


cả,tánh chất "bạc" là đồng tướng. 


5.- Thành tướng: Thành-tướng là tướng thành tựu. Sự chung cùng đễ 
thành ra một cái gì, đó là thành-tướng. Như cái nhà là sự thành tựu 
của các cái cột, kèo, tường, mái ...vậy cái nhà, đứng về phương diện 
công dụng để ở, là thành tướng của các cột, kèo, tường, mái...nếu lấy 
thí dụ 100 đồng, thì số tiền này là thành tướng của những tờ 50 
đồng, 20 đồng và 10 đồng. Nhờ sự kết họp của những số tiền này mà 
có được số bạc 100 đễ mau được một vật gì đó, như thế là thành 
tướng. 


6.- Hoại tướng: Hoại tướng là cái tướng độc lập của các pháp. Như 
cột, kèo, tường, mái trong khi hợp tác với nhau, đễ thành cái nhà, thì 
vẫn giữ cái địa vị riêng của nó là cột, kèo, tường, mái chứ không 
phải vì thành cái nhà mà chúng nó không con là cột, kèo, tường, mái 
nữa. Cũng như trong khi hợp thành số bạc 100 đồng, các tờgiấy bạc 
50, 20, 10 đồng vẫn là những tờ giấy bạc 50, 20, 10 đồng vẫw giữ 
cái giá trị riêng của mổi thứ. 


Sáu tướng này phân ra làm ba đối, gọi là "Tam đối lục tướng ". 
-Tổng, Biệt cùng đối nhau thuộc về Thể. 

- Đồng, Dị cùngđối nhau thuộc về Tướng. 

- Thành, Hoại cùng đối nhau thuộc về Dụng. 


Nếu chúng tạnh lấy con sư tử bằng vàng làm ví dụ thì toàn thể thanh 
hình của nó là tổng tướng; mỗi bộ phận riêng lẽ như tai, mắt, mũi 
lưỡi là biệt tướng; chất vàng của nó làđồng tướng; mỗi bộ phận có 
hình đáng riêng khác là dị tướng; mỗi bộ phận cộng tác hòa hiệp với 
nhau để hìmh thành một con sư 


tử là Thành tướng; nhưng mỗi bộphận đều có phạm vi riêng biệt, tự 
lập của nó là Hoại Tướng. 


Khi chúng tạnh nói đến Tổng, Đồng, Thành là nói về phương diện 
toàn thể, Viên-dung bình đẳng của bản thể vũ trụ; khi chúng ta nói 
đến Biệt, DỊ, Hoại là nói về phương diện hiện tượng giới, trong ấy 
mỗi mỗi sự vật đều phơi bày riêng rẽ lẽ khác nhau. Theo trong kinh 
Hoa-Nghiêm thì Tổng, Đồng, Thành, Tướng thuộc về môn viên dung; 
còn Biệt, Dị, Hoại, Tướng thuộc về môn hàng bố (nghĩa là hiễn lộ, 
phơi bày la liệt). Một bên là bình đẳng, một bên là sai biệt. Nhưng 
bình đẳng và sai biệt là tướngtưc, tương nhập, viên dung không. 
Tương tức nghĩa là cái này tức cái kia, như nước tức là sóng; tương 


nhập nghĩa là ăn nhập với nhau, dung thông nhau, như mặt gương 
này và mặt gương kia phản chiêùu vào nhua không cùng mà không 
cẩn trở gì nhau. Vì tương ức, tương nhập, nên lìa tổng tướng thời 
không biệt tướng, lìa đồng tướng thì không dị tướng, lìa thành tướng 
thì không hoại tướng. Tóm lại, viên dung không lìa hàng bố, hàng bố 
không lìa viên dung, viên dung tức hàng bố hàng bố tức là viên dung. 
Hết tháy các pháp đều đủ 6 tướng ấy, không một pháp nào là không 
viên dung tự tại, tức, nhập không ngại. Vì thế cho nên gọi là 6 tướng 
viên dung. Đấy là ý-nghĩa huyền diệu cúa Hoa-Nghiêm nhất thừa viên 
giáo. 


Mười Lý Huyền Diệu Của các Pháp Hay Mười Huyền Môn 


Ngoài sáu tướng nói trên, các pháp còn có mười lý huyền diệu, hay 
mười đức tính huyền diệu, mà bộ 


kinh Hoa-Nghiêm sớ sao và bộ Tham Huyền Ký của Ngài Hiền Thủ có 
giải thích như sau: 1.- Môn " đồng thời đầy đủ các pháp tương ứng" 
(đồng thời cụ túc tương ương) nghĩa là trong mỗi một pháp nào đồng 
thời cũng có đủ, hàm chứa tất cả các pháp khác trong vũtru. 


Như một giọt nước có đủ khí vị của muôn ngàn,sông, biển. 


2.- Môn " rộng và hẹp tụ tại không ngại " (quảng hiệp tự tại vô ngại): 
Nghĩa là một vật gọi là lớn, chưa hẳn là lớn, vật gọi là nhỏ chưa hẳn 
là nhỏ. Nhờ cái lý dung thông, một vật nhỏ như đầu mải lông, có thể 
chứa được thái hư mà còn rộng một vật nhưthái hư , có thể nằm gọn 
trong đầu mải lông, mà không chật. Đây muốn nói rằng, trong pháp 
giới, sự sự đã vô ngại, dung thông, thì quan niệm về sự 


rộng hẹp, lớn nhỏ đều là những danh từ suông, không có biên giới 
nhất định giữa một vật này với một vật khác: Một vật nhỏ như vi 
trần có liên quan đến vũ trụ; một vật lớn như vũ trụ có liên quan đến 
một vi thành. Cho nên kinh Hoa-Nghiêm có chép: "trong một mắy 
trần, hết thầy cỏi nước rộng rải an tụ".để giải thích ý nghĩa này, kinh 
thường dạy: "Sự Lyw mà được dung thông, tự tại không ngăn ngại". 


3.- Môn "một và nhiều dung nhau không đồng" (nhất, đa tương dung 
bất đồng): Nghĩa là về số lượng, một và nhiều vật có thể dung nạp 
lẫn nhau, mà vẫn không phá hoại cái tướng riêng biệt (an lập) của 
mỗi vật. Như muôn ngàn ngọn đèn thắp sáng trong một gian nhà, 
ngọn này ngọn kia lẫn hiệp với nhau, nhưng ngọn nào vẫn có ánh 
sáng riêng của nó 


4.- Môn "các pháp tương tức tụ tại" (chư pháp tương tức tự tại): 


Nghĩa là các pháp cùng dung, cùng tức, không ngăn ngại nhau. Như 
một pháp khi bỏ mình đồng với các pháp khác, thì toàn thể đều nơi 
pháp kia; nếu một pháp nhiếp thâu các pháp đồng về mình, thì hết 
thầy các pháp kia lại về một nơi pháp thâu nhiếp ấy. Cũng ví như 
chất vàng với sắc vàng, hai pháp ấy không rời nhau. 


5.- Môn "ẩn mật tỏ rõ đều thành" (bí mật ẩn hiện câu thành): Nghĩa 
là một pháp có nhiều phương diện, khi phương diện này hiển thì 
phương diện kia ẩn; khi phương diện kia ẩn, thì phương diện này 
hiển; trong ẩn có hiển; hiển ẩn đắpđổi nhau mà thành tựu. Sự ẩn 
hiển cũng không nhất định cái nào sau cái nào trước, cũng không 
ngăn ngại, chống đối nhau. Như một pho tượng bằng vàng, khi chú ý 
đến vàng thì không thấy cái đẹp của pho tượng, khi chú ý đến pho 
tượng thì không thấy vàng. Tóm lại, khi cái đẹp hiển thì vàng ẩn, khi 
vàng hiển thì cái đẹp ẩn. 


6.- Môn "vi tế dung nhau, an lập" (vi tế tương dung an lập): Vi tế 
nghĩa là nhỏ nhiệm mà rõ ràng. Môy 


vật nhỏ nhiệm này mà bao trùm một vật nhỏ nhiệm khác, mà không 
cần trở nhau, không phá hoại cá tướng của nhau. Như một hạt nước 
bao gồm nhiều hạt nước, mỗi hạt nước gồn nhiều hóa chất, mỗi hóa 
chất gồm nhiều nguyên tử, mỗi nguyên tử gồm nhiều điện tử, giữa 
những điện tư có cái nhân: Mỗi thứ đều dung nhau và an lập trong 
nhau. 


7.- Môn "cảnh giới tướng võng nhơn-đà-la" (Nhơn đà la võng cãnh 
giới): Nhơnđà la tức là phiên âm chử Indra là cỏi trời Đế Thích. Theo 
Bà la môn, thì trên cỏi trời Nhơn đà la, có cái man lưới bằng bửu 
châu chói hiện đến muôn trượng, hạt này hạy khác phản chiếu nhau, 
chói sáng nhau, lớp lớp không cùng tận. Môn này cũng như vậy: 
trong mỗi pháp có nhiều pháp khác, trong nhiều pháp khác lại có 
nhiều pháp nữa. Cứ thế nhân mãi lên cho đến vô cùng tận. Kinh Hoa- 
Nghiêm có chép; "Hết thảy thếgiới đều như màn lưới Nhơn đà la". 
8.- Môn ""nhơn sự rõ pháp, sanh trí hiểu biết" ( pháp sự hiểu pháp 
sanh giải): Nghĩa là nhờ sự mà hiểu được lý; nhưng khi lý đã rõ, thì 
lý lại lan rộng làm cho chụng ta hiểu rộng sâu xa qua nhiều sự 


khác. Đây muốn nói trí hiểu biết lan rộng dung thông qua sự vật, như 
vết dầu lan trên mặt nước, chỉ 


một tia lửa bừng cháy rất xa. 


9.- Môn "mười đời cách pháp dị thành" (thập thế cách pháp dị thành): 
Đây muốn nói thời gian mặc dù cách biệt nhau từ quá khứ đến hiện 


tại qua tương lai, nhưng chính nhờ thế mà các pháp được thành tựu 
một cách dễ dàng. Tại sao chia thời gian thành mười đời mà không 
chia làm ba đời? Đánh lẽ chỉ 


nói quá khứ,hiện tại và tướng lai là đủ. Nhưng muốn chia một cách 
rốt ráo, tỉnh vi, trong kinh chia mười đời như sau; trong quá khứ 
cũng gồm có quá khứ, hiện tại và tướng lai; trong hiện tại cũng gồm 
như thế và trong tướng lai cũng vậy: ba đời mỗiđời chia nhỏ thành 
chín. Nhưng nếu chia nhỏ như thế 


mà không có ý niệm tổng quát so sánh liên hệ với nhau thì cũng 
không có được ý niệm về thời gian. Vì thế cho nên về chín niệm ấy, 
còn cộng thêm một niệm tổng (tổng quát) nữa, thành ra mười. 


10.- Môn "chủvà ạn nương nhau làm đầy đủ công đức sáng suốt hoàn 
toàn" (chủ, bạn, viên minh cụ 


đức): Như chúng ta đã thấy ở các phần trên: các pháp nương nhau 
mà thành. Nếu ta lấy một pháp làm chủ, thì các pháp khác là bạn. 
Chủ và bạn nương nhau làm đầy đủ công đức, lớp lớp không cùng 
tận, như mặt trăng sáng trên không, chung quanh đoanh vây những 
vì sao nhấp nháy, rồi trên mặt đất bao nhiêu sông ngòi, ao hồ lại 
phản chiếu ánh sáng trăng sao ở trên không, làm cho cảnh vật ở 


khắp nơi rạng rỡ. 


Tóm lại, mười lý huyền diệu này cộng với sáu tướng nói trên của các 
pháp là nguyên nhân giải thích vì sao "sự sự được vô ngại" trong 
pháp giới, và cách nghĩa một cach đầy đủ giáo lý "trùng trùng duyên 
khởi" mà Hoa-Nghiêm tôn chủtrương. 


III- PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH 

Giáo lý căn bản của Hoa-Nghiêm tôn đã sâu xa mầu nhiệm, thì 
phương pháp tu hành tất nhiên củng phảẩi cao siêu, mầu nhiệm mới 
đưa hành-giả đến chổ cứu cánh tu hành. Tựu trung, trong các 


phương pháp tu hành ấy, ba pháp quán về pháp giớ sau đâyđược xem 
là các pháp môn trọng yếu và có hiệu quả rốt ráo nhất: 


1.-Chơn không quán:"Chơn" có nghĩa là chơn thật, không hư vọng; 
"không " 
nghĩa là không bị sắc tướng chỉ phối, ngăn ngại. 


Pháp quá này dựa trên'"lý pháp giới" mà lập ra. Mục đích của pháp 


quán này là dứt vọng tình, rõ chơn tánh , khiến cho hành-giả thấy sắc 
mà không bị sắc ngăn ngại và nhận được rằng toàn thể là chơn 
không; thấy không , mà nhận được rằng đó không pphải là không 
hẳn ( đoạn không ) mà toàn là chơn tánh. Tóm lại, pháp quán này 
nhìn thấuqua được sự đói đãigiã dối của cái không và cái có, để nhận 
rõ được cái "lý của vũ trụ (lý pháp giới) là chơn không " (đã giãi 
ởtrên) 2.-Lý sự vô ngại quán: Pháp quán này y theo " lý sự vô ngại 
pháp giới" mà lập ra." Lý' là thể tánh thanh tịnh sáng suốt; " Sự" là 
hình tướng phận hạn của các pháp. Lý, Sự vô ngại, như trong phần 
giáo lý căn bản đã có nóiở trước, nghĩa là Lý và Sự không phải hai 
loại chống nhau, ngăn cách nhau, mà trái lại, dung thông nhau. Lý, 
Sự thấu suốt, viên dung không ngại nên gọi là " Lý, Sự vô ngại quán". 


Theo pháp quán này, hành giả quan sát cái sắc tướng của một mảy 
trần mà khám phá ra được cái lý của vũ trụ. Tức là qua cái tướng hư 
giả của sự vật mà thấy được cái tánh sáng suốt của nhứt chơn. 


3. Châu biến hàm dung quán: Pháp quán này dựa trên cái lý " Sự sự 
vô ngại pháp giới" mà lập ra. 


Châu biến" mà lan ra, biến hóa cùng khắp tất cả; " Hàm dung" là bao 
gồm, thâu nhiếp hết, dung thông tất cả. "Châu biến hàm dung quán" 
là pháp quán nhằm mục đích nhận chân được rằng: cái pháp một và 
nhiều không ngại nhau, lớn và nhỏ trùng nhau, dung nhiếp lẫn nhau, 
lớp lớp không cùng tột, ẩn hiện tự tại, đồng thời tương tức tương 
nhập, thâu nhiếp, dung thông nhau cho đến vô cùng vô tận, trùm 
chứa cả vũ trụ bao la. 


Theo pháp quán này, hành giả quan sát cái Lý nơi một Sự, rồi do một 
Sự ấy mà mỗi mỗi Sự khác cũng đều thấy rõ. Hành giả lại quán mọi 
Sự tức nơi Lý, rồi theo Lý ấy mà mỗi mỗi Sự đều dung thông. 


IV. QUẢ VỊ TU CHỨNG 


Theo Hoa Nghiêm tôn, giải-thoát vẫn không phá hoại thế-gian tướng; 
nói một cách khác, không phải phủ nhận tế gian tướng mà có thể tìm 
thấy giải thoát ở một nơi nào khác. Ngay trong thế gian này, nếu 
hành giả phân biệt được chân vọng, khử trừ điênđảo, khiến cho tâm 
thanh tịnh để cùng thật tại nhất trí: Đó là giải thoát. 


Quan niệm về giải thoát của Hoa-Nghiêm tôn này không khác với 
Thiên Thai tôn, nghĩa là đều chủtrương một cách lạc quan rằng 
chúng sanh và Phật không sai cách: không nhận chân được lý trùng 
trùng duyên khởi, sự sự vô ngại pháp giới, là chúng sanh; giác ngộ 
được chân lý trên là Phật. 


V.- Kết Luận 


Hoa-Nghiêm tôn vì y theo bộ kinh cao nhất của Phật mà thành lập, 
nên được liệt vào hạng viên giáo, nghĩa là giáo lý hoàn toàn viên 
mãn. Và cũng vì là viên giáo cho nên phải cần một căn trí thông lợi 
mới tu theo được. 


Vậy hành giả,trước khi muốn lựa con đường này để tiến bước cần 
phải cân nhắc cho kỹ lưỡng, nhất là cần phải tìm nghiên cứu thêm 
cho thấu đáo. Nếu thấy nó khó hiểu quá caođối với căn cơ của mình, 
thì tốt hơn, nên tìm một con đường khác, bởi vì conđường nào, cuối 
cùng cũng đưa đến giải thoát cả. 


Nhưng nếu quý vị nào nhận thấy căn cơ của mình có thể theo kịp 
giáo lý huyền diệu của tôn này,thì đó cũng là một diễm phúc lớn. Trí 
tuệ quý vị sẽ nếm được hương vị thanh cao nhất của đạo nhiệm 
mầu, và sự tu hành của quý vị cũng mau đến đích, vì quý vị đã trèo 
theo con đường thẳng đứng để 


lên đỉnh núi "giải thoát". Bao giờ con đường thẳng đứng cũng khó 
trèo, nhưng mau đến đích hơn những conđường vòng quanh cọ. 
Trong vấn đề tu hành cũng vậy. 


8.- Tam Luận Tông hay là Tánh Không Tông 
IL- Duyên Khởi Lập Tông 


Tôn này căn cứvào ba bộ luận sau đây mà thành lập, nên gọi là Tâm 
Luận tôn. 


1.- Bộ Trung luận, gồm có bốn quyển, do Ngài Bồ tát Long Thọ làm 
ra, mục đích chính phá chấp của Tiểu Thừa và kèm một phần phụ đã 
phá sai lầm của ngoại đạo. 


2.- Bộ Bách luận, gồm có hai quyển do Ngài Bồ tát Đề Bà làm ra, mục 
đích chính là phá chấp của ngoại đạo và kèm một phần phụ phá chấp 
của Tiểu Thừa. 


3.- Bộ Thập NhịMôn luận, gồm có một quyển, cũng do ngài Long Thọ 
làm ra, mục đích phá cả Tiểu Thừa và ngoại đạo. 


Tóm lại, ba bộluận trên đây, đều phá sự thiên chấp sai lầm của Tiểu 
Thừa và ngoại đạo và mụcđích cuối cùng là làm sáng tổ nghĩa lý sâu 
xa, mầu nhiệm của Đại Thừa. 


Tôn này được thạnh hành ở Trung Hoa trong đời Dao Tần do công 
đức hoằng dương của ngài Cưu Ma La Thập, và trong đời Đường do 
công đức của ngài Đại sư Gia Tường. 


II- Tôn Chỉ Và Giáo Lý căn bản 


Như chúng ta đã thấy trong nội dung của ba Bộ luận căn bản nói 
trên, chủ trương của tôn này là phá các điệu tà chấp, nêu bày chánh 
lý. 

Theo Tam luận tôn, là chấp có bốn loại: 


1. Tà chấp của ngoại đạo: ngoại đạo tức là những học phái hay tôn 
giáo khác với Đạo Phật. Ngoại đạo vị không thấu rõ lý ngã không và 
pháp không, nên theo chấp chặt tà kiến, như tà nhơn, tà quả, không 
nhơn mà có quả, có nhơn mà không quả...những cái chấp nầy cần 
phải đả phá. 


2. Chấp trước của Tiểu Thừa Tỳ đàm tôn: Tiểu Thừa Tỳ đàm tôn tức 
là Câu xá tôn. Tôn này chủtrương lý ngã không, pháp hữu, nghĩa là 
cho răng cái ngã nơi thân người là không có, nhưng các pháp là có. 


Quan niệm sai lầm về pháp hữu ấy cần phải phá trừ. 


3. Chấp trước của Thành thật tôn: Tôn này, tuy chủ trương ngả pháp 
đều không, nhưng lại chấp cái 


"không" ấy là thật "có" ( thật có một cái không), chứkhông biết rằng 
cái "không " ấy cũng không hoàn toàn là không, cho nên cần phải phá 
trừ. 


4. Chấp trước của người tu về Đài thừa: Người tu về Đại Thừa không 
còn những chấp trước mê lầm về 


ngã, pháp của ngoại đạo và Tiểu Thừa,đã đoạn trừ những thành kiến 
chấp có, chấp không, chấp đoạn, chấp thường, nhưng còn có một số 
người ôm chặt cái sở đắc của mìmh, nghe nói "có" thì sa vào có, nghe 
nói "không " thì trệ vào không, nghe nói "trung đạo" thì chấp trước 
vềtrung đạo. Cho nên cần phải phá trừ những chấp trước ấy. 


Có người hỏi: Tam luận tôn chủ trương phá tà như trên, có thể gọi là 
đầy đủ lắm, nhưng còn phần hiển chánh thì như thế nào? 


- Xin thưa: Phá hết tà, tức là hiển chánh. Phá cũng tức là lập. Trừ mê 
tức là ngộ. Như vậy tà chấp đã bị phá, thời chánh lý tự bày, ngoài sự 


phá tà, không có chánh lý nào riêng nữa. 

Trong bộ"tam luận huyền nghĩa" có nói: Sự phá tà hiển chánh phân 
làm bốn loại: 1. Phá mà không thâu, nghĩa là trước một đối thủ nói 
không hợp đạo, thì chỉ phá mà không thâu. 


2. Thâu mà không phá, nghĩa là đối với người chủ trương hợp với 
chân lý thì chỉ cần thâu mà không phá. 


3. Cũng phá mà cũng thâu, nghĩa là đối vơi người học đạo mà còn 
đầy lòng mê chấp, thì phải phá trừ 

chỗ mê chấp và thâu lại giáo nghĩa mà họ đã hiểu lầm. 

4. Không thâu mà cũng không phá, đây là trường hợp khi đã tiêu trừ 
ba loại nói trên, quy vêmột chơn thật tướng: đến đây thì đã xa lìa nói 
phô, bặt dứt niệm lự, không thểnói rằng phá, không thể nói rằng 
thâu. 


Chủ trương phá phá tà hiển chánh trên này có thể cô đọng trong bốn 
chử sau đây:"Trung đạo bát bất". 


Trung đạo tức là đao lý viên dung cũng gọi là đệ nhứt nghĩa đế, 
nghĩa là cái chơn lý cùng tột, không gì hơn. 


Bát bất tức là tám cái "Bất" ( chẳng phải): 

Bất sanh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất dị, bất lai, bất 
xuất. Hiểu rõ tám cái "Bất" ấy, tức là nhận chân được nghĩa lý cảu 
Trung đạo. Chúng ta hãy nghe bài kệ sau đây trong "Trung đạo" 
thì rõ: 

Bất sinh, điếïc bất diệt 

Bất thường, diệc bất đoạn 

Bất nhất, diệc bất dị 

Bất lai, diệc bất xuất 

Năng thuyết thịnhân duyên 

Thiện diệt chưhý luận 


Ngã khể thủ lễPhật 


Chư thuyết trung đếT nhất 


Giảng rộng đoạn văn trên này, ông Phan Văn Hùm, trong quyển Phật 
Giáo triết học đã viết nhưsau: 


"Nhất thiết vạn hửu trong hiện giới đều sinh diệt vô thường". Sinh 
diệt vô thường như thế, nguyên là vì không có tự tánh, mà bởi nhân 
duyên mê vọng nên sinh ra giả hữu. 


Thế tục vì vọng kiến, nên chấp lấy cái giả hữu đó. Chân trí thời phủ 
định giả hữu mà nhận thấy là không ...siêu việt được tất cả hữu và 
vô là cái quan niệm tuyệt đối ấy, phải biết rằng chư pháp đều do 
nhân duyên sinh ra. 


Chư pháp tuy là hữu nhưng mà là phi thường hữu. Hữu, mà phi 
thường hữu là giả hữu. Giả hữu tuy là hữu mà phi hữu. Hữu mà phi 
hữu, thời cùng với vô có khác gì? Cho nên chư pháp tuy là vạn hữu, 
nhưng uyến nhiên là không . 


Lý thể của chân như, tuy là không tịch, bất sinh diệt, mà bởi nó sanh 
ra chư pháp, cho nên nó là căn của giả hữu. Đã là căn của gỉa hữu, 
thời mặc dù lý thể của chân như là không, thật ra nó là phi không. 


Như thế, chân như là không mà không thật là không cho nên cùng 
với hữu có khác gì? Vì thế, rôùt lại, chân như tuy là không tịch, mà 
nó uyển nhiên là hữu. 

Hữu, không, hai cái toàn nhiên cùng nhau hỗn hiệp. 

Trung đạo ra ngoài chổ chấp hữu cùng chấp không. 

II.- Ba Thời Giáo Lý 

Trong phần tôn chỉ và giáo lý căn bản nói trên, chúng ta thấy Tam- 
luận tôn bác tất cả các tôn phái của Tiểu Thừa và một phần của Đại - 
thừa. Nhưng dù Tiểu Thừa hay Đại -thừa, cũng là dựa trên Giáo lý 


của Đức Phật cả. Vậy, bác các tôn phái trong các đạo Phật, tức là 
gián tiếp, bác giáo lý của Phật chăng? 

Thật ra, không phải thế. Tất cả lời dạy của Đức Phật chỉ có một chất 
chung là sự giải thoát, như tất cả 


nước đại dương chỉ có một mùi vị là mặn. Phật nói ra các pháp 
môn,đều để đối trị những phiền nảo của chúng sanh. Người lương y 
đõi tùy theo chứng bịnh mà cho thuốc, thuốc không cao cấp, lành 


bịnh là hay. Cũng thế, căn cơchúng sanh không đồng nhau, cho nên 
pháp môn cũng tùy theo đó mà có sai biỆt. 


Theo Tam-Luận tôn, thì giáo lý của Đức Phật chia làm ba thời kỳ: 


-Thời kỳ thứnhứt, tại vườn Lộc-Giả vì các bậc căn trí hẹp hòi, Phật 
nói pháp Tiểu Thừa, tâm cảnh đều có. Trong thời kỳ này vì cần phải 
phá cái chấp về tự tách, thần ngã của ngộ đạo, nên Phật nói "pháp 
duyên sanh", xác định là thật có. 


-Thời kỳ thứhai, Phật vị các bậc căn trí bậc trung, nói "pháp tướng 
Đại -thừa", chỉ rõ đạo lý Duy-thức 


"cảnh không tâm có" (thế giới hiện tượng không thật có nhưng tâm 
thức thật có). Cũng trong thời kỳ 


này, Phật lần hồi phá trừchổ chất của Nhị-thừa về lý duyên sanh thật 
có, mà nói lý duyên sanh ấy chỉ 


là giả dối như tuồng có mà thôi, vì họ sợ về chổ chơn không , nên 
phải để"giã hữu" lại đễ dìu dắt họ. 


-Thời kỳ thứba, Phật vị các bậc thượng căn thượng trí nói ra giáo lý 
"vô tướng Đại-thừa ", biện bạch tâm cảnh đều không, một mực bình 
đẳng là chơn liểu nghĩa. Đến thời kỳ này mới thật là chổ rốt ráo của 
Đại -thừa, chủ trương duyên sanh ấy tức là tánh không, một mực 
bình đẳng, viên dung cả hai đế 


(chơn đế, tụcđế) không ngại. 


Tóm lại, thời ký thứ nhất, phá trừ ngoại đạo, chỉ dạy Tiểu-thừa với 
giáo lý tâm cảnh đều có. Thời kỳ 


thứ hai, thông cả Tiểu-thừa và một phần của Đại -thừa, (Tam thừa) 
với giáo lý cảnh không, tâm có. 


Thời kỳ thứ ba, chỉ có Nhất thừa, với giáo lý tâm cảnh đều không, 
nhưng cái không đây tức là chơn 


"chơn không, diệu hữu'. 
IV.- Phương Pháp Tu hành 
Chúng ta đã thấy ở các phần ở trên, chủ trương của Tam-luận tôn là 


phá tà, và do chổ phá tàấy là hiển chánh. Vậy thì phương pháp tu 
hành của tôn này là làm sao nhận rõđược những chổ sai làmm chấp 


trước của ngoại đạo là các tôn phái khác, tức là chứng ngộ. Muốn 
vậy, tức phải thực hành pháp quán "bát bất trungđạo". 


Bát bất tức là: Bất sinh, bất diệt; Bất đoạn, bất thường; bất nhứt, bất 
dị; bất khứ, bất lai. Không ngộ 


được tám món ấy tức là không rõ chơn đế và tục đế; mà không rõ 
được chơn đế và tục đế thì cũng không thể nào nhận thấy được ý 
nghĩa của trungđạo. 


Pháp quán này có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn quán về một phần 
của "bát bất "; chẳng hạn giai đoạn thứ nhứt quán về "bất sinh, bất 
điệt"; giai đoạn thứ hai quán về "bất đoạn, bất thường..." . 


Trong mỗi giaiđoạn như thế phẩi quán năm câu: 

1.- Câu thứnhứt: "thật có sinh, thật có diệt". Aáy là giả thiết thật có 
sanh diệt như thế gian thường chấp, để mà bát. Chấp như thế gọi là 
đơn tục ( đứng riêng về mặt thế tục), tức nhiên là thiên chấp (chấp 
một bên), chưa hiệp với trung đạo. 


2.- Câu thứhai: "không sanh không diệt". Aáy là chấp không sanh 
không diệt làm thật, để mà bát. 


Chấp như thế gọi là đơn chơn, cũng là thiên chấp, không hiệp với 
trung đạo. 


3.- Câu thứ ba: "giả sanh giả diệt". Aáy là giả lập có sự sanh diệt phát 
xuất từ nơi bất sanh bất diệt. 


Đây tức là trung đạo về thế tục. 

4.- Câu thứ tư: "giả bất sanh giả bất diệt". Nếu sanh diệt đã giả, thời 
sự bất sanh bất diệt cũng là giả. 

Aáy là trung đạo về chơn đế. 


5.- Câu thứnăm: "không phải sanh diệt, mà cũng không phải là không 
sanh diệt". Đây là dung hiệp cả 


tục đế và chơn đế mà tìm ra lý trung đạo. Thật vậy, thật tướng của 
pháp giới không sanh diệt , mà cũng không phải không sanh diệt. 
Đếnđây là băït dứt lời nói phô, tâm niệm lự, mà chỉ nhờ trực quan 
mới đạt tới. 


Trong năm câu này, thì ba câu cuối ( từ câu thứ ba đến câu thứ năm) 


thường gọi là tam trung (ba lý trung đạo). Vì thế cho nên trong pháp 
qúan này, người ta thường nói: dùng năm câu và ba lý trung đạo để 
quan sát. 


Trên đây là chỉ đưa ra một số thí dụ về một giai đoạn trong pháp 
"pháp trung đạo bát bất". Sau khi quán hết giai đoạn thứ nhất "bất 
sinh, bất diệt", hành giả tiếp tục giai đoạn thứ hai là "bất đoạn, bất 
thường". Và cứnhư thế mà quán cho đến hết tám cái "bất". 


Đây là pháp quán riêng biệt của tam luận tôn. Ngoài ra trên đường tu 
hành, hành giả còn tùy theo căn cơ mà tu các pháp môn khác như 
Lục độ vạn hạnh. 


V. Quả Vị Tu Chứng 


Giáo lý đã có phân chia thành chơn đế và tục đế, thì quả vị tu chứng 
cũng đứng về hai phương diện mà xét. 


1. Chơn đế: Nếuđứng về phương diện chơn đế mà xét thì không có 
vấn đề chứng hay không chứng, thành Phật hay không thành Phật, vì 
mê ngộ vốn không, nhiễm tịnh đều bình đẳng, hết thảy chúng sanh 
xưa nay là Phật rồi. 


2. Tục đế: Nếuđứng về phương diện tục đế, thì căn cơ chúng sanh 
không giống nhau, nên sự tu chứng cũng có chậm có mau. Với những 
căn cơ rất lanh lợi, thì trong một niệm có thể thành tựu "chánh quán 
bát bất", chứng được quả Phật. Trái lại, với những căn cơ chậm lụt, 
thì trải qua ba đại kiếp tu hạnh lục độ vạn hạnh, mới được thành 
Phật. Nếu tuần tự mà tiến thì phải trải qua 52 quả vị. Trong các tôn 
khác quý độc giả cũng thường nghe nói đến 52 quả vị, nhưng chúng 
tôi chỉnêu danh mà không nói rõ nội dung, đến Tam luận trong này, 
nên chúng tôi tưởng nên trình bày rõ một lần về các quả vị ấy, và để 
sau nầy, khi qua các tôn khác, nếu quý độc giả có gặp lại 52 quả vị 
này, cũng sẽ không còn bỡ 


ngỡ. 52 quả vị ấy là: 


Thập tín (mười bậc lấy đức tin làm gốc): 


1. Tín tâm 2. Tinh tấn tâm 
3. Niệm tâm 4. Định tâm 


5. Huệ tâm 6. Thí tâm 


7. Giới tâm 8. Hộ tâm 

9. Nguyện tâm 10. Hồi hướng tâm 

Thập trụ: Trụlà an trụ. Các vị Bồ tátkhi mới phát tâm, an trụ nơi 
mười bực này mà tu hành, trên cầu chứng được quả Phật, dưới hóa 
độ chúng sanh. Thập trụ là: 

1. Pháp tâm trụ2. Trị địa trụ 

3. Tu hành trụ4. Sanh quý trụ 

5. Phương tiện trụ 6. Chánh tâm trụ 

7.- Bất thối trụ 8. Đồng chơn trụ 

9. Pháp vương tử trụ 10. Quán đảnh trụ 


Thập hạnh: Mười bực này chú trọng tu hạnhlục độ nhiều hơn các 
hạnh khác,. Nên gọi là hạnh. Mười hạnh là: 


1. Hoan hỷ hạnh 2. Nhiêu ích hạnh 

3. Vô nhuế hạnh 4. Vô tận hạnh 

5. Ly sỉ loạn hạnh 6. Thiện hiện hạnh 

7. Vô trước hạnh 8. Tôn trọng hạnh 

9. Thiện pháp hạnh 10. Chơn thiện hạnh 


Thập hồi hướng: Hồi nghĩa là xoay về, Hướng tức là xu hướng. Hành 
giả đem mười hạnh này mà quy hướng về ba nơi sau đây: 


a/ Xoay sự vềlý, lấy chơn như thật tế mà làm chỗ chứng. 


b⁄ Xoay nhơn vềquả, lấy đạo vô thượng Bồ đề làm chỗ sở cầu. 

c⁄ Xoay mình vềnơi người, một lòn bình đẳng, phổ độ chúng sanh. 
Mười hồi hướng là: 

1- Cứu độ chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng; nghĩa là cứu 
giúp chúng sanh mà không chấp trước về sự cứu giúp. 

2- Bất hoại hồi hướng; nghĩa là không bao giờ thối tâm cứu giúp 
chúng sanh. 


3- Dẳng chưPhật hồi hướng: nghĩa là lòng từ bi cứu giúp chúng sanh 
cúng bằng chưPhật. 


4- Chí nhứt thếxứ hồi hướng; nghĩa là lòng cứu giúp chúng sanh mỗi 
việc đều chu đáo. 


5- Vô tận côngđức tạng hồi hướng; nghĩa là chất chứa công đức vô 
tận. 


6- Tùy thuận nhứt thiết kiên cố thiện căn hồi hướng; nghĩa là thuận 
theo hết thầy căn lành bền chặt. 


7- Đẳng tâm tùy thuận nhứt thế chúng sanh hồi hướng; nghĩa là đem 
tâm bình đẳng tùy thuận hết thầy chúng sanh. 


1. - Như tướng hồi hướng; nghĩa là các công đức hồi hướng về tự 
tánh chơn như. 


2. - Vô trước vô phược giải thoát tâm hồi hướng; nghĩa là không 
chấp trước không ràng buộc, một lòng giải thoát. 


3. - Pháp giới vô lượng hồi hướng; nghĩa là hướng về pháp giới 
không cùng tận. 

Bốn mươi quả vịtrên này ( Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi 
hướng) nói về thơig gian tu tập tùy thuộc vào Kiếp A-tăng kỳ thứ 
nhứt. 


Thập địa: Mười bực này, vì tóm thâu các công đức hữu vi và vô vi, 
dùng làm tự tánh, cùng làm chỗ 


nương dựa chắc chắn hơn cả cho sự tu hạnh, nên gọi là Địa. Mười 
địa là: 1. Hoan hỷ địa 2. Ly khổ địa 


3. Pháp quanđịa 4. Diệm huệ địa 


5. Nan thắng địa 6. Hiện tiền địa 

7. Viễn hànhđịa 8. Bất động địa 

9. Thiện huệ địa 10. Pháp vân địa 

Trong thập địa, mỗi địa còn có ba tâm: Nhập, Trụ, Xuất. Khi vừa 
bước vào một bực nào, gọi là nhập tâm. Trong lúc ở yên trong bực ấy 


mà tu, gọi là trụ tâm. Sau khi tu tập lâu rồi, cần bước qua bực khác 
gọi là xuất tâm. Batâm ấy đều phải trải qua trăm ngàn số kiếp. Từ 


khi nhập tâmvề sơ địa (tức Hoan hỷ 


địa) đến Thất địa (tức Viễn hành địa) phải trải qua suốt một kiếp A- 
tăng kỳ thứ hai. Từ Bát địa ( tức Bấtđộng địa) đến Thập địa (tức 
Pháp vân địa) thuộc về kiếp A-tăng kỳ thứ ba. 


Đẳng giác: Khiđã mãn quả Thập địa thì gọi là Đẳng giác, là địa vị đã 
gần đến quả Phật. 


Diệu giác: Tức là Phật quả, tự mình đã giác ngộ, lại giác ngộ cho 
người, trí giác ngộ và công phu tu hành đều được đầy đủ, không thể 
nghĩ bàn nên gọi là Diệu gíac. Bực này vì các lậu nghiệp đã hết sạch 
và không còn pháp gì phải học nữa, nên gọi là Vô-học đạo. 


VI.- Kết Luận 


Như chúng ta đã thấy ở các phần trên, Tam-luận tôn chủ trương "lấy 
phá làm tập", phá tất cả những sự chấp trước của đạo ngoại, của 
Tiểu-thừa Tỳ-đàm, của thành Phật tôn và của cả một số người tu 
theo Đại -thừa. Nhận chân được những sự sai lầmãy tức là ngộ rồi 
đấy. Con đường đi đến chân lý không đâu khác hơn con đường mình 
đi. Nhưng muốn khỏi lạc đường và chậm bước, thì phải dẹp tất cả 
những hình bóng phỉnh-phờ và những chướng ngại vật trên đường đi 
ấy. Một khi sự phá dẹp hoàn thành thì chân lý tự nhiên hiện bày. 


Theo thiển kiến chúng tôi. Tam luận tôn không phải là một con 
đường Tu như các tôn khác, màđúng hơn là một cữa Aủi: Những 
hành-giả muốn đi từ Tiểu-thừa hay Đại -thừa Đốn giáo, hay Viên giáo 
thì phải đi ngang cữa Ải Tam luận tôn. Đến cửa Aủi này, hành-giả bị 
lục soát một cách kỹ lưỡng, nếu ai còn mang theo một món hành lý 
"chấp trước" gì, thì không thể qua cửa Aủi này được. Hành-giảkhi đi 
qua cửa Aủi này là phải thông suốt các vấn đề: có, không, sanh, diệt, 
thường,đọan, nhất, dị v.v... 


Vậy chúng tôi mong mỏi quý vị Phật-tử muốn đi xa vào thế giới 
Trung-đạo hay Viên giáo thì hãy nghiên cứu cho kỹ Tam luận tôn. 


Chúc quý độc giả thánh công. 


9.- Câu Xá Tông Hay Là Hữu Tông 
IL- Duyên Khởi Lập Tông 


Tôn này thuộc về Tiểu-thừa, phát xuất từ bộ luận Câu xá của Ngài 
Thế-Thân. bộ luận Câu xá lại dựa theo ý-nghĩa của bộ kinh Đại Tỳ- 


Bà-Sang (Mahavibhasacastra) mà thành lập. Bộ luận Câu xá được 
Ngài Trần-Chân-Đế dịch và truyền sang Tàu rất sớm, nhưng vềsau bị 
thất truyền. Trong giai đoạn đầu nầy, Câu-xá tôn chưa thành một tôn 
phái riêng biệt ở Trung Hoa. Chỉ đến khi Ngài Huyền-Trang đi thỉnh 
kinh ở Ấn Độ trổởvề, đem dịch lại bộ luận. Câu xá và đệ tử của Ngài 
là Đại sư Phổ Quang dựa theo bộ luận nói trên mà ra bộ "Câu xá 
thuật ký", và Ngài Pháp bảo làm bộ"câu xá luận sớ" thì Câu xá tôn 
mới thành một tôn và được thạnh hànhở Trung Hoa. Nhưng hết đời 
Đường (từ đầu thế kỷ thứ VII đến cuối thế kỷ thứ IX) thì tôn này lại 
dần dần suy tàn và nhường địa vị quan trọng cho phái Đại -thừa 
khác, thích hợp với triết học và tâm lý của nhưng Trung Hoa hơn. 


II- Tôn Chỉ Và Giáo Lý Căn Bản 


1.- Tôn chỈ:Tôn này chủ trương "ngã không pháp hữu", nghĩa là 
không có thật ngã nhưng có thật pháp. 


Đối với các tôn giáo khác thì chủ trương có một cái thật ngã, chủ tế 
thường nhất, một cái linh hồn trường tồn bất biến, mặc dù mọi sự 
vật đổi thay, sống hay chết. Theo Câu xá tôn thì một cái ngã như 


thế không thể có được, vì mọi sự vật trong vũ trụ, kếcẩ con người 
đều giả hợp mà thành, chứ không có một vật gì đồng nhất và bất 
biến. Đây cũng là chủ trương chung của các giáo phái khác trong 
Phật giáo. Điểm sai khác giữa Câu xá tôn với các tôn phái khác là: 
Câu xá tôn thì chủ trương Pháp hữu, trong khi các giáo phái khác thì 
bảo rằng pháp không. Pháp hữu, nghĩa là bản thể thật tại của các 
pháp, hay nói một cách dễ hiểu hơn, nguyên liệu sanh ra các sự vật 
trong vũ trụ, là thường có, là có thật. Thí dụ: con người không có 
thật ngã, nhưng những nguyên liệu làm ra con người, như ngũ uẩn, 
tứ đại là thật có. 

2.- Vũ trụquang: Câu xá tôn phân biệt vũ trụ vạn hữu ra làm hữu vi 
pháp và vô vi pháp. Hữu vi pháp chỈ về hiện tượng trong hiện tượng 
giới, có sanh diệt, chuyển biến. Vô vi pháp chỉ về cảnh giới thường 
trụ, không sanh diệt, chuyển biến, cũng tức là chỉ về lý thể. 


Hữu vi pháp gồm có 72 món, và vô vi pháp gồm có 3 món, cộng tất 
cả là 75 món, hay 75 pháp. 


ĐỒ BIỀU VỀ 75 PHÁP 


11 sắc pháp-Năm căn: Nhãn, nhị, tĩ, thiệt, thân. 


Năm cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc 


và một vô-biểu sắc 


75 PHÁP 72 pháp 1 tâm pháp Nhãn-thức, nhĩ-thức, hay tĩ-thức, thiệt- 
thức, hữu vi tâm-vương thân-thức, ý-thức. 


46 tâm-sở 10 Đại-địa pháp. 

pháp 10 Đại-thiện-địa pháp. 

6 Đại-phiền-não-địa pháp 

2 Đại-bất-thiện-địa pháp 

10 Tiểu-phiền-não-địa pháp 

8 Bất-tịnh-địa pháp 

14.bất tươngưng hành pháp 

3 pháp vô-vi Trạch-diệt vô vi 

phi-trạch-diệt vô-vi 

Hư-không vô-vi 

Trong phạm vi nhỏ hẹp của tập sách, chúng tôi không thể đi sâu đễ 

giải thích từng pháp mộtđược. Tuy thế đễ có một ý-niệm về các loại 
pháp ấy, chúng tôi xin sơ lược đại khái sau đây: Sắc pháp: 'phàm cái 


có thể hư nát và có tánh cách chướng ngại đều thuộc về sắc pháp. 
Trong 11 


nhóm thuộc về sắc pháp, gồm có năm căn và năm cảnh, thì độc giả 
cũng biết rồi, không cần phải giải nữa; còn món thứ 11 là vô biểu sắc 
cần phải giải thích. Vô biểu sắc là cái sắc pháp không biểu hiện ra 
ngoài (pháp trần), đó làđối tượng của ý căn. 


Tâm pháp: Cũng gọi là Tâm Vương, vì nó có năng lực chủ động như 
ông vua có quyền chủ trương trong một nước. Tâm vương có ba tên: 
Tâm, ý và thức. Theo câu xá luận thì: "nhóm góp các tập quán mà 
khởi ra gọi là tâm; nghĩ ngợi gọi là ý; phân biệt gọi là thức". 


Tâm sở pháp:là cái pháp sở hữu phụ thuộc của tâm vương, như các 
ông quan phụ thuộc vào quyền sai sử của ông vua, hay các nhân viên 
phụ thuộcdưới sư điều khiển của ong chủ. 


Bất tương ưng hành pháp:GCó thể gọi tắt làcái pháp bất tương ưng, 


nghĩa là các pháp không thuộc về 


sắc, mà cũng không hẫn thuộc về tâm, nhưng là kết quả của sự tiếp 
xúc giữa tâm và sắc.thí dụ như 


sỰ "sự được " 

Là một pháp bất tương ưng. Khi ta được một cái gì, "sự được " áy 
không thuộc vêäsc pháp , cũng không thuộc về tâm pháp . "Cái mà ta 
được " là sắc pháp , "cái nỗi nỗi vui mừng " khi được là tâm pháp , 
còn "sự được" không thể liệt vào sắc pháp hay tâm pháp được, vì thế 
cho nên gọi là bất tương ưng hành pháp . 


Vô-vi-pháp: nghĩa là những pháp không sanh diệt, chuyển biến, vượt 
ra ngoài ự dối đãi.Vô vigôm có ba pháp là:trạch diệt vô vi, phi trạch 
diệt vô vivà hư không vô vi. 


Bảy mươi lăm pháp này bao gồmtất cả sự vật trong vữ trụ. 


Sự vật trong vũtru Tchia ra làm hai loại lớn là:hữu tình thế gian và 
khí thế gian. 


-Hữu tình thếgiántưc là toàn thể chúng sanh , có sự sống. 


-Khí thếgiántưc là hoàn cảnh mà chúng sanh nương vào để sống như 
đất cát, núi, sông, nhà, cửa v.v 


Xét về phương diện thời gian, thì vũ trụ là vô thỈ vô chung, nghĩa là 
không có lúc bắt đầu và củng là không có lúc chung cục, mà chỈ có sự 
thay đổi, biến chuyển thôi. Trong vũ trụ có hằng hà sang thế 


giới, thế giới này thành, thì thế giới kia hoại, đắpđỗi cho nhau. Tuy 
thế, riêng mỗi thé giới, từ khi danh thành cho đến khi tiêu diệt, phải 
qua bốn giai đoạn ( thành, trụ, hoại, không) gồm một đại kiếp, tức là 
một ngàn hai trăm tám chục triệu năm (1.280.000). 


Xét về phương diện không gian,thì vũ trụ rộng lớn không thể tưởng 
tượng được .Trước tiên đon vị nhỏ 


nhấtcủa vũ trụlà thế giới(như thế giới nhỏ mà ta đang ở đây). 
Họp một ngàn thế giới mới thànhd một tiểu thiên thế giới; họp một 


ngàn tiểu thiên thế giới mới thành một trung thiên thế giới;họp một 
ngàn trung thiên thế giới mới thành một đại thiên thế giới. Như thế 


một đại thiên thế giới gồm(1.000*1.000*1.000) một ngàn triệu thế 
giốwi nhỏ (như thế giới chúng ta đang ở dây) . nhưng trong vũ trụ 
không phải có mđại thiên thế giới mà có vô lượng vô số đại thiên thé 
giới; cho nêntong kinh thường nòiïla:thập phương vi trần thế giới ( 
mười phương thế giới nhiều như cát bụi ) hay thập phương hằng hà 
sang thế giới ( mười phương thế giới nhiều như cát sông hằng ). 


Xét về phương diện phẩm chất thì vũ trụ chia làm ba tầng bấc cao 
tháp khác nhau, củng gọi là tam giới, hay ba cõi là: dục giới, sắc giới, 
vô sắc giới. 


Dục giới là cõi của loài hữu tình chư Ấn Độ xa lìa được dâm dục và 
thực dục. Trong dục giới có sáu loại chúng sanh là thiên, nhơn, atula, 
súc sinh, ngạ quỷ,địa ngục. 


Sắc giới là cõi của loài hữu tình có hình sắc tốt đẹp, đã rời bỏ được 
dâm dục và thực dục. Cõi này có bốn bậc là:Ly sanh hỹ lạc địa, Định 
sanh hỷ dục địa, Ly hỷ diệu lạc địa và Xã niệm thanh tịnh địa. 


Vô sac giới là cõi không có hình sắc . các loài hữu tình sanh trong cõi 
này chỉ có tâm thức màthôi. Cõi này củng chia làm bốn từng bậc cao 
thấp, thông thường gọi là tứkhông thiên: không vô biên xứ, Vô sở 


hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


3.- Nhân sanh quan: chúng sanh nói chung, và con người nói riêng, do 
đâu mà có? Và đời sống chúng sanh có giá trị như thế nào? 


a)Theo câu xá tôn, thì chúng sanh sở đĩ bị xoay chuyển trong vòng 
sanh tử luân hồi, là do "nghiệp cảm duyên khởi", nghĩa là do mê hoặc 
mà tạo nghiệp, do tạo nghiệp mà cảm thọ các quả báo. 


Thế nào gọi là hoặc? Hoặc nghỉa là mê mờ, không sáng suốt, không 
biết đâu là phải, đâu là trái tức là vô minh, mê vọng. Hoặc có hai 
loại: bổn hoặc và tùy hoặc, Bổn hoặc là sựmê lầm cội gốc, củng gọi 
là căn bản phiền não, như tham, sân,si,mạn, nghi, ác kiến. Tùy hoặc 
là những mê lầm dựa theo bổn hoặc mà phát sinh, cũng gọi là tùy 
phiền não. 


Trong sáu bổn-hoặc nói trên, thì năm hoặc đầu: tham, sanh, si, mạn, 
nghỉ, vì tánh chất chậm-lụt, ăn sâu gốc rễ trong thâm tâm chúng ta, 
rất khó dứt trừ, nên gọi là ngũ-độn-sử (sử là sai sử, xúi sử; những 
hoặc này sai khiến một cách tiềm tàng, sâu kín loài hữu tình làm cho 
chúng sanh cứ luẩn quẩn trong chổ mê lầm nên gọi là độn-sử). 


Còn hoặc thứsáu là ác kiến, vì tánh chất nó lanh lẹ, không ăn sâu gốc 


rễ trong thâm tâm và dễ dứt trừ, nên gọi là lợi sử. Aùc-kiến hay lợi 
sử gồm có năm thứ là: Thâm kiến, Biên kiến, Tà kiến, kiến thủ, và 
giới cấm thủ. 


Thân kiến: là chấp một cách sai lầm rằng cái thân do ngũ uẩn giả 
hiệp này là có thật ngã. 


Biên kiến: là chấp sai lầm rằng cái thân này chết rồi thì tiêu diệt hẳn, 
không còn gì cả(đoạn kiến) hay trái lại, chấp cái thân này chết rồi, 
linh hồn vẫn còn mãi mãi (thường kiến). Những sự chấp ấy làm mất 
hẳn lý trung đạo, nên gọi là biên-kiến. 


Tà-kiến: là chấp những đạo lý mơ hồ tà bậy và bài bác những lý 
nhơn quả chơn chánh. 


Kiến-thủ: là chấp chặt kiến giải sai lầm của mình, mà không chịu 
theo đời các bậc hiển thánh. 


Giới cấm-thủ:là giữ giới sai-lầm như những giới khổ hạnh của ngoại 
đạo v.v... 


Do những bổn-hoặc và ác kiến nói trên sai sử, chúng sanh tạo ra các 
nghiệp, làm nhân quảcho nhau và khiên sau khi cho chúng sanh phải 
xoay vần mãi trong sanh tử luân hồi. Nghiệp có ba thứ: ý- 


nghiệp, tức là tự suy nghĩ, hành đọng của ý niệm; ngữ-nghiệp, tức là 
sự nói năng; thân nghiệp, tức là những hành động về thểxác. 


Nghiệp có ba tánh là: lành, dữ và vô ký (nghĩa là trung bình, không 
lành, không dữ). Nghiệp lành thì có quả báo lành, nghiệp dữ thì có 
quả báo đữ. Còn nghiệp vô-ký thì có quả báo không lành không dữ. 


Nghiệp lành, cũng như nghiệp dữ, đều có mười thứ: 


Mười nghiệp dữlà: giết hại, trộm cắp, tà đâm, nói dối gạt, nói thiêu 
dệt, nói chia rẽ, nóiđộc ác, tham lam, giận giữ, si mê. 
Mười nghiệp lành là: không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, 


không nói dối gạt, không nói thiêu dệt, không nói chia rễ, không nói 
độc ác, không tham lam, không giận giữ, không si mê. 

Quả-báo của mười nghiệp lành và mười nghiệp dữ có mau và chậm, 
nghĩa là có khi xảy ra trong một đời, có khi hai ba đời sau mới thọ 
quả-báo. 


Khi thời kỳ cảm quả chịu báo đã xác định, thì gọi là định nghiệp. Trái 


lại, hữ gọi là bất định nghiệp. Bất định nghiệp có hai thứ: một là quả 
báo đã định mà thời kỳ chịu quảbáo chưa định; hai là cả quả báo và 
thời kỳ chịu quả báo đều chưa định. 


b). Trên đây là nói lý do vì sao có sự hiện diện của chúng sanh trong 
thế giới này. Dưới đây, chúng tôi sẽ nói đến giá trị của sự hiện diện 
ấy theo quan niệm của Câu xá tôn, tức cũng là quan niệm của Tiểu- 
thừa Phật giáo. 


Quan niệm ấy, không xa lạ gì đối với chúng ta. Đó là cõi đời là một 
bể khổ, trong ấy, chúng sanh đang lặn hụp, trôi lăn, sống chết. Con 
người khổ vì sanh, lão, bệnh, tử.Con người khổ vì yêu nhau mà phải 
xa lìa, ghét nhau mà phải chung sống, muốn một đàng mà thực tế 
đưa đi một nẻo. Con người khổ vì tai trời, nạn nước: bão, lụt, chiến- 
tranh, trộm cướp v.v...Con người khổ vì sống trong một hoàn cảnh 
mê mờ, tối tăm, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là hạnh phúc 
chân thật,đâu là ảo ảnh giả dối. 


Con người khổ vì mong được trường tồn àm cõi đời lại vô thường, 
luôn luôn biến đổi, có đó không đó, có đó mất đó, như một trò mộng 
huyễn. Con người khổ vì tưởng rằng có một cái thật-ngã làm nồng 
cốt cho sựsống, thuần nhất, tự tại, ngờ đâu cái Ngã ấy là giả dối, 
không có thật vì bihoàn cảnh chỉ phối làm cho điêu đứng, đảo điên. 


Tóm lại, cõiđời là một bể khổ làm bằng nước mắt của tất cả chúng 
sanh. 


HI.- Phương Pháp Tu Hành 
1.-Tứ-diệu-đế. 


Muốn giải thoát ra ngoài bể khổ mênh mông của cõi đời, Câu xá tôn 
chủ trương phải tu theo pháp "Tứ- 

diệu-đế". Tứ diệu đế tức là bốn lẽ chân thật đưa người tu hành 
từcảnh mê đến cảnh ngộ, từ cõi Ta bà đau khổ, đến cảnh giới Niết 
bàn tịch tịnh. 


- Diệu đế thứnhất chỉ rõ cho người tu hành thấy cõi đời là đau khổ. 


- Diệu đế thứhai chỈ rõ cho người tu hành thấy được nguyên nhân 
của sự đau khổ trong cõi Ta-bà. 


- Diệu đế thứba chỉ rõ cảnh giới an lạc sau khi ra khỏi cõi đời đau 
khổ. 


- Diệu đế thứtư chỈ rõ con đường tu hành để đi đến cảnh giới an lạc 
Niết bàn. 


Bốn Diệu đé ấy tức là: khổ, tập, diệt, đạo vậy. 
2.- Thập nhịnhân-duyên. 


Với những căn cơ lanh lợi, thì có thể tu theo pháp Thập-nhị-nhân- 
duyên. Thập-nh]-nhân-duyên là 12 


nhân duyên kế tiếp theo nhau, làm nhân, làm quả, khiến cho chúng 
sanh phải mãi mãi xoay vần trong bể khổ sanh tử luân hồi. Mười hai 
nhân duyên ấy là: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục thập, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử.Mười hai nhân duyên này như mười hai 
vòng xích nối liền với nhau làm thành một chuối xích, không biết đâu 
là đầu, đâu là cuối. Nếu cắt đứt được một vòng xích thì chuối xích ấy 
tất phải phải đứt đọan. Đối với kẻ tu hành, muốn chấm dứt sanh tử 
luân hồi, thì cái mắc xích cần phải bị cắt đứt là "ái". Aùi ở đây tức là 
luyến ái. Vì luyến ái nên mới có thủ cho mình, rồi "thủ" 

sanh ra "hữu". Và từ đó, cái vòng sanh tử lại tái diễn. Vậy không có 
"ái", thì không có "hữu", không có "hữỮu”" thì không có "sanh", không có 
"sanh" thì không có "lão tử", nghĩa là không có khổ đau. 


IVQuả Vị Tu Chứng 


1.- Người tu theo pháp Tứ-diệu đế, nếu mau lắm thì cũng phải trải 
qua qua ba đời, còn nếu chậm, thì phải tải qua 60 kiếp, mới chứng 
được A-la-hán, la fcõi cao nhất của hàng Thanh Văn. 


Trước khi chứngđược quả vị A-la-hán, hành-giả tuần tự chứng các 
quả dưới đây: Tu-đà-hoàn, Tàu dịch là Nhập lưu, hay Dự lưu, nghĩa 
là bắt đầu nhập vào dòng Thánh. 


Tư-đà-hàm, Tàu dịch là Nhất lai, nghĩa là còn phải đầu thai vào cõi 
Dục-giới một lần cuối cùng nữa, để 
tu hành cho rốt ráo, trước khi vĩnh viễn xa rời cõi này. 


A-na-hàm, Tàu dịch là Bât-lai, nghã là không còn phải đầu thai vào 
cõi Dục-giới nữa. Hết bực này là đến quả vị A-la-hán. 


A-la-hán, Tàu dịch là Ứng-cúng hay Vô-sanh, nghĩa là dứt bỏ được cái 
điều mê lầm trong cõi Sắc giới và Vô- sắc giới, không còn phiền não, 
không còn chịu sanh tử luân hồi, vượt ra khỏi ba cõi, hưởng sự 


cúng dường của thiên và nhân. Bậc này gọi là bậc Vô-học, nghĩa là 
không phải tu học pháp gì nữa. 


2.- Đối với lối tu Duyên-giác, nghĩa là tu theo lối quán 12 nhân 
duyên, thì quả vị không có chia ra nhiều tầng bậc, chẳng qua khi 
đang tu hành thì gọi là Duyên-gíac hướng, nghĩa là đi lần tới mục 
đích của sự tu hành là quả Duyên-giác. Còn khi tu đượcđầy đủ, dứt 
mối mê lầm, chứng được chân lý, thường hưởng được cái vui giải 
thoát trong cảnh Niết-bàn, thì gọi là Duyên-giác quả. Vị chứng được 
quả này thì gọi là Bích-chư-Phật, tức là vị Phật tự giải thoát cho 
mình, nhưng chưa có thểgiác tha. Từ 


khi bắt đầu tu hành cho đến khi chứng quả Duyên-giác, thời gian dài 
ngắn khác nhau tùy theo căn cơ 


của kẻ tu hành: vói căn cơ lanh lợi thì ít ra cũng phải trải qua bốn 
đời tu luyện; với căn cơ chậm lụt thì phải trải qua 100 kiếp tu hành. 


V.- Kết Luận 


Câu xá tôn, mặc dù chỉ là một tôn phái trong nhiều tôn phái của Tiểu- 
thừa, nhưng có thể đại diện một cách gần đấy đủ cho phái Tiểu-thừa 
Phật giáo. Bởi thế , Câu xá tôn, chúng ta có thể hiểu một cách khá 
tường tận giáo lý căn bản và phương pháp tu hành của hàng Tiểu- 
thừa trong quá khứ xa xưa. 


Nhưng từ khi tôn này được thành lập ở Trung Hoa đến bây giờ, thời 
gian đã trôi qua hơn một ngàn năm. Trong thời gian ấy, chắc cũng có 
nhiều sự biến đổi trong chỉ tiết. Chúng tôi rất tiếc không có nhiều tài 
liệu để nghiên cứu một cách đầy đủ những biến chuyển của tôn này 
qua thời gian và sự tồn tại của nó trong hiện tại nhưthế nào. Do đó, 
chúng tôi thành thật đề nghị với quý độc giả hãy xem bài này như 
một bài nghiên cứu về một trong mười tôn phái ở Trung Hoa, chứ 
chưa phải một "con đường" 


hoàn bị, hướng dẩn trực tiếp quý vị vào sự tu luyện. Chúng tôi muốn 
nói, nếu quý vị thấy căn cơ mình thích hợp với giáo lý Tiểu-thừa, mà 
muốn bắt tay vào sự tu luyện, thì cũng cần tìm đọc thêm nhiều nữa 
và nghiên cứu cho đến nơi đến chốn, để khỏi lạc hướng sai đường. 
10.- Thành Thật Tông 

IL- Duyên Khởi Lập Tông 


Tôn này thuộc về Tiểu Thừa, y cứ vào ý nghĩa của bộ thành thật 


luận, do đó gọi là Thành thật tôn. 


Bộ Thành thật luận do ngài Ha-lê-bạt-ma ( Harivarman, Tàu dịch là 
Cưu-ma-la-đà (Kumaraladha) thuộc phái Tiểu Thừa Tát-bà-đa làm ra, 
vào khoảng 900 năm, sau khi đức Phật Thích Ca nhập niết bàn. Như 
chúng ta đã biết qua trong phần lịch sử truyền giáoở Aán độ, sau khi 
đức Phật nhập niết bàn, phái Tiểu Thừa chia ra thàngh nhiều nhóm, 
giải thích kinh điển của Phật không giống nhau. Nhận thấy nguy cơ 
có thểlàm cho Phật giáo suy đoivif sư không đồng quan điểm`về giáo 
lý của các tôn phái ấy, ngài Ha-lê-bạt-ma đã đem hết tâm lực và trí 
tuệuyên bác của mình, rút ra lý tỉnh tủytong các bộ 


kinh luậncủa Tiểu Thừa, làm ra bộ thành thật luận. Sởdĩ ngài dùng 
hai chữ "Thành thật"để đặt tên cho bộ luậncủa mình là hàn ý muốn 
nói rằng: những lý nghĩa trong bộ luận của minhlaf chân thật, 
đúngđắn hoàn toàn với giáo lý căn bản trong ba tạng kinh điển của 
Phật . mà thật như thế, bộ Thành thật luận là bộ luận có thể tiêu 
biểu một cách trung thựcgiáo lý của Tiểu Thừa. 


Và củng vì giá trị chân chính ầy màbộ Thành thật luận được truyền 
sang Trung Hoa và được Ngài Cưu-ma-laThập trong đời giao tần dịch 
ra văn Tàu, gồm có tất cả 16 cuốn, chia ra làm 202 phẩm. Nhưng 
mặc dù được người đời hâm mộ, bộ luận này phải đợi đếnđời Nam 
Bắc triều mới thành lập một tôn riêng tức là" Thành thật tôn". 


II-Tôn Chỉ Và Giáo Lý Căn Bản 
Tôn này chủtrương "nhân không , Pháp không ". 


Như chúng ta đã biết, theo Câu-xá-tôn thì nhơn không nhưng pháp lại 
có. Thành thật tôn, đi xa hơn, cho rằng nhơn không thật, mà pháp 
củng không thật. 


Để giải thích chủ trương "hai không" này, Thành thật lập ra hai môn 
là: Thế giwói môn và Đệ nhất nghĩa môn. 


1.- Thế giới môn: Môn nghĩa đen là cửa; Thế giới môn tức là cửa của 
Thế giới; nói một cách thông thường như ngày nay thường nói, "thế 
giới môn" tức là đứng về"phương diện thế tục, phương diện tương 
đối" mà quan sát suy luận. 


Xát về phương diện tương đối, thì nhơn cũng có mà pháp cũng có. 
Thật vây, theo sự nhận xét thông thường, thì ta có một cái thân; ta 
đi, đứng, nằm, ngồi; ta có một cái tâmđể suy xét, phân biệt, nhớ 


chuyện quá khứ, tính chuyện tương lai? Thế mà bảo mà không có 
ngã thì thật là vô lý. Lại trong kinh cũng thường nói: ta thường 
tựngăn ngừa và tụ giữ lấy ta, làm lành tự mình được hưởng điều 
lành, làm đữ, tựmình chịu hưởng quả đữ. Vậy nếu bảo rằng không 
có người, không có ta, thì thật là trái với nhận xét và lý luận thông 
thường. 


Xét về các pháp cũng vậy, bảo rằng không thì cũng là vô lý. Nếu 
không có sắc pháp thì làm sao có thân ta, có cảnh giới chung quanh 
ta? Ử, thì thân ta, do ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, giả 


hợp mà thành. Những thứ này cũng là pháp cả. Thí dụnếu ta chia chẻ 
cái sắc pháp ra thành nhỏ mãi, thì cuối cùng, dù nhỏ đến không thể 
chia chẻ được nữa, cũng vẫn là sắc, chứ sắc không thể chia ra mà 
thành "không" được . Ngược lại, nếu đã là không , thì không thể đem 
cái "không" ấy nhân lên mãi mà thành "có" được. Cũng như trong toán 
học, dù có nhân bao nhiêu lần với con số không ( dero), thì không 
cũng vẫn là không . 


2.- Đệ nhất nghĩa môn: Đệ nhất nghĩa môn, hay chơn đế, là nói về 
phương diện tuyệt đối. Đứng về 


phương diện này mà xét, thì Ngã và Pháp điều là giả có, chứ không 
thật có. Khi năm uẩn hòa hợp thì tạm gọi là ta; khi năm uẩn tan ra 
thì cái ấyy không còn nữa. Vã lại cái ta ấy, trong lúc còn sanh tiền, 
thì mõi phút, mỗi giây cũngđều có thay đổi, biến chuyển chứ không 
thuần nhất là bất biến. 


Các pháp cũng vậy, tương đối mà nói thì có, nhưng tuyệt đối mà xét 
thì cũng không thật có. Các pháp cũng do nhân duyên hòa hiệp mà 
tạm gọi là có, chứ không thể có một cách tuyệt đối, nghĩa là không 
thuần nhất và bất biến. Vì thế cho nên Phật dạy: "các pháp đều là 
như huyễn như hóa". Kinh Bát nhã cũng nói: "sắc chẵng khác gì 
không , không chẵng khác gì săc, sắc tức không , không tức 
sắc"...Tóm lại, đứng về đệ nhất nghĩa môn mà xét, các pháp rốt ráo là 
chơn-không . Chơn-không là thế nào? 


Chơn-không có nghĩa là: chơn pháp của các pháp trong vũ trụ vốn là 
chơn thật, nhưng không phải là có các hình tướng nhưcác hình 
tướng giả dối mà người đời thường thấy ở chung quanh. Cái "có" và 
cái 


"không " ở trong đời, đối với chân đế, hay đệnhất nghĩa đế, đều giả 
đối, không thật. 


Nên biết cái "không " hiểu theo nghĩa chơn đế, khác với "không" hiểu 
theo nghĩa tục đế. Cái "không" 


của Chơn đế thì gọi là Chơn không; còn cái không của Tục đế là cái 
"không" đối đãi với cái "có" mà thành, đó là không giới. Chơn không 
thường vắng lặng tịch diệt ra ngoài cái đốiđãi của "có"và "không" 
phàm tục. Còn không giới chẳng qua là cái sắc đối với nhãn căn đó 
thôi. Chơn không không phải là sắc; không giới mới là sắc. Chơn 
không, không thấy được. Choan không không đối tượng; không giới 
thuộc về đối tượng. Chơn không là vô lậu. Không giới là hữu lậu. 
Chơn không là vô vi, Không giới là hữu vi. 


3.- Tương quan giữa Thế giới môn(Tục đế) và Đệ nhất nghĩa 
môn(Chơn đế): Theo để nhất nghĩa môn thì chơn lý của vũ trụ vốn 
Chơn không tịch diệt,vắng lặng; theo thế giới môn thì có ta và người, 
có sắc và không, nghĩa là có ngã và pháp. Vậy thì giữa Thếgiới môn 
và Đệ nhất môn có tương quan gì với nhau không? Làm sao mà Chơn 
không tịch tịnh lại pháp sanh ra ngã và pháp, nghĩa là từ chổ Chơn 
không lại phát sanh ra chúng sanh và sơn hà đại địa? 


Thành thật tôn cắt nghĩa: đó là vô minh. Các pháp trong vũ trụ, thể 
tánh vốn vắng lặng, tịch diệt, nhưng vì do tâm vọng tưởng phân biệt 
mà có rối loạn, lăng xăng. Nói một cách rõ ràng hơn, bản tánh của vũ 
trụ vốn là không có ngã, không có pháp nhưng vì "hai món 
chướng"mà thấy có ngã và pháp. 


Hai món chướng ầy là: 


a) Phiền não chướng, tức là các nghiệp chướng về Kiếùn hoặc Tư 
hoặc. Chướng này vì chấp cái ta mà thiệt có, nên mới sanh các phiền 
não, rối loạn thâm tâm,chướng ngại đạo Niết bàn tịch tịnh. Chướng 
này, trong Câu xá luận, thì 


gọi là "tánh nhiễm ô vô tri". 


b) Sở tri chướng: cũng gọi là trí chướng. Căn bản của chướng này, là 
chấp các pháp thật có, làm che lấp cái tánh vô điên đảo đối với các 
cảnh mình hay biết, làm chướng ngại đạo Bồ đề. Chướng này trong 
câu xá luận gọi là "bất nhiễm ô vô tri" ( không nhiễm ô nhưng vẫn 
thuộc về si mê không biết, vì làm cho mình không chứng rõ được 
chơn lý). 


4.- 84 pháp: Như chúng ta đã thấy trong Câu xá tôn, những hiện 
tượng của nhơn sanh và vũtrụ, được phân thành 75 pháp. Theo 
Thành thật tôn, thì nhân sanh, vũ trụ lạiđược chia thành 84 pháp. 


Còn Pháp tướng tôn lại chia thành 100 pháp. Như thế,chúng ta nên 
hiểu rằng sự phân chia ra ít hay nhiều pháp chỉ là một vấn đềtương 
đối, chứ không có nghĩa nhất định. Sự phân loại các pháp này, chỈ có 
một mục đích là để nghiên cứu cho rõ ràng nhân sanh, vũ trụ mà 
thôi. 84 pháp mà Thành tật tôn đã phân loại là: 


14 Sắc pháp: 5 Căn, 5 Trần, 4 Đại. 


50 Tâm pháp: 1 Tâm vương, 49 Tâm sở (so với Câu xá tôn, thì coa ba 
Tâm sở là Hân ( tánh hớn hở), Yểm (tánh nhàm chán) và Thùy miên 
và Câu xá tôn ghép thành một Tâm sở, con Thành thật tôn thì chia 
làm hai là Thùy và Niêm). 


17 Phi sắc phi-tâm pháp (tức là Bất tương ưng hành pháp). Về loại 
này, Thành thật tôn hơn bên Câu xá tôn ba pháp: Thành thật tôn hợp 
"Mạng căn " và "Đồng phận" lại là một, nhưng lại thêm: Lão, TỬ, 
Phàm phu và Vô tác (tức là Vô biểu sắc bên Câu xá tôn). 


3 Vô-vi pháp( như bên Câu xá tôn) Trạch diệt vô-vi, Phi trạch diệt vô- 
vi và Hư không vô-vi. 


HI.- Phương Pháp Tu Hành 


Phương pháp tu hành của Thành thật tôn cũng gần giống như của 
Câu xá tôn; nhưng vì Câu xá tôn chủ trương "nhơn không pháp hữu'; 
còn Thành thật tôn thì chủ trương "nhơn không pháp không ", nen về 
phưpưng pháp tu hành của Thành thật tôn,đặc biệt có hai pháp quán 
là: Ngã không quán và Pháp không quán. 


1.- Ngã không quán và Pháp không quán: 


a) Ngã không quán: như quán trong cái bình không có nước, thì gọi là 
Không. Quán thân ta do năm uẩn hòa hợp giả tạm mà có, chứ không 
có một cái ta chân thật. Pháp quán này mục đích là nhận rõ lý ngã 
(nhơn) không, nên gọi là " Ngã không quán". 


b) Pháp không quán: như sau khi quán cái bình không có nước, lại 
quán thêm một tầng nữa đểthấy rằng, thể chất của bình cũng không 
chân thật. Aùp dụng pháp quán này trong thân người, hành giả đi 
đến kết luận rằng: không những cái ta là không thật, do ngũ uẩn tạo 
thành; mà chính các pháp tạo ra ngũ uẩn cũng không chơn thật. Aáy 
là pháp quán về pháp không. 


2.- Ba tâm và diệt đế: Phương pháp này cũng gần giống như hai pháp 
quán trên, nhưng đi xa hơn một tầng, nghĩa là không chấp có, nhưng 


cũng không chấp không. Ba tâm là: a) Giả danh tâm, tức là cái tâm 
chấp những giả danh, như chấp người ta là có thật. Đối với sự chấp 
trước này, hành giả dùng trí huệ mà quan sát, biết nó đều là nhơn 
duyên hòa hợp mà sanh, tức chứng được lý nhơn không. 


b) Pháp tâm, là cái tâm chấp pháp thể năm uẩn là thực có. Đối với sự 
chấp trước này, hành giảdùng trí Chơn không mà trừ bỏ, thấy được 
pháp không. 


c) Không tâm là cái tâm chấp cái "không " là thật có, nghĩa là đã quán 
biết được nhơn ngã, Pháp ngã đều không, mà lại chấp cái "không " là 
thật. Như thế,chấp "có" đã là sai, mà chấp "không" lại càng sai hơn. 
Vậy phải quán Ngã, Pháp đều không, mà cái không ấy cũng không có 
tướng nắm bắt, nhận thấy được, như không giới. Rốt lại chỈ còn 
cái"Chơn không " là chơn lý tuyệt đối, ngoài ra "có" và "không" 
của phàm tục. Đến đây tức là Diệt đế. 

IV.- Quả Vị Tu Chứng 


Về quả vị tu chứng, tôn này cũng giống như Câu xá tôn, có 27 từng 
bực, tức là 27 vị Hiền Thánh. 


a) Dự lưu hướng: Dự lưu hướng, nghĩa hướng tới dòng thánh; nói 
một cách nôm na, hành giả đang đi dần đến để nhập vào dòng thánh, 
như chiếc thuyền dang đi trên dòng sông con, để vào con sông cái. 


Dự lưu hướng gồm có 3 bực sau đây: 


1.- Tùy tín hành: Tùy tính nghĩa là nghe theo lời dạy của các bậc đã 
chứng quả, rồi tin và tu tập theo. 


2.- Tùy pháp hành: Vị này không còn đợi có những lời dạy bảo của 
các bực thánh hiền, nhưng chỉ 


thuận theo chánh pháp mà tự tu hành. 


3.- Vô tướng hành: Là bậc kiến đạo, thấy được chơn lý của lý diệu 
đế, trí vô lậu đã phát sanh. 


b) Dự lưu quả:Tức là quả tu đà hoàn. Bực này đã dứt hết những kiến 
hoặc trong ba cõi, dự vào dòng thánh đạo. 


c.) Nhứt lai hướng: Bực này đã dứt được năm phẩm tư hoặc ở cõi 
Dục giới, đang hướng đến quảNhứt lai. 


d.) Nhứt lai quả: Bực này đã dứt được phẩm tư hoặc thứ sáu ở cõi 
Dục giới, nhưng còn phải trở lại một cõi lần cuối cùng (nhứt lai) ở 
cõi Dục giới. 


đ) Bất hoàn hướng: Bực này đã dứt được hai phẩm tư hoặc thứ bảy 
và thứ tám ở cõi Dục giới, và đang tu hành để hướng đến quả Bất 
hoàng, là quả thoát ra vòng Dục giới và không còn trở về Dục giới 
nữa. 


e) Bất hoàn quả: Bực này đã hoàn toàn dứt được 9 phẩm tư ở cõi 
Dục giới, cho nên không trởvề cõi Dục giới nữa. Quả này gồm có 11 
bực như sau: 


1.- Trung ban: Bực này, sau khi ở cõi Dục giới vừa cheết, sắp sanh lên 
cõi Sắc giới, cái thân trung ấm tuy còn ở vào khoảng trung gian mà 
đã dứt trừ các mê lầm phiền não của cõi Sắc giới, nên vào ngay Niết 
bàn. 


2.- Sanh ban: Bực này sau khi lên cõi Sắc giới, chẳng bao lâu thì vào 
Niết bàn; ấy là do sựsiêng năng về đường tu đạo mà mau tới vậy. 


3.- Hứu hành ban: Bực này sau khi sanh về cõi Sắc giới, tu hành tỉnh 
tánh mãi không nghỉ, mà vào được Niết bàn. 


4.- Vô hành ban: Bực này trái lại, sau khi sanh vào cõi Sắc giới, vì trễ 
nãi đường tu hành, nên thành quả dù chậm đến, nhưng cuối cùng 
cũng vào Niết bàn. 


5.- Lạc huệban: Bực này sau khi sanh vào cõi Sắc giới, lại lần được 
sanh vào Sắc cứu kính là cõi cao nhất ở cõi Sắc giới mới vào Niết 
bàn. Cõi trời Sắc giới có định, có huệ, bực này làm huệ làm vui nên 
gọi là "Lạc huỆ". 


6.- Lạc định bàn: Bực này không chịu vào Niết bàn nơi cõi Sắc giới, 
mà còn muốn chuyển sanh lên cõi Hữu đảnh là cõi cao của Vô sắc 
giới, mà vào Niết bàn. Trong cõi Vô sắc giới này, chỉ có định mà 
không có huệ, hành giả lấy định làm vui, cho nên gọi là Lạc định. 
7.- Chuyển thể:Bực này sau khi ở cõi Dục giới, chứng được quả Dự 
lựu và Nhất lai, đáng lẽ sanh về cõi Sắc giới hay Vô sắc giới, nhưng 
hành giả lại chuyển sanh vào cõi Dục giới mà tu hành, chứng được 
quả 


Bất hoàn rồi vào thẳng ngay Niết bàn. 


8.- Hiện ban: Bực này không sanh vào cõi Sắc giới, Vô sắc giới, cũng 
không cần chuyển sanh, chỈ tu tập trong một thời kỳ, chứng luôn ba 
quả, rồi đi thẳng từ cõi Dục giới vào Niết bàn. 


9.- Tín giới: Bực này, vì căn cơ hơi chậm lụt, nên chỉ tin theo lời dạy 
bảo của kẻ khác mà tu hành, chứng được quả Bất hoàn. 


10.- Kiến đắc: Bực này, trái lại với bực Tín giới ở trên, chứng được 
quả Bất hoàn là nhờ có căn cơ lanh lợi, tự nương theo trí huệ của 
mình mà thôi. 


11.- Thân chứng: Bực này là bực lợi căn tột độ, chứng được Diệt tận 
định. 


Mười một bực Bất hoàn quả kể trên này, không phải có thứ bậc tuần 
tự mà hành giả phải vượt qua. 


Đây chỉ là 11 trường hợp khác nhau trong quả Bất hoàn, do căn cơ 
lanh lẹ,hay chậm lụt, do sở nguyện hay hoàn cảnh, tâm tính khác 
nhau mà ra. Nhưng dù sao, thì cũng là ở trong quả Bất hoàn cả, 
không có cao và thấp hơn và kém, vàđều gọi là A la hán hướng, nghĩa 
là đang hướng đến quả A la hán. 


Nếu kể từ bậcđầu tiên là: Dự lưu hướng cho đến bậc Bất hoàn quả, 
gồm cả thảy 18 bậc, thì gọi là bậc Hữu học. 


Còn chín bậc cuối cùng sau đây là chín bậc A la hán quả, cũng gọi là 
bậc Vo học. 


ø) A la hán quả: Quả vị này gồm có 9 bậc, cũng gọi là Vô học, nghĩa 
là không cần phải học hỏi gì nữa. 


1.- Thối pháp tướng: Thối nghĩa là thối lui. Thối lui ở đây không có 
nghĩa là thối lui vềsanh tử, làm chúng sanh, mà thối lui về cảnh thiền 
định đã đặng, như các bậcđộn căn La hán. 


2.- Thủ hộtướng: Thủ hộ là gìn giữ bảo hộ. Thủ hộ tướng tức là bậc 
La hán gìn giữ bảo hộcảnh thiền định đã được, không mất. 


3.- TỬ tướng: Là bực La hán rất nhàm chán thế gian, lại sợ thối mất 
chỗ chứng ngộ của mình, nên muốn vào liền cõi Niết bàn. 


4.- Trú tướng: Là bực La hán, căn cơ không thể tu tới mà cũng không 
đến nỗi thối lui, chỉ giữvề bực trung mà thôi. 


5.- Khả tấùn tướng: Khả tấn là có thể tiến thêm nữa. Đây là bực La 


hán đã chứng được bực thiền định, mà còn tu tới mãi. 


6.- Hoại tướng: Đây là bực La hán,căn cơ chậm lụt, nhưng vẫn giữ 
được không thối lui, mặc dù gặp phải duyên trở ngại. 


7.- Huệ giải thoát: Bực La hán này đã chứng được Diệt tận định, 
được chơn trí vô lậu, đã giải thoát các phiền não, nhưng chưa ly 
được sự chướng ngại về cảnh thiền định. 

8.- Cầu giải thoát: Đây là bực La hán đã giải thoát được cả huệ 
chướng và định chướng; nghĩa là không còn bị trí huệ hay thiền định 
làm chướng ngại nữa. 

9.- Bất thối tướng: đây là bực La hán có căn cơ lanh lợi, bao nhiêu 
công đức trí huệ đã tu tập đều không thối lui hay là tiêu mất được . 


Tóm lại, mặc dù quả vị tu chứng của yôn này có chia ra đến 27 bậc, 
nhưng đó là muốn chia chẻmột cách rốt ráo của từng trường hợp, 
chứ đại khái cũng giống như quả vị tu chứng trong Câu xá tôn. Thật 
vậy, nếu chúng ta đem so sánh quả vị của hai tôn Câu xá và Thành 
thật, thì sẽ thấy như sau: Câu Xá Tông 

1.-Tu-đà-hoàn 

(hay Nhập-lưu) 

2.-Tu-đà-hàm 

3.-A-na-hàm 

(hay Bất-lai). 

4.-A-la-hán 

(hay Vô-sanh Vô-học) 

Thành Thật Tông: 

1.- Dự-lưu-hướng và Dự-lưu-quä. 

2.-Nhứt-lai-hướng và Nhứt-lai-quả 

3.-Bất-hoàn-hướng Và Bất-hoàn-quả 


4.- A-la-hán (Vô-sanh, Vô-học). 


V.- Kết Luận 


Thành-thật tôn, cũng như Câu xá tôn, đều thuộc các tôn phái của 
Tiểu-thừa Phật giáo. Giáo lý căn bản của hai tôn cũng gần giống 
nhau, chỉ có khác ở điểm: Câu xá tôn thì chủtrương "nhơn không 
pháp hữu", còn Thành-thật tôn thì chủ trương "nhơn không pháp 
không ". Như thế, Thành thật tôn đã bước thêm một bước lại gần Đại 
-thừa Phật giáo hơn. Đó là một điểm chứng-minh rằng theo với thời 
gian, Tiểu-thừa và Đại -thừa càng xích lại gần nhau hơn. Với cái đà 
ấy, chúng ta hy vọng rồi đây, giữa giên giới hai phái lớn của Phật 
giáo sẽ được xóa hết, chỉ còn lại một danh từ, một cái đạo chung cho 
cả thế 


giới là Đạo Phật. 


Hoài bảo ấy, hiện tổng hội Phật giáothê giới đang cố gắng thực 
hiệnqua nhiều quyết nghịtrong các đại hội Phật giáothê giới. Và ở 
Việt namhoài bảo ấy được thể hiện trong những ngày đầu năm 1964, 
dưới danh hiệu Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất. Trong giáo 
hội này, các giáo phái Đại Thừađều thề 


nguyện chung sức chung lòng để phát huy nền Phật giáo Việt nam 
mỗi ngày thêm rạng rỡ. 


Tổng Kết VềMười Tông 


Chúng ta đã có một cái nhìn tổng quàtvê mười tôn. Chúng ta đã hiểu 
sơ quạư thành lập tôn chỉvà giáo lý căn bản, sự tu hành váự chứng 
quả của mười tôn. Vì đay là những bài học phổ thông, nên chúng ta 
không thể đi sâu vào chỉ tiết,và phạm vi cũng nhưthời không cho 
phép chúng tôi nói nhiều hơn nữa. 


Nếu quý vị đọc giả nào muốn hiểu rõ ràng hơn, hãy tìm các kinh sách 
nói về mười tôn ấy. 


Mặc dù vắn tắt, qua những bài học này, chúng ta có thể nắm được 
những điểm chính căn bản của mỗi tôn. 


Mỗi tôn, tuy có một tôn chỉ một chủ trương riêng, nhưng tôn nào 
cũng thờ đức Phật Thích ca làm giáo chủ, và dựa trên các kinh điển 
của ngài đã nói mà lập tôn. 


Sự sai khác chẵng qua là cách giải thích vũ trụ hữu hạn và phương 
pháp tu hành. Chứ còn những điểm chính căn bản, thì mọi tôn phái 
công nhận giống nhau,là: có một chân như trong suốt, linh diệu bên 


trong vũ rụ vjn hữu, làm nền móng cho mọi hiện tượng ở thế gian 
này. Chúng sanh không công nhận được cái chân như ấy, vì chúng 
sanh bị vô minh che ám; nhưng với phương pháp tu hành mà đức 
Phật Thích ca đã dạy bảo, chúng ta sẽ giác ngộ và thể nhập với các 
chân như ấy. 


Nếu sự giải thích vũ trụ vạn hữu có nhiều cách, và phương pháp tu 
hành có nhiều lối là vì xu hướng và trìnhđộ và căn cơ của chúng sanh 
không đều; cũng như phương pháp chữa bệnh, phải tùy bệnh nặng 
nhẹ, phải tùy người mà cho thuốc . làm sao cho bệnh nhân lành bệnh 
là lương y giỏi. 


Chúng ta rất không may, ở vào thời kỳ mạt pháp , không có lương y 
giỏi. Nhưng sự giải thích căn bệnh và phương pháp chữa bệnh của 
các bậc đại lương y là giáo lý của các tôn phái, đang còn đó. Chúng ta 
hãy tụ nghiên cứu lấy căn bệnh của chúng-ta, và hãy lựa phương 
thuốc nào thích hợp với bệnh của chúng ta mà uống thì chắc chắn 
chúng ta sẽ lành bệnh. 


Bài Thứ 9 
Vũ Trụ Quan Phật Giáo 


A.- Mở Đề: 


Một câu nan giải nhất của nhân loại: 
"Vũ trụ từ đâu mà có"? 


Từ xưa đến nay câu hỏi này đã làm cho bao nhiêu đầu óc phải vô 
cùng bối rối, thắc mắc, và có khi đến cuồng loạn. Bao nhiêu mực đã 
chảy, bao nhiêu giấy đã chất chồng, bao nhiêu bọt mép đã khô cạn để 


thuyết minh về vấn đề trên. Nhưng cuối cùng nhân loại vẫn chưa 
thấy được thỏa mãn. 


Về phía các triết gia, người thì cho vũ trụ do nước tạo thành, người 
thì cho do không khí, người cho do hơi nóng, người cho do tứ đại 
...tạo thành. 


Về phía các tôn giáo, thì hầu hết đều tin vũ trụ do một Tạo vật chủ 
dựng nên. Tạo vật chủ ấy tùy theo các tôn giáo mà có tên khác nhau: 
hoặc Brahma, hoặc Ngọc Hoàng thượngđế, hoặc Chúa trời, hoặc 
Jéhovah ...vậy vấn đề này, do Phật trả lời như thếnào? 


B.-Chánh Đề: 
I.- Đặt Vấn đề Tiên Quyết. 


Phật giáo, khác với các tôn giáo khác, không tin có Tạo vật chủ. Đối 
với Phật giáo, thì vũ trụvạn hữu sanh ra, không nhờ một đẫng nào, 
hay một phép nào ở ngoài nó cả, mà chỉdo tự kỷ nhân quả tiếp nối 
mà thành. Cái quả bây giờ là do cá nhân ở trước, các cái nhân ở 
trước là do cái quả ở trước nữa; cứ 


như thế đi ngược trở lên mãi, nhân này quả nọ, không bao giờ cùng. 
Như thế, đối với Phật giáo; vũ trụ 


là vô thỉ (không có cái ban đầu). Mà đã vô thỉ thì làm sao có cái 
duyên nhân đầu tiên? 


Sở đĩ người đời tin phải có một sự bắt đầu, là vì với sự nhận xét có 
giới hạn của mình, thấy vật gì cũng có cái bắt đầu cả. Thí dụ: cái 
bàn, trước khi chưa có thợ mộc đóng thì nó không có; hay con gà, 
sanh ra là do mẹ nó...tương đối mà nói, thì cái bàn hay con gà có một 
sự sanh thành; nhưng nếu chúng ta đừng cắt xén thời gian và không 
gian ra từng khoảng một như thế, thì chúng ta thấy rằng trước cái 
bàn không phải là không có gì hết mà phải có gỗ, trước gỗ là cây, 
trước cây là hạt...Con gà cũng như 


thế, trước con gà, có con gà mẹ; trước con gà mẹ là mẹ,thì nó là con, 
do một con gà mẹ khác sinh ra... 


Nguyên nhân thứhai làm cho người đời tin có một sự bắt đầu của vũ 
trụ vạn hữu là ý niệm sai lầm về 


quan niệm "có và không ".với con mắt trần nông cạn và hẹp hòi, khi 
chúng ta thấy một khoảng trồng thì gọi là không; khi thấy một vật có 
màu sắc; hình dáng, trọng lượng...thì gọi là có. Và cũng do sự 


quan sát hẹp hòi, nông cạn, chúng ta thường có quan niệm rằng: "cái 
không" có trước "cái có". Thí dụ: một khoảng đất kia, thường ngày 
chúng ta đi ngang qua nó, nhận thấy trên ấy không có nhà cửa gì cả, 
ta gọi là đất trống. Bặt đi một dạo đọ 6 tháng, ta không đi ngang qua 
đó nữa. Bbây giờ có việc đi qua đó lại, ta thấy một tòa nhà đồ sộ cất 
lên, ta tự bảo khoảng đất ấy hết trống rồi. Trước là không có bây giờ 
là có. Ta phóng đại ý nghĩ ấy ra và cho rằng: "cái không" có trước "cái 
có", hay "cái có" bao giờ cũng đến sau "cái không". Và chúng ta dẫn ra 
suy luận ấy đi xa hơn để kết luận rằng "cái không": mà thành cái có 
được, tất nhiên phải có một cái khác tạo ra. 


Nhưng chúng tađã suy luận sai, và cái sai lầm ấy bắt đầu từ quan 
niệm sai lầm ấy về"có" và "không". 

Trước tiên, chúng ta quên rằng: khoảng đất kia không phải là trống 
không, hoàn toàn không có gì cả, mà trống ở đây có nghĩa là không 
có nhà. Và cái "có" sau này là có nhà, chứ không phải là hoàn toàn có, 
vì một ngày kia nó cũng sẽ tan rã, và trở thành không. 

Gái "có" và "không" ở đây là " có", "không" tương đối. "Có" là một cái 
øì, "không" cũng là một cái gì. 


Còn nói một cách tuyệt đối, thì trong vũ trụ này chưa bao giờ có một 
cái không hoàn toàn không cả. 


Cũng như cái có mà ta thường thấy chung quanh ta cũng không phải 
hoàn toàn, vĩnh viễn có. "Có, không" đều tương đối, nghĩa là dựa vào 
nhau mà thành. Hoặc trong một chỗ này có thì chỗ khác không, hoặc 
đắp đổi nhau trong thời gian có trước rồi không sau, hay không trước 
rồi có sau. Khi ấy lấy riêng ra từng pháp mà xét, thì thấy tuần tự có 
thành, trụ, hoại, không, nhưng xét toàn thể thì phút giây này cũng 
đồng thởi có thành, có trụ, có hoại, có không cả. 


Như thế, để kết luận: không phải cải không xuất hiện trước là 
có."Không và có" đều có một lần. Và vì thế, cho nên không thể có 
nguyên nhân đầu tiên của cái có. 


Trong hiện tượng giới ta thấy có sanh diệt, cóthể có, chúng ta cho là 
vô thường. Nhưng nếu xét toàn thể vũ trụ, đứng về thật tại giới, thì 
chẳng có sanh diệt mà vạn hữu là thường trụ. 


Như trên đã nói, không có nguyên nhân đầu tiên. Và do đó, ta sẽ đặt 
sai vấn đề, nếu ta hỏi: "nguyên nhân đầu tiên là gì"? và ta lại càng đi 
xa hơn nữa trong sựsai lầm, khi hỏi: "Ai sáng tạo ra vũ trụ vạn hữu"?. 
Phải đặt câu hỏi này mới đúng: " Thật thể của cái có và cái không 
tương đối (tức là vũtrụ vạn hữu) là như thế nào? hay thật tại của vũ 
trụ như thế nào?". 


Đó là câu hỏi thứ nhất, nhắm mục đích tìm hiểu thật thể, thật tánh, 
thật tướng, hay nói theo danh từ 


triết học, nhắm mục đích tìm hiểu thật tại của vũ trụ vạn hữu. 


Câu hỏi thứ hai là: "Phát nguyện từ thật tại, vũ trụ vạn hữu đã hình 
thành và biến chuyển bởi nguyên nhân gì, và như thế nào?". 


Đây là hai câu hỏi chính, sau đó, chúng ta có thể thêm vào những câu 
hỏi phụ như: "Vũ trurộng hay hẹp, có cùng hay không cùng?"... 


Trả lời câu hỏi thứ nhất đạo Phật có Thật tướng luận; trả lời câu hỏi 
thứ hai; đạo Phật có Duyên khởi luận; trả lời câu hỏi thứ ba: Phật 
dạy: Vũ trụ hay thế giới là vô lượng vô biên vô cùng vô tận. 


Dưới đây, chúng ta lần lượt trình bày những vấn đề trên. 
II- Thật Tướng Luận 


Thật tướng luận là lý thuyết giải bàyvê thật thểcủa vũ trụ. Thật thể 
hay thật tướng của vũ trụ,đạo Phật thường gọi là chơn như. Chơn 
như nghĩa là chơn thật, không giả dối. Như là luôn luôn như thế, 
không biến đổi, không sanh diệt, không còn mất, vô thỉ vô chung. 
Vậy chơn như là một thật thể không biến đổi, không sanh diệt, không 
còn mất, vô thỉ vô chung, sáng suốt, có đủ tất cả những diệu dụng 
đức tánh. 


Để chỉ chơn nhưnhiều khi Phật giáo, tùy theo mỗi trường hợp, cũng 
gọi bằng những danh từ như:Chơn tâm, Viên giác, Thắng nghĩa, Phật 
tánh, Giác tánh, Pháp tánh, Như như,Nhứt như... 


Thật ra thì khó mà kể cho hết những danh từ chỉ cho Chơn như. 
Nhưng dù có kể hết, thì cũng chỉlà kể 


danh từ, chứ không thể nhận thấy được Chơn như, chỉ có những vị 
giác ngộmới trực nhận, mới thể 


nhập, hay thể chứng mà thôi. 


Ngôn ngữ, văn tự chỉ có thể diễn tả được hiện tượng giới; còn khi 
muốn trình bày về thực tại, thì trở 


thành bất lực. Và càng bám vào, càng y như cái nhất thiết vào văn 
tự,ngôn ngữ lại càng đi xa thật thể, chân như. Một triết gia Pháp, ông 
Bergson đã nói rất đúng rằng: ngôn ngữ, danh tựđã cắt xén Sự 


Sống (thật tại) ra thành manh mún. Thật thế, mỗi tên gọi, mỗi chữ 
đều có một phạm vi, một nội dung nhất định của nó. Dòng một cái có 
hạn lượng để đo lường, đò xét một cái không hạn lượng, vượt ra 
ngoài không gian và thời gian, thì chắc chắn là phải sai lầm. 


Cho nên thái độ đúng đắn nhất, để trực nhận thật thể chân như là im 
lặng, la xa văn tự, ngôn ngữ. 


Đó là thái độ mà đức Phật đã áp dụng lần đầu tiên sau khi chứng đạo 
dưới cây Bồ đề. 


Nhưng nếu không nói gì cả thì làm sau cứu độ được chúng sinh, làm 
sao đưa nhân loại đến bờgiác. 


Cuối cùng đức Phật phải nói. Nhưng khi nói đến cái khó nói nhất là 
"Thật tại" hay "Chơn như", thì đức Phật không thể dùng một lối như 
thông thường được. Do đó, mà chúng ta thấy trong kinh điển Phật 
giáo, có những cách nói mới nghe thì rất vô lý, gàn dở như: cũng có, 
cũng không, không phải không, không phải có, không phải đồng, 
không phải khác, cũng đồng cũng khác, không phải một,không phải 
nhiều, không phải nhớp, không phải sạch, vân vân và vân vân... 


Nhưng, mặc dùđã nói như thế rồi, đức Phật vẫn sợ người đời chấp 
vào những câu nói ấy mà cho là thật, nên Ngài lại rào đón thêm nữa: 
"Chân lý như mặt trăng, giáo lý ta dạy như ngón tay để chỈ mặt trăng 
cho các người thấy. Đừng nhận lầm ngón tay ta là mặt trăng". Hay: 
"Những điều ta biết như lá trong rừng, và cái ta nói như nắm lá trong 
tay này". Hay: "Y theo kinh điển giải nghĩa thì oan cho tam thế chư 
Phật, nhưng lìa kinh ra một chữ thì lại đồng với ma thuyết ". Hay: 
"Suốt đời, Như lai chưa nói một câu nào". 


Tóm lại, mụcđích của Thật tướng luận là muốn cho chúng ta nhận 
chân rằng: Thật tại, hay Chơn như 


không thể dùng ngôn ngữ văn tự mà thấy được; trái lại, phảờiiii bỏ 
tất cả danh tướng mà trực nhận. 


Nhưng để có một ý niệmthô thiển về Chân như, hãy tựbảo rằng: 
"Chân như là cái gì trái hăn với hiện tượng giới". Hay: "Hiện tượng 
giới là mặt trái của Chơn như'. 


Nhưng, khi nóiđến hai chữ "mặt trái" đừng liên tưởng rằng có một 
"bề mặt" như bao nhiêu bề mặt ta thường thấy trong hiện tượng giới. 


II.- Duyên Khởi Luận 


Duyên khởi luận tức là những lý thuyết nói về nguyên nhân hay lý do 
sanh khởi của hiện tượng giới. 


Duyên khởi luận trong Phật giáoco nhiều thuyết; những thuyết này 
không trái ngược nhau, mà chỉkhác nhau về phương diện sâu cạn, rốt 
ráo hay chưa mà thôi. Vậy chúng ta hãy tuần tự đi từ cạn đến sâu: 1.- 
Nghiệp cảm duyên khởi: Nghiệp cảm duyên khới luận là chủ trương 
của Tiểu-thừa nguyên thỈPhật giáo. Lý thuyết này rút ra từ trong "Tứ 


diệu đế" và "Thập nhị nhân duyên". Như chúng ta đã học về 


"Tứ diệu đế", Phật dạy nguyên nhân của đau khổ, của sanh tử luân 
hồi là do "hoặc nghiệp". Hoặc tức là mê vọng; có hành động sai lầm, 
vì hành động sai lầm nên chịu quả đau khổ...và cái vòng nhân quả 


luân hồi cứ tiếp tục mãi, tạo ra có chánh báo là thân ta và y báo tức 
là sơn hà đại địa. Sơn hà đại địa sở dĩ có là có một cách tương đối 
với thân ta mà thôi. Khi nghiệp nhân biến đổi thì nghiệp quả cũng 
biến đổi và do đó chánh báo và y báo cũng biến đỗi theo. Người khi 
tạo những nghiệp nhân làm người thì đời sau đầu thai lại, chánh báo 
vẫn là người và y báo vẫn là sơn hà, đại địa như người đã nhận thấy. 
Nhưng nếu tạo những nghiệp nhân dữ, thì chánh báo ở đời sau sẽ là 
loài súc sinh hay ngạ quỷ, và y báo, tức là cảnh giới ở chung quanh 
cũng không còn giống như cảnh giới của người nữa, nghĩa là vũ trụ, 
vạn hữu sẽ biến đổi theo tầm mắt và sự hiểu biết của các loài ấy. 
Dođó mà gọi là "nghiệp cảm", nghĩa là do nghiệp như thế nào, thí 
cảm thọ cái thân và cảnh như thế ấy. Nói một cách tổng quát, do 
nghiệp lực mà có thân (chánh báo) và thế giới (y báo). Chánh báo và 
y báo có thể thế này hay thếkhác, tốt hay xấu, là do nghiệp lành hay 
dữ. Nhưng dù sao, hễ còn nghiệp là còn có hiên tượng giới. Dứt trừ 
được nghiệp là trở về với Chân như, là nhập Niết bàn. 


2.- A lại da duyên khởi: Thuyết này thuộc về Đại Thừa Thỉ giáo, đi 
sâu hơn thuyết trên một tầng. 


Trong thuyết nghiệp cảm duyên khởi, chỉ nói có sáu thức là nhãn, 
nhỉ, tỹ,thiệt, thân, ý. Sau khi chết, ngũ uẩn tan rã, nghiệp lực dẫn dắt 
đi đầu thai. Nhưng dẫn dắt cái gì? Lục thức hay ý thức sanh diệt vô 
thường, biến chuyển luôn luôn, thì nghiệp dù còn, mà lấy gì giữ gìn 
cái nghiệp quả, khiến cho nó triển chuyển không dứt? 


Đại Thừa thỉgiáo, bổ khuyết cho thuyết trên, tìm thấy trên hai thức 
nừala Đệ thất thức hay Mạt na thức, và Đệ bát thức hay A lại da 
thức. 


Mạt na nghĩa là cầm bắt lấy chỗ thấy biết, nghĩa là tự nhận có một 
cái ngã, và gìn giữ cái ngãấy. 

Nhưng làm sau giữ được cái giả ngã ấy, trong lúc ngũ uẩn, lục thức 
đều sanh diệt vô thường hợp ly mãi mãi? Mậy thì dưới Mạt na thức, 
tất phải có một thức khác thường tại, trùm chứa tất cả chủng tử 
của các pháp mới được. 


Đó chính là thức thứ Tám, hay A lại da thức, hay tạng thức (thức 


trùm chứa). Thức này không phải vô thường như ngũ uẩn, mà là 
hằng khởi, thường tại. Nó có hai công năng: một là thâu nhiếp tất cả 
các pháp, hai là sinh khới tất cả các pháp. Khi chúng ta gây thiện 
nghiệp hay ác nghiệp, thì những chủng tử được dồn chứa vào Tạng 
thức, đến khi đủ nhân duyên thì những chủng tử ấy phát ra hiện 
hành. 


Bởi A-lại-da thức bao gồm hết thảy chủng tử của chư pháp, nên nó 
phát hiện được hết năng lực vô hạn của vạn tường. Khi căn thân của 
ta vừa phát sanhlà nó bao gồm hàm khách quan giới (tức là vạn vật). 
Khách quan giới thiên sai vạn biệt là do trong chủquan giới có ý thức 
tác động mà a. 


Tóm lại, A lại da thức là cái căn bản của hiện tượng giới. Từ vô thỉ, 
A lại da thức đã bao gồm chủng tử. 


Hiện tượng giới do chủng tử này mà phát hiện. Hiện tượng đã phát 
hiện thì kích thích phát sinh duyên mới, dẫn đến chỗ tác dụng. Như 
thế, chủng tửcùng hiện tượng, nhân quả nhau mãi, mà làm cho hiển 
hiện vạn hữu, và làm nền móng qua bao kiếp nhân quả luân hồi. 


Nhưng, nếu A lại da thức là nền móng của nhân quả luân hồi, thì A 
lại da thức cũng là căn nguyên của giải thoát, vì trong A lại da thức 
có đủ cả chủng tử hữu lậu và chủng tử vô lậu. Chủng tử hữu lậu là 
những hạt giống phát sanh ra thiên sai vạn biệt, tức là hiện tượng 
giới; còn chủng tử vô lậu, đối với ngoại giới biết có hư vọng, cho nên 
không đủ cho tâm vọng đọng, do đó có thể đưa đến sự giải thoát. 


3.- Chân nhưduyên khởi: Thuyết này là của Đại Thừa Chung giáo. 
Theo Đại Thừa Chung giáo thì chân như tùy duyên sanh ra muôn 
pháp; hay nhất thiết duy tâm tạo. Tâm bao gồm tất cả và có hai 
phương diện: về phương diện động, thì tâm là cái cửacủa Chân như. 


Nhưng vì sao, cũng một tâm mà có hai phương diện tương phản như 
thế? Aáy bởi vô minh. Chân như 


vốn là thường trụ, bất động, nhưng bởi vô minh làm duyên, khiến 
cho nó vọngđộng, làm ra thiên sai vạn biệt. Vô minh không phải là 
vật có thật, nó dựa vào tâm thể mà có. Nó là một vọng niệm, cho nen 
trong kinh thường nói: "hốt nhiên niệm khởi, gọi là vô minh". Do cái 
vọng niệm ấy mà thấy có chủ 


quan, có khách quan, có tự ngã, có phi ngã, có vũ trụ, vạn hữu. 


Nhưng vạn hữu không phải ngoài tâm mà tồn tại được. Chân như tuy 


bị vô minh kích thích mà diêu động, nhưng trong động có tịnh, trong 
tịnh có động, cũng như nước và sóngở trong biển: Đứng về 


phương diện nước mà nhìn, thì tất cả sóng đều là nước:đứng về 
phương diện sóng mà nhìn,thì tất cả 


nước đều là sóng. Tâm dụ cho biển, Chân như dụ cho nước, và vạn 
tượng giới dụ cho sóng. Chúng sanh, vì vô minh che lấp nên chỉ thấy 
có vạn tượng giới; Bồ tát và Phật vì đã trừ vô minh nên thấy vạn 
tượng là chân như: Tịnh là chân như, Động là vạn tượng. Động, Tịnh 
không rời nhau, không cùng là một, nhưng cũng không phải là khác 
nhau. Đó là hai phương diên jcủa Tâm. Để chỉ hai phương diện này, 
trong kinh thường có câu: "Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên". 
Tùy duyên tịnh, sanh ra tứthánh, tùy duyên nhiễm sanh ra lục phàm. 
Từ tịnh trở thành động là đi vào cửa của sanh diệt, và đó cũng là 
nguyên nhân phát triển của vũ trụ vạn hữu. Từ động trở về tịnh là đi 
ra cửa chân như, và đó cũng là nguyên nhân của giải thoát. 


4.- Lục đại duyên khởi: Lục đại duyên khởi là chủ trương của Mật 
tôn hay Chơn ngôn tôn. Lụcđại là: địa, thủy, hoả, phong, không (tức 
là không gian) và thức. Năm đại trước thuộc về sắc pháp (tức là vật), 
dại thứ sáu thuộc về tâm pháp (tức là tâm). Sáuđại này mỗi mỗi đều 
dung thông ngăn ngại nhau, và tùy duyên sanh khới ra vũ trụvạn 
hữu. 


Chia ra vật và tâm là trí thức của ta phân biệt ra như thế, chứ bản 
thể của thật tại vẫn là một, vẫn không thể phân chia được. Vật là 
hình tướng, tâm là lực hoạt động. Lực không lìa được hình. Lìa hình 
thì lực chẳng tồn tại được. Còn hình nếu không nhờ lực thì không 
phát hiện được. Vật và tâm là hai phương diện ủa bản thể nhứt như. 


Ta có dây là do Lục đại kết hợp mà ra. Lục đại ly tán thì ta không 
còn. Còn mất chẳng qua là một cuộc đổi thay của Lục đại mà thôi. 
Lục đại kết hợp và ly tàn làm thành vũtrụ hoạt động. Đứng về 
phương diện tổng quát mà nhìn, thì vũ trụ là một sự hoạtđộng không 
ngừng của Lục đại. 


Chân như là thực thể của lục đại, mà lý tánh của ta trừu tượng được. 
La hiện tượng không có thật thể 
được, lìa vật không có lý được. 


Thánh, phàm khác nhau, thiện, ác khác nhau ở chỗ biết hay không 
biết phân biệt chân như với hiện tượng. 


5.- Pháp-giới duyên khởi: Pháp giới duyên khởi là chủ trương của Đại 
-thừa viên-giáo (Hoa-nghiêm tôn). Thuyết này có rằng pháp-giới (tức 
là vũ trụ vạn-hữu) là một duyên khởi rất lớn nghĩa là các pháp làm 
nhân, làm duyên cho nhau, nương tựa, tương phần, dung thông nhau 
mà thành lập. 


Cái năng lực chủ động của pháp-giới duyên khởi không phải thuộc về 
"nghiệp lực" của chúng sanh, không phải "tạng thức" sai biệt sanh 
diệt của A-lại-da, cũng không phải cái "lý tánh bình đẳng " bất sanh 
bất diệt của chân như,mà chính là do vạn pháp, pháp này dung thông 
với pháp kia, pháp kia dung thông với pháp này, cùng nhau làm 
duyên khởi, mỗi lớp mỗi lớp không cùng tột, cho nên gọi là 


"vô tận duyên khởi" hay "trùng trùng duyên khởi". 


Như thế, vũ trụvạn hữu là một cuộc đại hoạt động của hiện tượng, 
từ vô thỉ đến vô chung, nối tiếp và lan tràn vô cùng tận, như những 
đợt sóng. Vì có hoạt động nên mới có sanh diệt chuyển biến, tức là 

không có vạn tượng, không có vũ trụ. 


Sở dĩ các pháp làm nhân, làm duyên hòa hợp, dung thông nhau được 
là do mười đặc tánh kỳ diệu mà Đại -thừa viên giáo gọi là "mười món 
hiền môn ". lại do mười môn "huyền môn " này, mà trong pháp-giới, 
Sự, (chỉ cho sự tướng sai biệt), Lý (chỉ cho lý tánh bình đẳng) Lý-sự 
và Sự-Sự được dung thông vô ngại (xem lại bốn "pháp-giới " và mười 
"huyền môn" trong bài nói về Hoa Nghiên tôn). 


Trong duyên khởi luận của Phật giáo, chúng ta thấy có năm thuyết. 
Đó là: Nghiệp-cảm duyên khởi, A-lại-da duyên khởi, chân như duyên 
khởi, Lục-đại duyên khởi và pháp giới duyên khởi. Có người ngạc 
nhiên tự hỏi: tại sao cũng là Phật dạy cả, mà lại bất nhất như thế? 
Khi thì Phật dạy chúng sanh và thế 


giới do Nghiệp-cảm mà phát sanh, khi thì dạy do A-lại-da thức, khi 
thì do chơn-như, khi thì do Lục-đại, khi thì Trùng Trùng duyên khởi, 
vậy thì viết theo lý thuyết nào đúng? 


-Sự sai khác đó là vì căn cơ của chúng sanh không đồng, phải dắt dẫn 
dần dần từ thấp đến cao, chúng sanh mới hiểu được. 


Đối với hàng Tiểu-thừa thì Phật nói: "nghiệp", vì hàng Tiểu-thừa 
chưa nhận được tạng thức, chúng tử....lần lên đến Đại -thừa Thỉ- 
giáo, các bậc này vì mới hướng về Đại -thừa, chưa rõ chơn như tùy 
duyên sanh ra các pháp, nên Phật chỉ nói về"A-lại-da thức". Đến Đại - 
thừa Đốn giáo vì hạnh này chưa nhận được lý "Trùng Trùng duyên 
khởi", nên Phật nói "Chơn như tùy duyên sanh ra các pháp ". Đến Đại 


-thừa Viên giáo, thì các bậc Bồ Tát căn cơ đã thuần thục, nên Phật 
mới nói đến "Lục đại " và 


"Trùng Trùng duyên khởi". 


Sự sai khác ở đây, chỉ là sai khác về tầng bậc, chứ không phải sai 
khác về nội dung; sai khác về khía cạnh đứng nhìn và tầm mắt rộng 
hẹp, chứ không phải sai khác về bản chất. 


Nhìn một cách nông cạn và nhỏ hẹp thì chỉ thấy có nghiệp lực; 
nhưng nhìn sâu hơn và rộng hơn tí nữa thì thấy: dưới cái nghiệp lực, 
là A-lại-da thức. Nhìn sâu và rộng hơn nữa thì thấy dưới A-lại-da 
thức là Chân-như. 


Vì Chân-như tùy duyên mà sanh ra hiện tượng. Trước thì bảo rằng có 
A-lại-da thức mới phát khởi ra hiện tượng. Đây thì tự Chơn-như tùy 
duyên mà hiện tượng phát khởi. 


Khi đã khám phá ra Chân-như rồi, nếu nghiên cứu kỹ lưỡng tường 
tận hơn nữa, thì nhận thấy Chân như không phải là một cái gì xa lạ, 
mà chính là chân-như nằm ngay nơi vạn tượng. Chân-nhu là khía 
cạnh Tịnh, mà vạn tượng là khía cạnh Động của một cái gọi là "Nhát 
như" hay "Tâm". Nhưng nếu đi sâu hơn nữa, thì Tịnh vàĐộng không 
phải là hai khía cạnh riêng rẽ, mà chính ngay trong Động có Tịnh, 
trong Tịnh có Động. Động là "sự" (vạn tượng), Tịnh là "lý" mà ta trực 
nhận được qua "Sự" qua cái 


"Trùng Trùng duyên khởi" của vạn hữu. 


Đến "Chân như duyên khởi" luận là tâ đã tìm đến cái căn nguyên của 
vũ trụ vạn hữu. Nhưng nếu còn phải nói đến "Lục đại duyên khởi" và 
"Pháp-giới duyên khởi" là muốn tìm hiểu cái hành tướng, cái then 
máy của vạn tượng đểtrực nhận chơn như. "Lục đại duyên khởi" luận 
là dựa trên kinh nghiệm mà suy diễn chân như . hai luận này không 
khác nhau về nội dung hay từnh bực, mà chỉ khác nhau về luận pháp 
mà thôi. Một bên đi từ Sự đến Lý, một bên đi từ lýđến sự. 


Nếu có thể dùng một ví dụ để chứng minh một cách cụ thể những lý 
lẽ vừa nói đến trên đây, chúng tôi xin mạn phép dùng một thí dụ thô 
sơ sau đây, nhưng xin thưa trước rằng thí dụ không phải là lý lẽ, mà 
chỉ nói lên một khía cạnh nào của lý lẽ mà thôi. 


Chúng ta đi vào xem một rạo hát kỳ lạ, khi đèn đã tắt và không biết 
trên sân khấu người ta đã bắt đầu trình diễn từ lúc nào. Rạp hát tối 
mò, trên sân khấu cũng không sáng mấy, mà chúng ta đứng ở 


đàng sau xa. Trước sân khấu, nhiều lớp màn mỏng buông xuống (dụ 
cho vô minh). Khi chúng ta vào thì một tấm màn từ từ kéo lên. Chúng 
ta thấy lờ mờ những cánh tay, những cái chân và cái miệng của một 
con nộm nhânđang múa máy, ca hát trên sân khấu. Chúng ta đoán 
chắc ở phái trong, ở đàng sau con nộm nhân ấy có một động lực (dụ 
cho nghiệp cảm duyên khởi) làm cho can nộm nhân kia múa máy, ca 
hát. 


Một cái màn nữa vén lên và ta tiến tới thêm một mức nữa để nhìn. 
Chúng ta thấy bóng dáng một người đang đứng sau con nộm nhân kia 
(dụ cho A-lại-da duyên khởi). 


Một cái màn nữa vén lên và ta tiến tới gần sân khấu hơn nữa. Ta 
thấy rõ ràng hơn. Thì ra con người và nộm nhân là một: con người 
mang lớp nộm nhân và đã múa máy ca hát (dụ cho Chơn như duyên 
khởi). 


Một bức màn nữađược kéo lên, và ta đi sát đến sân khấu, ta nhìn 
thấu suốt đến hậu trường. Ta thấy rõ mỗi vật, mỗi người, từng chỉ 
tiết một trên sân khấu, sự liên lạc giữa vật này với vật kia, giữa 
người làm trò, người kéo màn, người đạo diễn v.v....(dụ cho Lục đại 
duyên khởi). 


Sau khi đã quan sát kỹ lưỡng sân khấu, ta xây mặt lại nhìn khán giả, 
và ta đã khám phá một bí mật vô cùng quan trọng: sự liên lạc mật 
thiết giữa người đóng trò và khán giả.Người đóng trò vui thì khán 
giả vui, người đóng trò than thở thì khán giả buồn. Ngược lại, khán 
giả cũng ảnh hưởng rất nhiều đến người đóng trò: người đóng trò 
tuân theo ý muốn của khán giả, khi đóng hay thì khán giả vổ tay 
hoan hô và bắt buộc diễn viên phải đóng lại; khi diễn đở, thì khán 
giả la ó, phản đối ...Diễn viên và khán giả, hậu trường và tiền 
trường, tất cả một rạp hát đều liên lạc mật thiết với nhau, làm nhân 
duyên cho nhau, ảnh hưởng mật thiết lẫn nhau (dụcho Pháp-giới 
duyên khởi). 


Để kết luận vềchương Duyên Khởi luận này, chúng ta có thể tom tắt 
như sau: 


-Nghiệp cảm Duyên Khởi, muốn nói nghiệp lực và nguyên nhân của 
hiện tượng giới. Nghiệp bỡi mê hoặc mà có. 


-A-lại-da Duyên Khởi, muốn nói: căn nguyên của hiện tượng giới là a- 
lại-da thức. A-lại-da bao trùm tất cả chúng tử hữu lậu mà phát sanh 
vũ trụ vạn hữu. Muốn giải thoát khỏi hiện tượng giới thì phải hoanh 
tập và làm phát hiện chủng tử vô lậu. 


-Chân như Duyên Khởi, là muốn nói: chân như vì duyên với vô minh 
mà diêu động và làm phát sanh ra vũ trụ vạn hữu. 


- Lục đại Duyên Khởi và Pháp-giới Duyên Khởi là hai thuyết mường 
tượng giống nhau, đều thuyết minh hai phương diện hiện tượng và 
thật thể của nhất-như. Bất triãưu bất giác là cái nguyên nhân của 
hiện tượng. Tri giác được thì giải thoát được. 


Những thuyết trên này đều có những điễm giống nhau: mỗi thuyết 
đều cong nhận có chơn như là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Cái 
nguyên nhân làm sanh khởi vũ trụ vạn hữu là mê vọng hay vô minh. 
Muốn giải thoát thì phải trừ cho được mê vọng. 


IV.- Không Gian Và Thời Gian Của Pháp Giới 


Chúng ta đã nói về nguyên nhân sanh khởi của vũ trụ, vạn hữu. Đến 
đây chúng ta hãy nghe Phật dạy về sự rộng lớn vô biên và sự tồn tại 
vô cùng của vũ trụ, hay pháp giới. 


1.- Không gian: Theo lời dạy của các kinh, thì vũ trụ hay nói theo 
danh từ của Phật giáo: pháp-giới rộng lớn vô cùng vô tận. Thế-giới 
mà chúng ta ở đây không phải là một, mà nhiều như cát sông Hằng. 


Cứ một ngàn thế giới nhỏ hiệp thành một Tiểu-thiên thế giới; hiệp 
một ngàn Tiểu-thiên thế giới thành một Trung thiên thế giới; hiệp 
một ngàn Trung thiên thế giới thành một Đại -thiên thế giới, hay 
"tam thiên đại thiên thế giới". Mỗi tam thiên đại thiên thế giới gồm 
có một ngàn triệu thế giới của chúng nhỏ như thế giới ta. Hơn nữa, 
vũ trụ không phải chỈ có một Đại -thiên tam thiên đại thiên thế giới, 
mà gồm có vô số Đại-thiên tam thiên đại thiên thế giới. 


2.- Thế gian: Phật đã dạy: "các pháp hữu vi, bất cứ một pháp nào 
cũng đều bị bốn thời kỳchi phối, tức là thành, trụ, hoại, không". Thế 
giới cũng vậy, không thểthoát ra ngoài cái luật: thành, trụ, hoại, 
không ấy được. Nhưng biết vì trong pháp giới có không biết bao 
nhiêu thế giới, nên sự thành, trụ của một thế giới này là sự hoại. 
Không của một thế giới khác, cứ như thế mà xoay vòng không dứt. 


Nếu lấy riêng ra một thế giới để đo lường thời gian, thì chúng ta sẽ 
có một con số như sau: Mỗi một thế giới đều có bốn thời kỳ hay bốn 
trung kiếp; mỗi trung kiếp có hai mươi tiểu-kiếp, mỗi tiểu kiếp có 
mười sáu triệu (16.000.000) năm. Như thế một thế giới từ khi thành 
lập, đến khi tiêu diệt, phải trải qua: 4x20x16.000.000 = 
1.280.000.000. Nhưng chúng ta đã biết thế giới nhiều như cát sông 
Hằng, thì sựtồn tại của Pháp-giới lâu dài không thể suy tính, nghĩ 


bàn được. 


Ơủ đây, chúng ta không có ý nêu lên một con số như trên đễ đo 
lường đích xác sự rộng lớn và sự dài lâu của Pháp-giới là bao nhiêu. 
Chúng ta chỉ có mục đích là nêu lên những con số để có ý niệm về 
"sự 


vô cùng cô tận, vô thỉ, vô chung" của Pháp-giới mà thôi. Yù-niệm ấy, 
ngày nay cũng được khoa học tán đồng. 


C.- Kết Luận: 


Pháp-giới tuy rộng lớn vô cùng vô tận, nhưng như chúng ta đã thấy 
trong đoạn nói về"Duyên khởi luận", pháp-giới và nhân sanh ảnh 
hưởng trực tiếp lãnh nhau. Hơn nữa, như trong nghiệp cảm duyên 
khởi đã nói: vũ trụ do nghiệp lực của chúng sanh chiêu cảm kết 
thành; nghiệp lành chiêu cảm thì thân căn được viên mãn, mà vũ trụ 
cũng tốt đẹp; còn nghiệp đữ chiêu cảm thì thân căn xấu xa mà vũtrụ 
ô uế, lắm tai họa. 


Còn theo nhưA-lại-da duyên khởi đã nói: do chúng tử trong A-lại-da 
thức huân tập và hiện hành mà chúng ta có căn thân về thế giới như 
thế này hay thé khác. Nếu chúng ta huân tập chủng tử hữu lậu thì 
chúng ta quay cuồng mãi trong cảnh giới đau khổ,ô trược; nếu chúng 
ta huân tập chủng tử vô lậu, thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi cảnh giới 
khổ đau này. 


Theo trình độ,căn cơ của chúng ta hiện tại thì hai thuyết trên này 
thích hợp với chúng ta hơn; còn ba thuyết dưới thì vì cao quá, khó 
mà thực hành cho được. 


Vậy chúng ta hãy nghe lời của Phật dạy trong hai thuyết "Nghiệp 
cảm duyên khởi" và "A-lại-da duyên khởi" mà cải tạo vũ trụ và nhân 
sinh. 


Trong hai pháp này, về nghiệp thì chúng ta nên dứt trừ "sự hoặc" và 
"lý hoặc" cải tạo các nghiệp dử 


đổi lại các việc lành, tức là ta chiêu cảm lấy quả báo đời sau được 
thân thể và vũ trụ rất trang nghiêm tốt đẹp, không còn bịkhổ quả 
như hiện nay nữa. 


Về chủng tử,thì hằng ngày chúng ta nên cẩn thận trong sự huân tập. 
Bởi vì công việc hằng ngày đều ghi vào tạng thức chúng ta, không khi 
nào mất được. Ta phải huân tập những điều chân lẽ chính của thánh 
hiền. Còn về phần tu tập, chúng ta phải quán tất cả các pháp đều do 


Duy thức tạo, và phải phá trừ ngã chấp và pháp chấp. 

Làm được nhưthế, chắc chắn chúng ta sẽ cải tạo thân thể và vũ trụ 
xấu xa này trở thành trang nghiêm tôt đẹp 

Bài Thứ 10 

Nhân Sinh Quan Phật Giáo 

A.- Mở Đề: 


Đã là người không ai không băn khoăn tự hỏi mình do đâu mà có? Sự 
hiện diện của mình trên cõi đời này như thế nào? Hoàn cảnh của 

mình sống như thế nào? v.v...Thật là bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu câu 
hỏi làm người ta băn khoăn, thắc mắc, ăn không yên, ngũ không yên. 


Để giải quyết các vấn đề trên, các triết học và tôn giáo đều có đưa ra 
những lời giải đáp hay biện minh về "vấn đề sống" ấy, gọi là nhân 
sinh quan. 

Là một tôn giáo, có một triết học rất cao, đạo Phật tất nhiên cũng có 
dành một phần lớn đểnói về 

nhân sinh quan. 

Nhân sinh quanấy như thế nào? Đó là một vấn đề mà mỗi Phật tử 
chúng ta không thể không biếtđến được. Sự hiểu biết này có thể giúp 
chúng ta nhận chân được những ưu điểm và khuyết điển của con 
người và giúp chúng ta sắp đặt cuộc đời và sống một cuộc sống có ý 
nghĩa và lợi lạc cho mình và cho xã hội. 

B.- Chánh Đề: 

I.- Nhân Sinh Quan Do Đâu Mà Có? 

Trước tiên, vấnđề làm chúng ta thắc mắc nhiều nhất là: 

Con người dođâu mà có? 

Để giải đáp vấnđề này, đạo Phật có thuyết "mười hai nhân duyên". 
Trong mười hai nhân duyên ấy, vô minh là căn bản. Vô minh là gì? 
Tức là đối với sự lý, không rỏ biết được đúng như thật. Do đó mà 
sanh ra mê lầm, thật cho là giả, giả cho là thật, điên đảo hư vọng 


chấp ngã, chấp pháp, phân biệt mình, người; rồi theo cảnh thuận 
nghịch mà theo cảnh phiền não, nên củng gọi là "hoặc". Từmê hoặc 


mà tạo tác ra các nghiệp, hoặc thiện hoặc ác. Sự tạo tác ấy gọi là 
"Hành", chỉ thứ hai trong mười hai nhân duyên. 


Do nghiệp lành dữ huân tập chưúa nhóm thành ra "nghiệp thức". 
Nghiệp thức này theo chổ uân tập thuần thục rồi thác sanh vào thai 
mẹ, đó là món "Thức", chỉ thứ ba trong mười hai nhân duyên. 


Trong thai mẹ,gom tỉnh huyết làm nhục thể, tâm thức cùng nhục thể 
hào hiệp gọi là "Danh sắc" đó là chỉ thứ tư rong mười hai nhân 
duyên, (Danh: Tâm thức; Sắc: Nhục thể). 


Từ Danh sắc lần lần tượng đủ sáu căn, gọi là "Lục nhập". Đó là chỉ 
thứ năm trong mười hai nhân duyên. 


Sau khi ra khỏi thai, sáu căn xúc đối với sáu trần, biết nóng, lạnh, 


đau, êm...nên gọi là "Xúc", chỉ thứ 


sáu trong mười hai nhân duyên. 


Do sự cảm xúcấy, mà tâm dần dần sanh niệm phân biệt, rồi có những 
giác thọ vui, khổ ...Đó là "Thọ", chỉ thứ bảy trong mười hai nhân 
duyên. 


Do sự cảm thọvui ,khổ, khởi niệm ưa ghét, chấp đắm ấy mà sanh ra 
có "Ái", c¡ thứtám trong mưởi hai nhân duyên 


Vì tham ái nên tìm cầu nắm lấy cái hay cái tốt, cái ưa thích. Đó là 
"Thủ' chi thứchín trong mười hai nhân duyên. 


Muốn cho thỏa mãn những chổ nhiễm trước, ưa thích của "Ái" 
và"Thủ, nên phải tạo nghiệp. Nghiệp này có thể chiêu cảm quả báo vị 
lai, nên gọi là "Hữu", chi thứ mười trong mươi hai nhân duyên. 

Đã có "Hữu' là cái mầm giống, thì thế nào cũng có "Sanh" là chỉ thứ 
mười một trong mười hai nhân duyên. 

Đã có "Sanh" thì phải có "Lão và Tử" là chỉ thứ mười hai trong mười 
hai nhân duyên. 


Trong mười hai nhân duyên. "Vô minh" thuộc về "hoặc" và "Hành" 
thuộc "nghiệp". Đó là nhơn quá khứ 


mà có năm quả "Khổ" hiện tại là: Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc và 
Thọ. 


Do quả"Khổ" hiện tại nói trên mà khởi ra "Hoặc" là ái thủ và tạo 


"Nhgiệp" là hữu, để làm nhơn cho quả 
"Khổ" sau là sanh và lão tử ở vị lai. 


Như thế , từnhơn quá khứ, sang quả hiện tại, làm lại nhơn cho quả 
tương lai, ba đời cứ nối tiếp xoay vần mãi mãi khong dứt, như một 
bánh xe lăn tròn, lên xuống, xuống lên không nghỉ. 


Cứ đó mà suy ra thì biết rằng, người chẳng những sống một đời 
trong hiệh tại này, mà trước kia, về 


quá khứ đã trải qua không biết bao nhiêu đời sống rồi. Và sau này, 
trong vilai, cũng sẽ còn vô lượng đời sống nữa. Người hiện sống đây 
để rồi chết, mà cái chết lại là cái nhơn làm thành đời sống vị lai. 


Như thế, sống, chết nối tiếp theo nhau không bao giờ dứt, như 
những làn sóng, cái này tan điđể hiệp lại cái khác, không bao giờ hết, 
nếu còn gió. Con người, nếu gió vô minh còn thổi thì dòng sanh mạng 
còn lưu chuyển, lăn trôi, chìm nổi mãi. 


II- Thân Người Như Thế Nào? 


Sau khi chúng ta đã biết nguyên nhân gây tạo ra sự hiện diện của 
người trên cõi thế này rồi, một câu hỏi khác hiện đến trong đầu 
chúng ta là: Thân con người như thế nào? đẹpđẽ hay xấu xa, có thật 
hay giả, đáng quý hay đáng khinh? 


Để giải đáp vấnđề này, đạo Phật có nhiều thuyết, tuy theo Tiểu Thừa 
hay Đại Thừa, tôn phái này hay tôn phái khác. Những thuyết ấy, mặc 
dù nhưng không trái chống nhau, mà chính là bổ khuyết cho nhau, 
làm cho vấn đề này được trình bày trong nhiều khía cạnh, từ hựp 
đến rộng, từ cạn đến sâu, từ 


ngoài đến trong, từ tướng đến thể, từbiệt tướng đến tổng tướng... 


Dưới đây chúng tôi xin tuần tự trình bày các quan niệm ấy từ Nhơn 
thừa đến Thiên thừa, qua Nhịthừa rồi cuối cùng đến Đại Thừa, để 
quý độc giả có một quan niệm đầy đủ đến vấnđề này: 1.- Quan niêm 
Nhơn thừa: Thân người hòa hợp, do tỉnh huyết cha mẹ cùng thần 
thức, góp bốn chất: Cứng, ướt, nóng, động mà thành. Chủ động trong 
ấy là thức(nghiệp thức). Bởi nghiệp thức người nhóm các duyên hội 
họp làm thân người. Nghiệp thức ấy có ra do bởi sự gây tạo vì đời 
trước huân tập nơi tự tâm kết thành công năng có tánh cách người, 
có thể cảm đặng thân người. Như vậy là từ nơi tự 


tâm tạo tác hạnh nghiệp, các hạnh nghiệp ấy trở lại huân tập thành 
công nang nghiệp người nơi nơi tự 


tâm, cho đến khi công năng nghiệp thức ấy thuần thục, gặp đủ các 
trợduyên, chiêu cản hiện ra có thân người. Vậy thân thể không phải 
tự nhiên không nhân mà có, cũng không phải ai khác làm ra, mà 
chính do tự tâm tạo, tự tâm biến hiện, nên có câu: "Tâm tạo nhứt 
thế" và câu "Tam giới hữu tình, giai tuần nghiệp hữu". Thân thể theo 
nghiệp nhơn mà có, nghiệp nhơn hữu hạn, nên thân thể có lúc rã rời. 


Trong khi thân thể còn, từ nơi tự tâm tạo tác các hạnh nghiệp để gây 
thành công năng chiêu cảm thân sau, và thân sau này sẽthành hiện 
tại; khi thân trứơc đã theo nghiệp báo mà tiêu diệt. Cho nên Phật 
giáo đối với sự chết, chỉ là sự xoay biến của nghiệp nơi tự tâm, để 
thay thân cũ, lấy thân mới. 


Trong khi mọi người, vì sự hẻu biết cạn hẹp đã lầm tưởng thân thể 
thoạt nhiên sanh, và sau khi chết hoàn toàn tiêu diệt. 


Chết để thayđổi thân mới, sanh để thế thân cũ, xoay vần nơi vòng 
chết vàsanh, sanh và chết, thay thân cũ lấy thân mới, lấy thân mới để 
thế thân cũ, như người thay y phục. 


Vậy thân thểcủa người hiện nay, chỉ là một thân trong vô lượng 
thân. Người đã thay bỏ không biết bao nhiêu thân về trước, sau này 
người cũng sẽ phải đổi thay không biết bao nhiêu thân nữa, nếu 
không một niệm "hồi quan phản chiếu". 


Sự sanh hiện tại, chỉ là một lần sanh trong vô lượng lần sanh; và sự 
chết ngày nay cũng chỈlà một phen chết trong vô lượng lần chết. 


Phật giáo đối với sự sanh, không tham câu, vì nó là vô thường không 
lâu không bền; đối với sựchết, không sợ hãi, vì nó không phải mất 
hẳn đi, mà chỉ là sự thay củ đổi mới. Không tham cầu, không hãi sợ, 
nên Phật giáo đối với thân thể khác hẳn với thường tình trong đời. 


Người ta thấy nơi người đã thật hiểu Phật giáo, khi chét như khi 
sống, lúc đau như lúc mạnh vẫn an hòa bình tĩnh. 


Thân hiện cóđây, là cái quả của nghiệp thân đã tạo ra từ trước và 
thân sẽ có sau này là do sự tạo nghiệp bây giờ, nên người trong Phật 
giáo đương thọ lãnh báo thân hiện tai, dầu khổ hay vui đều nhận 
chịu một cách vui vẽ và nhẫn nai, vì có kêu cầu chán nản thế nào 
không thể làm gì được một khi đã kết quả, mà nhứt là chỉ lo lắng 
trau đồi cá nhân, là đều có thể đổi xấu ra tốt, để hưởng lấy quả báo 


tốtđẹp ở tương lai, tức là tu tập các pháp lành, cùng dẹp rrừ tâm 
niệm hành vi bạo ác. 


Cõi người thuộc về đường lành, mặc dầu chưa khỏi khổ, nhưng có 
thể tu tạo nghiệp nhơn để hưởng lấy nhiều hạnh phúc ở thân người. 
Người ta sẽ bảo, hoặc sẽ cảm thấy sự vui thú, sự hạnh phúc ở nơi 
người xinh đẹp khỏe mạnh, đầy đủ tất cả nhu dụng, và sự khổnão, 
sự tai hại ở người xấu xí, đau yếu, thiếu thốn các vận dụng. 


Trong hội nói pháp ở Ta Kiệt La Long Cung, đức Phật đã chỉ cho đại 
chúng biết sự sai khác nơi thân thể của mọi loại, như thiên thân thể 
tốt đẹp uy nghiêm, hàng Bát bộ sức hùng mạnh mẽ, loài rồng cả 


thân hình thô bỏ xấu xa, bọn cua trạnh tanh hôi hèn yếu. Đều là thân 
thể, tại sao có tốt xấu khác nhau? Đó là lúc bình sanh nơi thân, khẩu, 
ý thi thố lành hay gây tạo dữ. Nghiệp lành cẩm thân tốt đẹp; nhơn 
dữ chiêu cảm quả xấu xa, do tự tâm tạo rồi tự thọ. Muốn chúng sanh 
được thân thể tốt đẹp khỏe mạnh, để hưởng hạnh phúc trong cõi 
người, trong kinh Thiện sanh đức Phật cặn kẽ chỉ dạy cách ăn ở hợp 
pháp trong gia đình về nhơn đạo, lấy năm giới cấm làm căn bản. Bất 
sát sinh để gây tạo thiện nhân, cảm thành quả thểxinh đẹp khỏe 
mạnh sống lâu ở tương lai. Không trộm cắp gian tham để 


làm thành nghiệp lành, hưởng quả no ấm đầy đủ cho thân thể tốt 
đẹp. Trừ tà đâm để chiêu cảm thân hình đoan trang, cùng hưởng 
phúc gia đình. Tránh vọng ngữ để được giọng nói điều hòa, trong 
trẻo. 


Và kiêng rượu để khỏi phạm mấy điều trên, cùng gây dựng ở hiện tại 
và vị lai, bộ trí óc sáng suốt. 


2.- Quan niệm Thiên thừa: Trọn vẹn nâưm giới cấm, nhân đạo đã 
hoàn thành, đào tạo chắc chắn nghiệp chủng người tốt lành nơi tự 
tâm, và sau này khi thuần thục sẽ cảm lấy thân thể làm người tốt 
đeph mạnh khỏe, trường thọ, giọng hay, óc sáng để hưởng hạnh 
phúc nơi cõi người. Trên cõi người còn có các cõi Trời, về thân thể, 
mọi phương diện đều hơn người; không như thân người phải thai 
sanh nhớp nhúa, khổsở vì các vị Trời được hóa sanh. Thân thể cực kỳ 
xinh đẹp, cao lớn giống nhau, các căn đầy đủ, thấy suốt, nghe xa, 
được thần thông tự tại theo ý muốn, đồ nhu dụng tự nhiên có, cho 
đến khỏi tất cả bệnh tật. Thân thể thường khỏe mạnh luôn, vẫn mãi 
trẻ trung không già; không như thân người đều không tránh khỏi nỗi 
đau khổ vì bịnh hoạn, bức bách vì già yếu. Thân thể các loài trong 
thế 


gian, chỈ có thân Trời là hơn hết, từ những điều tốt đẹp của thân, 
nhân đến sự thọdụng. 


Từ đâu Chiêu cảm được sự thù thắng ấy? Cũng như đã nói ở trước, 
tạo nghiệp nhơn gì thì tựtâm sẽ gìn giữ nghiệp nhơn ấy, và sẽ 
chuyển hiện ra quả đúng nhưvậy. 


Như vậy ngay ởdưới ánh sáng mặt trời, thì bóng của vật ấy thẳng; 
trái lại, vật ấy bóng ác cong, muốn được bóng thẳng thì phải sửa 
sang cho vật ấy thật ngay. Cũng nhưmuốn được hưởng thân Tròi, 
phải vun trồng nhiệp nhơn Trời. Phật dạy 10 điều lành gọi là "thập 
thiện nghiệp" tức là các đức tánh tốt, phát sanh từthân, khẩu, ý 
tưởng, thật hành hoàn toàn 10 nghiệp lành. Tự tâm trong sạch, thì 
nghiệp chủng có công năng tốt đẹp, sẽ cảm thọ thân thù thắng, 
không bịnh tật, khỏi già nua, trường thọ ở cõi Trời. 


Đức Phật dạy những nguyên nhân và quả báo cùng sự tu hành, để 
khỏi bị những thân xấu xa, khổsở 


và được cảm hiện những thân cường tráng, vui vẽ tốt tươi của người 
và Trời; chính là "Nhơn thừa Phật giáo" cùng "Thên thừa Phật 
giáo"đối với thân thể. 


Mặc dù vui về ởtân người, song thân người còn phải bị tám điều khổ 
lụy. Dầu thù thắng ởthânTrời, song thân Trời chưa khỏi nạn vô 
thường, khi nghiệp nhơn đã mãn (ngũsuy tướng hiện). Vi Trời và 
người đều còn là phàm phu trong tam giới, vậy thân người và thân 
Trời chưa phải là chổ đáng ham, nên trong Phật giáo còn có ba Thừa 
siêu thoát ngoài vòng khổ lụy của ba cõi, tức là:Thanh văn thừa, 
Duyên giác thừa và Bồ tát thừa. 


3.- Quan niệm Nhị] thừa: 


a).Thân bất tịnh:- Lấy con mắt của hàng Nhị thừa xem nơi thân thể, 
chỉ là một giống nhơnhấp, do nhiều chất nhơ uế hòa hiệp. Các Ngài 
chỉ cảm thấy nó là hiện tượng của muôn điêu khổ sở, buộc ràng 
không có mảy may chỉ đáng gọi là vui thú, nên có câu "thân vi khổ 
bổn". Và thân thể là chổ nhơ, góp tất cả sự nhơnhớp, cùng để rồi rã 
rời tan át, nên có câu "thị thân bất tịnh, cách nang xú uế", và "thị 


thân vô thường, tất quy tán diện". Thửnghiệp xem những sự thống 
khổ ở trong thế gian từ đâu mà có? 


-Phải chen do nơi thân thể; các sự thống khổ như: lạnh,nóng, 
đói,khát, mỏi, khổ, đau, nghịch trái...Đều thuộc nơi về nơi thọ, mà 
thọ có ra là bởi lục căn tiếp xúc với lục trần, thân thể là chổ nương 


của lục căn, nên sự khổ thọ lấy thân làm gốc. Vả lại, người đời 
không gì khổ bằng: lúc sinh đau đớn kêu la, khi già lụm cụm run rẩy, 
lúc ốm đau, yếu đuối bức rức, khi chết giãy giụa hãi hùng, bốn việc 
đại khổ ấy, lại là cái khổ sanh, trụ, dị, diệt, của thân thể. 


Xưa bốn thầy Tỳkheo cho ở đời sự sợ sệt, sự nóng giận, sự dâm dục 
cùng sự đói khát là khổnhứt. Đã bị Phật quở trách vì chưa xét đến 
thân là gốc của muôn điều khổ. Không thân thì các sự khổ: sợ, giân, 
dâm, đói từ đâu mà có. Thấu đáo thay cho câu "thân vi khổ bổn" và 
câu "thân như oan thù". Sự nhơ 


nhớp hôi hám của thân thể không thể tả xiết. Người ta không nhớ 
quá khứ, không nghĩ đến vị lai, chỉ 


dòm nơi hiện tại và dùng nào là quần áo phủ che, nào là xạ hương 
xông ướp, để tự làm mê hồn mình, trước đồng hôi tanh bất tịnh. 


Thử nhìn đến các chất như cửu khiếu (9 lỗ cống) trong thân chảy ra, 
tự mình cũng đã quá gớm của mình, chưa nói đến thân thể của người 
khác, nên trong kinh có câu " chư khổ lưu bất tịnh". 


Làn da mỏng là một cái dãy mà trong đó chứa đầy những: máu, mủ, 
thịt, xương, đàm dải và đại tiểu tiện v.v...Còn gì ghê tởm bằng khi 
một thân người bụ lột cả da và bị banh xé. Câu "Cách nạn xú uế" 


đã từ miệng Phật thốt ra để cảnh tỉnh kẻ sayđắm. Thân nhơ nhớp 
hiện tại từ đâu mà có?- Từ ngày trước: điểm tinh, giọt huyết hòa lẫn 
trong khi nghiệp thức vọng tưởng mê cuồng với sự giao hợp của cha 
mẹ mà kết thành. Sự dơ dáy của tỉnh huyết, sự đáng nhờm của bào 
thai, thật không bút mực nào tả hết, cho đến sau này nghiệp thức đã 
xa lìa, thâh thể sẽ xanh cứng, sẽ sình chương, sẽ nứt nở ra lần để làm 
ổ cho đám giòi tửa, làm chỗ cho ruồi kiến bu đậu, và để tiết ra những 
chất nhơ nhớp nhứt và hôi tanh nhứt. Lúc mới kết hợp: vọng tưởng 
tỉnh huyết bất tịnh; khi to lớn,: đàm đạnh, phân đái máu mủbất tịnh. 
Lúc chết tan rã hôi tanh bất tịnh. Như vậy thân người là một vật bất 
tịnh nhứt trong các vật bất tịnh. Từ đầu đến cuối, khi mới tượng 
sanh đến lúc hư mất, thầy đều toàn là bất tịnh. 


Trong thân nhơnhớp bất tịnh, đáng ghê tổm nhớp ấy, còn có một sự 
mà enếu thấy hiểu, người ta sẽ 


không còn ham muốn gì về thân thể. Từ lúc nào đến lúc nào, bao giờ 
cũng ráp ranh đến chỗ tiêu diệt. 


Đang trẻ trung, thắm thoát đã già nua. Từ cái mạnh mẽtươi tắn, 


không bao lâu đổi thành yếu đuối, mệt nhọc, nhăn nheo. Trong 
khoảng thởi gian ấy, không biết bao nhiêu sự đổi thay vô thường. 
Thân năm trước không phải là thân năm nay, thân tháng trước không 
phải là thân tháng tới, thân ngày nay không phải là thân hôm qua,cho 
đến từng giờ từng phút, từng sát na cũng đãđổi khác. Đã có đổi thay, 
tất phải có lúc tiêu diệt, không ai có thể dừng được sự thay đổi 
nhanh chóng của thân, và không có gì bảo đảm được cái họa trạng 
hấp tấp mà mọi người đều sợ: "cái chết". Mạng sống không khác chỉ 


mành treo chuông, chỉ chực đứt dây là rớt bể, nên có câu: "nhơn 
mạng tại hô hấp gian". Một hơi thở 


ra mà không hít vào, tức là đời sống của thân không còn, giờ tan rã 
sắp đến. Than ôi! Thân là cội khổ, thân là bất tịnh, thân là vô thường, 
có gì đáng sợ, có gì chán bằng thân. Ơủ nơi thân không có máy mún, 
chỉcó thể tạm gọi là đáng trìu mến, đáng thương tiếc! 


Người tu hạnh Nhị thừa, quán sát thấy thân như vậy, nên nhàm chán 
nơi thân, ghê sợ sanh tử vô thường, gớm nhờm hôi tanh nhớp nhúa, 
do đó nên gấp lo tự lợi, vội mong thoát ly thân, mà tu các pháp môn 
tu siêu diệt thoát ly tam giới. Có người thấy rõ thân là khổ sở dơ dáy 
vô thường như trên, rồi sợ quá, quá nhờm, bèn vội vàng tìm cách xa 
lìa mau chóng: "tự tử". Mấy kẻ lầm to. Họ tự tử để 


chóng ra khỏi thân, mà họ không biết rằng chính họ đang bồi đắp 
cho thân được chắc chắn lâu dài. Vì thân có ra là do nghiệp nhơn, 
thân là quả của nghiệp nhơn, muốn khỏi quả phải trừ nhơn, nay 
nhơn cứ 


tạo, cứ gieo mà muốn đừng có quả, quyết hẵn không thể được. 
Không khác nào người sợ bóng mình, muốn bóng mình không hiện, 
mà cứ chạy trong ánh nắng. Khi Phật còn tại thế đã có một người có 
ý tưởng sai lầm này, đó là ông Phước Tăng Tỳ kheo, ghét thân già 
yếu đau khổ, toan thoát thân bằng cách treo cổ trên bờ suối, bèn bị 
Ngài Mục Kiền Liên quở trách là khờdại, cùng giải bày chánh lý cho 
nghe. Sợ già, đau, sống, chết mà quyên sinh, thật là trở lại gây tạo sự 
già đau sống chết. Người ta có thể dứt bỏ thân hiện tại, song không 
thể rời bỏ muôn ngàn thân sẽ có ở vị lai, khi nghiệp hoặc hãy còn. 
Nghiệp hoặc còn thì khi thân này hư, tất lại tạo thành thân khác, có 
thân khác tất phải có già, đau, sống, chết, khổ sở.như vậy, muốn 
thoát hẫn khổ lụy vì thân thể, phải đoạn trừ cội gốc hiện ra thân, tức 
là phải dứt hoặc chướng cùng nghiệp nhơn. 


a). Thân giảhợp: Cái gốc "hoặc nghiệp" đã trừ, thì cái ngọn là "thân" 
tức nhiên phải khổ mục. Nhơn đã không còn thì quả cũng tự mất. 


Thân sau không còn chiêu cẩm thì các khổ lụy không nương đâu mà 
có, tức là an vui giải thoát. Dứt được nghiệp hoặc thì vô lậu huệ 
sanh, thành bựt Nhị thừa Thánh nhơn. 


Đếnđây thân thể các bực này không còn thiệt thân thể, mà chỉ là sự 
kết cấu của ngũ ấm, hay thập nh] 


xứ. Trong khi người thường nhận là thiệt có thân thể, có đàu mặt tay 
chân, có hình dung động tác, mà với huệ chứng của các Ngài thấy là 
sắc, là thọ, cho đến là thức; hay thấy là: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; 
mỗi món có phần vị riêng, không có cái gì có thể gọi là thân thể? 
khác nào như ở xa có thấy một cụm rừng liên lạc um tùm, mà khi 
đến gần kề, thì chỉ thấy cây cối rời rạc, thể của rừng không còn là 
thật. Cảnh giới ấy đối với người chưa chứng đến, thật khó nhận 
hiểu, thán chỉ không thiệt có, nó có chỉ 


là có đối với nghiệp thức của chúng ta thôi. Nó đẹp, nó đáng ưa, 
cũng chỉ là phụ hợp với tình vọng ô nhiễm, xinh đẹp đối với người 
người , chưa chắc hẫn đã xinh đẹp với người khác. Nàng Tây Thi 
người đời ca tụng là đẹp, là đáng yêu, mà chim gặp chim sợ bay xa, 
cá thấy cá sợ lẫn trốn. Nên thân Nàng Tây Thi chắc thiệt là đẹp đáng 
yêu, thì sao chim cá lại phải sợ hãi? Phải chăng sự đẹp ấy, chỉ là do 
đồng nghiệp của loài người . cho đến thân thể hình dáng tác dụng, 
chỈ có con mắt thường của người . 


Một mỹ nhân cực kỳ lộng lẫy, nếu ta dùng quang tuyến mà xem, thì 
mỹnhân không còn, mà chỉ hiển hiện bộ xương hồng trắng, và nếu ta 
dùng kính chiếuđại gấp trên ngàn lần, thì ta chỉ thấy đó là một đống 
da thịt rời rạc, cách nhau từng khoảng. Nếu mọi người đều mang con 
mắt quang tuyến, cùng kính chiếuđại gấp ngàn lần, thì thử hoủi giữa 
đây, còn có cái gì thiệt là thân nhưtrước. 


Huệ nhãn của các vị Nhị thừa Thánh nhơn củng thế. Đối với người 
thường là thân thế.đối với người thườngla thân thể xinh đẹp,với các 
ngài thì thân thể còn không có, huống nữ là xinh đẹp. Chẳng phải là 
duyên cảnh khác, mà chổ thấy có sai khác. Cũngđồng một cảnh, song 
vì thức trí khác nhau, nên chổ nhận thấy thành kkhông đồng. Do 
không còn thấy là thật cóu thân thể, nên các Ngài không còn sanh 
lòng luyến áinơi thân không còn có niệm: thân mình, thân người, vì 
tất cả đeù là ngủ ấm, là lục căn, lục trần; dưới huệ nhãn của các 
ngài, và hơn nữa đều đồng là tứ đại giả hợp:da, thịt, gân, xương, da, 
tóc, móng toàn là địa đại; tinh, huyết, đàm, nhớt, nước mắt, mồ hôi, 
tòan về thủy đại; nhiệt độ 


thuộc về thủy đại; nhiệt độthuộc về hỏa đại; cùng sự chuyển động 


thuộc về phong đại. Tứ đại nếu trái nhau, thì thân thể làm sao dặng 
có. Rõ biết thân thể là hư vọng, thì cả thầy phiền não tự trừ, vì thân 
là căn bản của ái nhiễm khi bấy giờ vô ngã trí phát sinh vĩnh viễn 

thoát ly sanh tử trong ba cõi, tức là rốt ráo được Nhị thừa Phật giáo. 


4.- Quan niệm Đại thưa: 


a) Thân nhưhuyễn hóa: Mở rộng tầm quan nhiệm, thân thể đối với 
hàng tu quán Đại Thừa, là một giả 


pháp do sự kết cấu của sắc tâm và không rời ngoài thức. Do danh 
ngôn, ngã chấp, hữu chi ba món huân tập nơi tự thức, tọa thành 
danh và sắc công năng, khi đủ duyên bèn chuyển hiện, thành thân 
thể, rồi bám lấy sắc thân, làm tự thểsanh giác thọ, và cùng với thân 
đồng an đồng nguy; khi thức không còn cháp trì, thì thân hoại diệt. 
Thân không tự có, do thức tự chuyển biến mà có, thân không tự 


thể, lấy thức làm thể, toàn thân là thức, ngoài thức không thân. Thân 
có là do thức công năng biến hiên, công năng hiện thân, bởi các 
nghiệp duyên huân tập nơi thức mà thành. Nghiệp duyên có ra, lại 
nương nơi thân mà phát khởi nên thân thể là pháp hư giả, do thức 
biến hiện. Song từ nơi thân thể tạo nghiệp nhiễm hay tịnh, làm 
duyên huân tập nơi tự tâm, khiến tự tâm chuyển thành công năng 
nhiễm hay tịnh. Thân thể cùng công năng xoay chuyển làm nhơn 
duyên cho nhau, có không phải thiệt có, không không phải thiệt 
không, thật đồng huyễn hóa. Vì đó nên với quán trí của Đại Thừa thì 
thân thể 


như huyễn hiện. Bởi như huyễn không thật có, nên không sa vào lỗi 
tăng ích của phàm phu, cùng lỗi vọng chấp thường còn của ngoại 
đạo. Bởi như huyễn, giả có chẳng phải không hẫn, nên khỏi bị lỗi tổn 
giảm của Nhị thừa và chấp đoạn diệt của tà giáo. 


Bồ tát nương nơi huyễn thân, tu như huyễn pháp mô, nhứt huyễn ái 
kiến, độ huuyễn hữu tình, chứng huyễn Thánh quả. Do thấy thân 
như huyễn hóa, toàn hư vọng, không còn ái trước nơi thân, nên 
phiền não không sanh. Không ái trước nơi thân, thì khổi vịthân mà 
phải thối thất đạo hạnh. Thọ vô lượng thân, tu hành trải qua vô 
lượng kiếp, mà với Bồ tát, không có một mảy may niệm tưởng là có 
thọ 


thân, cùng có sảthân. 
Mảy niệm còn không, huống gì có tiếp số, nên có câu: "thọ thị 


khổ...kiếp số phi kiếp số". Vì thân tùy duyên như huyễn sanh, sanh 
tức vô sanh; thân tùy duyên như huyên diệt diệt tức vô diệt, nên có 


câu: 


"chúng duyên giả hiệp, hưvọng danh sanh, chúng duyên ly tán, hư 
vọng danh diệt". Không sanh không diệt tức là "thật-tướng". Cổ đức 
có câu: "huyền thân bổn tựkhông tịt, sanh du như cảnh hình tượng,- 
Giác liễu nhứt thế không, huyễn thân tu du chứng thật tướng". Đó là 
từ nơi thân, quán "giả" 


nhập "không", chứng "trung đạo". 


b) Thân mình và vũ trụ là một: Thêm lên một từng nữa, Bồ tát quán 
thân mình tức là toàn thể vũtrụ, là toàn thể chúng sanh. Vì sao? Tất 
cả các pháp đều đắp đổi làm duyên, đốiđãi với nhau. Một pháp này 

có ra, là do đối đãi với các pháp kia, các pháp kia có ra, là do đối đãi 
với pháp này. Thân thể hiện có, là nhờ vũ trụ đối đãi làm duyên, vũ 

trụ trở lại là do sự đối đãi của thân thể mà có. Duyên nơi vũ trụ 


mà có thân thể, thì thân thể là vũ trụ. Duyên nơi thân thể mà có vũ 
trụ, thì vũtrụ là thân thể. Vũ trụ 


và thân thể không hai không khác. Thân mình và toàn thểvũ trụ, thân 
người cũng toàn thể vũ trụ. Cho đến thân của tất cả hữu tình, 
cũngđều là thân thể vũ trụ. Toàn thể vũ trụ là thân mình, mà toàn thể 


vũ trụ cũng là thân của tất cả hữu tình, và thân hữu tình là toàn thể 
thân mình. Vũ trụ thểtánh viên mãn, thì thân mình là thân tất cả hữu 
tình, thể tánh cũng đều viên mãn. 


II.- Thân Phận Của Con Người Đáng Chán Hay Không Đáng Chán 
1.- Hoàn cảnh là địa vị của con người trong vũ trụ như thế nào? 


Như trong phần vũ trụ quan đã có nói, thế giới có chia ra ba từng bậc 
là: Dục giới, Sắc giới và vô Sắc giới. Sống trong Dục giới là những 
sanh vật còn bị lòng dục sai tử,điều khiển, như thực dục, đâm dục. 


Những loài sống trong Dục giới là: súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, a tu 
la, người và chư thiên. 


Như thế nào là người cũng sống cùng một cảnh giới với các loài vừa 
kể trên. Vẫn biết trong sáu loài ấy thì địa vị conm người được xếp 
vào hạng nhì, nhưng dù sao thì cũng không sống trong một hoàn 
cảnh không sáng sủa gì, vì là hoàn cảnh là chủ tể là lòng Dục. Cho 
nên Phật thường dạy: "Nước mắt chúng sanh nhiều hơn bốn biển", là 
thế! Lòng dục đòi hỏi những sự ham muốn về vật chất như thèm ăn, 
thèm ngủ, thèm áiân...Nói tóm lại là muốn được thỏa mãn những 
khoái lạc về ngũquan. Nhưng đâu đã hết! Con người còn ham muốn 


được thỏa mãn những nhu cầu vềtinh thần: ham muốn chiếm đoạt, 
ham muốn về chế ngự, ham muốn phô trương...nghĩa là tham danh 
tham lợi. 


Nhưng nếu tham mà được thỏa mãn tất cả, thì cũng đở khổ. Ơủ đây, 
trái lại, lòng dục không bao giời được thỏa mãn cả. May ra thì còn cỏ 
thể thỏa mãn tạm thời trong chốc lát. Và như thế lại càng nguy hiểm, 
vì chẳng khác gì người khác mà uống nước mặn, càng uồngcang 
khác. 


Loài người bịtrói buộc vào lòng dục, như con ngựa bị buộc vào cổ xe, 
cứ phải kéo chạy mãi, không bao giờ được yên nghỉ. 


Hơn nữa, lòng dục ấy chính là cái mầm xung đột giữa loài này với 
loài khác: ai cũng mong được thỏa mãnlòng dục của mình, cho nên 
sanh ra vị kỷ, làm khổ cho người khác và loài khác để mình được vui. 


Do đó, mỗi chúng ta sanh là một kể địch thù của mỗi chúng sanh 
khác, và cõi đời này là một bãi chiến trường, mà trong mỗi phút mỗi 
giây, có không biết bao nhiêu là chiến sĩ bị ngã gục. Do đó cõi chiến 
trường ấy cũng là một bãi tha ma rộng lớn vô cùng. Theo Phật dạy 
thì đó là một biển khổmênh mông! 


Biển khổ mênh mông sóng lụt trời, 
Khách trần chèo một chiếc thuyền trôi, 
Thuuyền ai ngược gió, ai xuoi gió? 

Xét lại, cùng trong biển thảm thôi 


2.- Tánh chất vô thường và vô ngã của con người: Con người khổ vì 
lòng dục, con người còn khổhơn nữa vì hai tánh chất căn bản sau 
đây: 


a) Vô thường: Mọi vật ở đời không đứng yên một chỗ, mà biến 
chuyển di động luôn luôntrong từng phút, từng sát na. Thân phút 
trước, không phải là thân phút sau. Cứ trong mỗi phút giây, bao 
nhiêu triệu tế bào trong người đang chết và bị thay thế. Con người 
thì tham được sống, mà con người cứ bị 


kéo dần về cõi chết. Càng muốnđược sống chừng nào, lại càng sợ 
chết chừng ấy. Sự chuyển biến mau lẹ, từ tóc xanh đến bạc đầu, 
chẳng khác gì một giấc chiêm bao. 


b)Vô ngã: Con người cũng như mọi vật, sở dĩ có là do nhân duyên 
hòa hợp. Con người chỉ là một cái tên, là một giả danh để gọi cáih 
hộp hợp của năm uẩn là: sắc, thọ, yưởng, hành, thức. Khi đủ nhân 
duyên chúng nó tập hợp lại thì gọi là sống, khi nó tan ra thì chết. 
Trong năm uẩn ấy, có cái gì chủ tể, thuần nhất đâu? Vả lại, ngay 
trong năm uẩn ấy cũng không có cái nào gọi là thuần nhất, mà cũng 
lại do sự tập hợp của lục đại. 


Không thường mà tưởng là thường, không ngã mà tưởng là có ngã. 
Đó cũng tức là cái mêm mờ lớn nhất của con người. Và cũng chính 
do cái mê mờ ấy mà con người đau khổ lại càngđau khổ thêm. 


3.- Khả năng của con người: Xét như trên, thì thân phận con người 
thật là đáng chán. Vậy thì chúng ta đành thất vọng, buông xuôi tay 
mà than khóc để chờ chết hay sao? Ta còn niềm tin gì ở con người 
nữa chăng? 


Tất nhiên là có! Phật dạy: "Chúng sanh đều có khả năng thành Phật'. 
Nói một cách khác, con người, mặc dù sống trong đau khổ, nhưng 
đều có Phật tánh. Với cái Phật tánh ấy, con người có thêt thoát ra 
khỏi hoàn cảnh tối tăm của mình. Đểthoát ra khỏi hoàn cảnh ấy, con 
người không cần phải quỳ lụy, cầu xin một đấng nào khác, mà do tự 
lực và hành động của mình. Chỉ có mình mới giải thoát cho chính 
mình được mà thôi. Con người, chính là vị sáng tạo của đời mình. 
Khi mê thì con người tự mình làm cho mình đau khổ, nhưng khi biết 
mình mê mà tìm cách thoát ra khỏi cảnh mê, thì con người chính là 
kẻ tự gầy dựng hạnh phúc cho mình. 


Đó là ưu điểm của con người, đó cũng là niềm tin tưởng lớn của con 
người. Đứng về một phưpưng diện, thì thân phận của con người thật 
là đáng chán. Nhưng đứng về một phương diện khác, thì con người 
thật đáng phấn khởi. 


Cho nên bảo rằng nhân sainh quan của đạo Phật là bi quan cũng 
không đúng hẳn. Lạc quan hay bi quan còn tùy thuộc ở phương diện 
quan sát của mình. 


C.- Kết Luận: 


Rút những nhận xét trên, chúng ta có thể nào kết luận rằng: Khi 
trong mê, thì thân phận con người thật là bi đát. Nhưng khi bắt đầu 
nhận được mình mê, thì con người có thểhoán cải được hoàn cảnh 
và cuộc sống của mình. 


Nhưng làm thếnào để hoán cải? Làm thế nào để chuyển mê thành 
ngộ? Làm thế nào để chuyển khổthành vui? May thay! Giáo lý của 


dức Phật có đấy, người chỉ dẫn phương pháp chuyển mê thành ngộ, 
chuyển khổ thành vưi còn đó. 


Chúng ta chỉcòn gia công tụ tập, thì thế nào cũng chuyển đổi được 
hoàn cảnh buồn thẳmcủa chúng ta. 


Cho nên đức Phật thường dạy: Cảnh Ta bà này cũng tức là cảnh 
Phật. Người cũng là Phật. 
Nguồn: Thư Viện Hoa Sen 


http://www.thuvienhoasen.0org 


